LÊ KIM KHA 

biên tập 


VẤN ĐÁP 
VÊ PHẬT GIÁO 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 



111 


MỤC LỤC 


Lời nói đâu .xiii 

PHÀN I. Những Thông Tin Căn bản.1 

Câu hỏi 1: Phật giáo là gì? .3 


Câu hỏi 2: Nguồn gốc địa lý và lịch sử cửa Phật giáo là gì? 


.5 

Câu hỏi 3: Mục đích giáo huấn của Đức Phật là gì? . 6 

Câu hỏi 4: Phật giáo thuộc loại nào trong những tôn giáo 
đang hiện hành trên thế giới? .9 

Câu hỏi 5: Dân sổ Phật giáo trên thế giới đến nay (2011) là 
bao nhiêu? Châu lục nào là chiếm nhiều nhất? .9 

Câu hỏi 6: Những nước nào có dân sổ Phật giáo lớn nhất 
trên thế giới? .11 


Câu Hỏi 7: Theo các nguôn thông kê thì sô lượng Phật tử 
trên thế giới là bao nhiêu? Phật giáo là tồn giáo lớn thứ 
mẩy trên thế giới? số lượng của các trường phái Phật giáo 
là bao nhiêu? Các quốc gia nào có phần trăm dân số theo 
đạo Phật cao nhất thế giới? .15 

Câu hỏi 8: Phật giáo đã được truyền bá và phát triển ở 
Châu A như thế nào? .20 

Câu hỏi 9: Hội Phật Giáo Thế Giới là gì? .22 

Câu hỏi 10: Cờ Phật giáo là như thế nào? Ỷ nghĩa cửa lá 
cờ Phật giáo ? .23 














IV 


Câu hỏi 11: Vậy tât cả các nước đêu treo lá cờ Phật giáo 


quốc tế giống hệt nhau hay khác nhau? Hay mỗi quốc gia 
Phật giáo có cờ Phật giáo riêng của mình? .27 


Câu hỏi 12: Biêu tượng Phật giáo và ý nghĩa cửa nó là gì? 

.........29 

Câu hỏi 13: Đạo Phật dạy mọi người phải bao dung, độ 
lượng đối với tất cả ỷ kiến, quan điểm, tục lệ, niềm tin của 
mọi người khác? .30 

Câu hỏi 14: Chúng ta có thể sống hạnh phúc mà không 
cần phải có niềm tin tôn giáo hay không? .31 

Câu hỏi 15: Có giáo lý nào dạy rằng những tu sĩ Phật giáo 
phải có vai trò phục vụ xã hội ngoài vai trò truyền dạy giáo 
pháp cho những người khác? .32 

Câu hỏi 16: Có hay không những người Phật tử tin rằng 
chỉ bằng cách tự tu tâm, dưỡng tính, thiền tập cho mình thì 
mới là Phật tử chân chính, hơn là dành thòi gian để quan 
tâm và lo việc phục vụ xã hội? .33 

Câu hỏi 17: Tại sao y phục {cà sa) của những tu sĩ Phật 
giáo lại có màu vàng? .34 

Câu hỏi 18: Tại sao những thầy tu Phật giáo mặc những y 
cà sa được chắp vá bằng nhiều miếng vải? Có phải y càng 
nâu đậm thì biểu tượng cho tư cách càng trang nghiêm của 


người mặc? .35 

Câu hỏi 19: Tại sao những tu sĩ Phật giáo Nguyên thủy lại 


mang bình bát đi khât thực vòng quanh vào môi buôi sáng? 

.....37 

Câu hỏi 20: Lòng từ ái thương yêu hay tâm từ được dạy 
trong đạo Phật như thế nào? .39 












V 


Câu hỏi 21: Đạo Phật đã dạy gì vê vân đê giai câp và màu 
da? .....40 

Câu hỏi 22: Có phải đạo Phật là bỉ quan hay không? .41 


Câu hỏi 23: Mục đích gì mà của những Phật tử thờ cúng 
và tạo tác những tranh tượng Phật để thờ cúng Đức Phật? 

........43 

Câu hỏi 24: Ý nghĩa thực sự của việc làm “công đức” trong 
đạo Phật? .44 

Câu hỏi 25: Riêng sự “Bố thí” thì cụ thể là những việc gì? 


.47 

Câu hỏi 26: “Đi Chùa” có nghĩa là gì? .48 

Câu hỏi 27: Nói như vậy thì việc đi đến chùa thường xuyên 
là không bắt buộc đối với những Phật tử? .50 


Câu hỏi 28: Trong đạo Phật, những người phụ nữ có thê 
chứng đắc Giác Ngộ giải thoát trong kiếp hiện tại hay 
không? .51 

Câu hỏi 29: Có đúng là phụ nữ ở nhiều nước khác nhau 
đều được chấp nhận {đại thọ giới) vào Nỉ Đoàn? Những Ni 
Đoàn phát triển ra sao từ thời Đức Phật cho đến hôm nay? 

.54 

Câu hỏi 30: Mặc dù đời sổng loài người đã có những bước 


tiến bộ về mặt khoa học kỹ thuật, nhưng những vấn đề 
không tiến bộ về đạo đức vẫn còn tồn tại hơn mẩy ngàn 
năm qua, ví dụ như vấn đề phụ nữ làm nghề mãi dâm. Thái 
độ của Phật giáo đối với vấn đề này như thế nào? .55 

Câu hỏi 31: Quan điểm của đạo Phật về vấn đề hồn nhân 
vợ chồng? .59 


Câu hỏi 32: Quan diêm của đạo Phật vê việc ly hôn? 


61 














VI 


Câu hỏi 33: Quan điêm của đạo Phật vê vân đê kiêm soát 
sinh đẻ và vẩn đề phá thai là như thế nào? .65 

Câu hỏi 34: Quan điểm của đạo Phật về vấn đề tự tử là như 

• • • 


thế nào? .67 

Câu hỏi 35: Tại sao dân số thế giới đang tăng .70 

lên trong thời hiện đại? Đạo Phật có thể giải thích được 
điều này không? .70 


Câu hỏi 36: Giáo lý cửa Đức Phật [Phật Pháp] có ý nghĩa 
năng động hay không? Hay chỉ là những điều bất di bất 

dịch?. .....74 

_ _ _ _ 


Câu hỏi 37: Đạo Phật có đê cao sự “biêt ơn đên ơn” hay 
không, hay chỉ quan trọng sự sòng phẳng “có vay có trả ” 
theo nghĩa nhân quả nghiệp quả? .75 

Câu hỏi 38: Theo Phật giáo, làm sao một người có thể trở 
thành một thiên thần hay thánh nhân ngay trong kiếp này? 

.......76 

Câu hỏi 39: Có bao nhiêu dạng chúng sinh là “thiên thần” 


mà Phật giáo đã nói đến? .78 

Câu hỏi 40: Ba học giới mà Đức Phật đã chỉ dẫn cho Phật 
tử là gì? .79 

Câu hỏi 41: Nói nôm na ngắn gọn, đạo Phật chủ thuyết về 
những điều gì mà một Phật tử nên nhớ? .80 


Câu hỏi 42: Một người có thể chứng đạt trạng thái Niết- 
bàn, tức là giải thoát hoàn toàn, ngay trong kiếp này hay 
không? .81 

Câu hỏi 43: Trong văn chương Phật giáo, nhiều lúc người 
ta hay nói về sự Giác ngộ và Nỉết-bàn. Vậy theo đúng lý 













Vll 


Phật giáo có cân phân biệt ỷ nghĩa của chữ Giác ngộ và 
chữ Niết-bàn không? .82 

Câu hỏi 44: Giác ngộ trong Phật giáo có khác với những 
sự giác ngộ bình thường khác hay không? Tại sao nhiều 
lúc gọi là “giác ngộ hoàn toàn”, có khi gọi là “giác ngộ 
từng phần ”? .85 

Câu hỏi 45: Như vậy về cơ bản, những điểm nào là khác- 
biệt và những điểm nào là tương-đồng giữa Phật giáo và 
Công giáo? .88 

Câu hỏi 46: Thường nghe nói rằng trong Phật giáo cũng 
có sự truyền thừa hay hiện thân của Phật. Điều đó có đúng 
không? Khỉ người ta nói về đạo Phật, họ hay nói về những 
vị đứng đầu Phật giáo thế giới sau Phật Thích-ca: ví dụ 
như ngài Xá-lợi Phất, ngài Ca-dỉếp, ngài Mục-kiền-liên, 
ngài Bồ-đề Đạt-ma, Đức Phật A-di-đà, ngài Đạt-lai Lạt-ma. 


Vậy ai là những vị đứng đầu Phật giáo thế giới từ sau khỉ 
Phật Thỉch-ca mất? .90 

PHÀN II. Thêm Nhiều Câu Hỏi.97 


Câu hỏi 47: Phật giáo cồ xưa được phát trỉên qua mây 
ngàn năm, tại sao trong thời hiện đại nó lại được phát triển 
rất nhanh theo thời gian ở rất nhiều xứ sở trên thế giới, đặc 
biệt ở những nước Ầu Mỹ có nền khoa học phát triển? .99 

Câu hỏi 48: Chữ “Phật” (Buddha) nghĩa là gì? Phật có 
phải là một thượng đế hay đấng sáng tạo hay không? Nếu 
không phải vậy, vậy thì Phật là ai? Là cái gì? .105 

Câu hỏi 49: Bổn Chân Lý làm nền tảng giáo lý của Phật 
giáo là gì? .113 










Vlll 


Câu hỏi 50: Việc thực hành Con Đường Tám Phân, làm 


thế nào để bước đi trên con đường đó? .118 

Câu hỏi 51: Nghiệp là gì? .132 

Câu hỏi 52: Điều gì xảy ra khi chúng ta chết? .137 

Câu hỏi 53: Có bằng chứng khoa học nào chứng tỏ có sự 
tái sinh? .147 

Câu hỏi 54: vẫn muốn hỏi lại, Phật giáo có tin vào thượng 
đế hay đấng sáng tạo hay không? Vì sao? .149 

Câu hỏi 55: Theo Phật giáo, chúng ta có linh hồn không? 
Hay chỉ là ảo tưởng về cái gọi là Hình hồn ’? .159 

Câu hỏi 56: Khái niệm về vô-ngã iạnatta) là gì mà rất 


thường được nghe trong Phật giáo? Làm thê nào áp dụng 
lý này vào trong đời sống hàng ngày? .163 

Câu hỏi 57: Nếu không có bản ngã {atta) hay một lỉnh hồn 
cố hữu thì ai là người nhận lãnh những nghiệp xẩu 
nghiệp tốt? .168 

Câu hỏi 58: Nguồn gốc của thế gian là gì? Vũ trụ từ đâu 
mà có? .171 

Câu hỏi 59: Thiền, thiền tập hay tu thiền nghĩa là gì trong 
đạo Phật? .175 

Câu hỏi 60: Tại sao người ta gọi việc đi theo đạo Phật hay 
sự thực hành theo đạo Phật là “tu”, hay “đi tu”? Có lúc gọi 
là “tu tập”, có lúc gọi là “tu hành”, “tu tâm”? .180 

Câu hỏi 61: Tâm là gì ? .182 


Câu hỏi 62: Phật giáo khuyên dạy những điều gì về vấn đề 
đạo đức cho mọi người trên đời? .188 















IX 


Câu hỏi 63: Đạo Phật mang lại những lợi ích gì nêu mọi 
người thực hành theo con đường đạo Phật? .190 

Câu hỏi 64: Nghe nói việc tu tập của Phật tử tại gia là rất 
tốn nhiều công sức và thời gian; Và việc tu hành của 
những tu sĩ Phật giáo thì thậm chí khổ cực về vật chất, xa 
cách gia đình, và gần như tốn cả một đời người; vậy tại sao 
những người theo đạo Phật lúc nào cũng tỏ ra hạnh phúc 
và thư thái? .195 

Câu hỏi 65: Phật giáo có còn thích hợp trong hoàn cảnh 
hiện đại hôm nay không? Hay con đường đạo đó chỉ thích 
hợp với quá khứ, và bây giờ đã lạc hậu? .204 

Câu hỏi 66: Tại sao Phật giáo khắp nơi đề cao lòng Từ ái 
và Bi mẫn {TừBĩ)? Những đức hạnh đó là gì? .208 

Câu hỏi 67: Thế nào là một người theo đạo Phật? Làm thế 
nào để trở thành một Phật tử? .215 

Câu hỏi 68: Việc ăn chay là bắt buộc đối với những Phật 

tử? .222 

Câu hỏi 69: Làm thế nào để bắt đầu học Phật? Làm thế 
nào bắt đầu bước vào giáo pháp (dhamma)? .227 

Câu hỏi 70: Tại sao phải nương-tựa vào Tam Bảo trong khi 
Phật giáo đề cao sự tự thân tu tập và giải thoát? .233 

Câu hỏi 71: Phật giáo khuyên chúng ta nên tự mình tìm 
hiểu để nhìn thấy sự thật. Vậy làm thế nào để chúng ta biết 
được một điều nào đó là đúng hay sai? .237 

Câu hỏi 72: Làm thế nào để phân biệt điều gì là Thiện hay 
Ác trong đời sống theo ý nghĩa của đạo Phật? .241 

Câu hỏi 73: Vậy làm thế nào để bắt đầu làm việc thiện và 
tránh việc ác? Hay mỗi lần trước khi làm điều gì, chúng ta 












X 


cần luôn hỏi bản thân mình “làm cái gì là thiện ” hay “làm 
cái gì là ác”? .244 

Câu hỏi 74: Thế giới cũng đến lúc bị hủy diệt hay không? 
Nghe nói thế giới sẽ tự hủy diệt, nhưng không phải theo 
cách phần đông mọi người vẫn nghĩ. Vậy theo Phật giáo. 


thế giới sẽ kết thúc như thế nào? .246 

Câu hỏi 75: Phải chăng những câu chuyện về những điều 
thần diệu hay năng lực thần thông của Đức Phật là có 
thật? .253 


Câu hỏi 76: Thái độ cửa Phật giáo đôi với những tôn giáo 
khác như thế nào? .259 

Câu hỏi 77: Vậy đạo Phật và những người theo đạo Phật 
tin vào những điều gì khỉ họ không có những giáo điều 
được đặt ra trong tôn giáo của họ? .263 

Câu hỏi 78: Vậy theo đạo Phật, có công-thức cụ thể để thực 
hành con đường đạo hay không, khi không có những giáo 
điều? .268 

Câu hỏi 79: Nhiều giảng giải cho rằng tâm người lăng 
xăng chạy nhảy như như con khỉ chuyền cành, không bao 
giờ đứng yên. Vì vậy cần phải thiền tập để tâm được tĩnh 
tại? . 273 

Câu hỏi 80: Tại sao có tên gọi là Phật giáo Tiểu Thừa và 
Phật giáo Đại Thừa? Đức Phật lịch sử có lập ra những 
trường phái Phật giáo như vậy hay không? .277 

Câu hỏi 81: Phật giáo quan niệm và đổi xử thế nào với môi 
trường sổng và các sinh vật trên trái đất? .282 

Câu hỏi 82: Thời bây giờ làm sao biết được mình đang thực 
hành đúng đắn hay không, trong khỉ ở Việt Nam hiện nay 











XI 


có nhiều thầy tu chỉ cách này, nhiều thầy tu dạy cách khác: 
nhiều ý kiến và hướng dẫn khác nhau, thậm chí là trái 
ngược nhau? .286 




Xlll 


Lời nói đâu 

Các độc giả thân mển! 

Quyển sách này được sim tập và viết từ ý nghĩ về những câu 
hỏi mà nhiều người và Phật tử khẳp nơi thường hay hỏi. Trong 
đó có những người có nhiều kiển thức về khoa học và xã hội, và 
những Phật tử thường xuyên đi thăm viếng và cúng dường ở các 
chùa chiền. 

Nhiều trong số họ có những hiểu biết rẩt khác biệt nhau về 
Phật giáo. Thậm chỉ nhiều người trong sổ họ là Phật tử thuần 
hành nhưng vẫn lầm tưởng đạo Phật như là một tín ngưỡng hữu 
thần với nhiều nghi lễ và màu sắc cúng bái, thờ phượng, hoặc 
trao thân gửi phận vào các chùa chiền, tăng sĩ. số đông khác thì 
nghĩ rằng một Phật tử phải thường xuyên đển nhà chùa để cúng 
sao, giải hạn, coi sổ mệnh, cúng cầu an cho người sổng, cúng 
cầu siêu cho người chết, và cúng nhiều tiền bạc vật chất cho nhà 
chùa...càng nhiều thì phước đức và may mắn sẽ càng được 
nhiều. Sự thực hành và tâm lý chung về đạo Phật ở nhiều nơi 
hiện nay là vậy. Theo Hòa thượng Thích Thanh Từ giảng dạy 
{trong quyển “Mê Tín Hay Chánh Tín ’’) thì những cách thực 
hành đó ít nhiều gì đều mang màu sắc mê tín, lầm lạc. Sự thật 
này có lẽ xuất phát từ nhiều yểu tổ lịch sử và hiện thực đáng 
buồn của việc truyền dạy Phật Pháp ở nhiều nơi. Và tất nhiên, 
tình trạng đó cũng là do sự ít hiểu biết của nhiều Phật tử gần xa 
về giảo lý mang tỉnh khoa học và đẹp đẽ của Đức Phật, ở lĩnh 
vực nào của đời sổng cũng vậy, nểu chúng ta có hiểu biết căn 
bản về lĩnh vực đó thì chẳc chắn sự thực hành sẽ được đúng đẳn 
hơn. 

Xưa nay, nhiều quyển sách dạng cẩm nang hay vẩn đáp về 
Phật giáo cũng đã được viết bởi nhiều sư thầy và nhiều học giả 
nổi tiếng trong và ngoài nước, để trình bày và giải thích về nhiều 
vẩn đề của Phật giáo thuộc nhiều trường phái khác nhau. Quyển 


XIV 


sách nhỏ này cũng được viêt như một sự đóng góp nhỏ cho mục 
đích đó. 

Quyển sách này trình bày những vẩn đề căn-bản theo một 
trình tự vấn đáp từ giới thiệu abc cho đển những mức độ giáo lý 
khác. Vỉ dụ, quyển sách sẽ trả lời những câu hỏi mang tỉnh thông 
tin phổ thông về Phật giáo trước khi đi vào những câu hỏi mang 
tính giáo lý và thực hành. Mục đích là góp một chút phương tiện 
cho những người và Phật tử không có nhiều thời gian để đọc và 
học giáo lý Phật theo một giáo trình nhiều trang nhiều sách. Ai 
cũng có thể bẳt đầu đọc từng câu hỏi và trả lời ngắn gọn để nắm 
bẳt nhanh một vẩn đề... 

Quyển sách này chỉ nói về những đề tài của Phật giáo 
Nguyên thủy (Theravada). Rất nhiều giải đáp và giảng luận cũng 
được chọn lọc từ những nguồn thông tin Phật giáo và học giả 
xuất gia trên thể giới. Đa sổ những giải đáp đều được giải thích 
bằng những lời dạy của Đức Phật. 

Do quá trình biên tập các bài viết, những sai sót lớn nhỏ là 
không thể tránh hểt, kỉnh mong quý độc giả từ bi góp ý, sửa sai 
để quyển sách được tổt hơn và hữu ích hơn. Những góp ý xỉn vui 
lỏng gửi về email: lekimkha@ gmail.com 

Cuối cùng, xin hểt lòng biết ơn thầy Thích Trúc Thông Tịnh 
từ Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt vì thầy đã luôn luôn khích lệ để 
thực hiện quyển sách nhỏ này. Và thầy cũng là người đọc, góp ý 
và hiệu chỉnh rẩt nhiều cho bản thảo. 

Cảm ơn Phật tử Nguyễn Thị Thu Nga thật nhiều vì đã giúp 
đánh máy vỉ tính và chỉnh sửa câu chữ. 

Lời cảm tạ lớn cũng xin được dành cho nhà xuất bản đã giúp 
đỡ thật nhiều trong việc nhận in, đọc bản thảo, chể bản và phát 
hành quyển sách này và nhiều quyển sách Phật học khác. 

Sài Gòn, Đà Lạt, cuối Đông 2011 
Lê Kim Kha 



PHẦNI 


Những Thông Tin Căn bản 




Phần I - Những Thông Tin Căn Bản • 3 


Câu hỏi 1: Phật giáo là gì? 

Phật giáo có thể được định nghĩa và giải thích bằng 
những góc nhìn khác nhau như sau: 

1. Phật giáo, là giáo lý của Đức Phật (người Giác Ngộ), 
nhằm hướng dẫn và phát triển con người bằng cách làm cho 
thân tâm trong sạch (thông qua con đường Đạo Đức); làm 
cho thân tâm bình lặng (thông qua con đường Thiền Tập), 
và làm khai sáng tâm linh con người (thông qua con đường 
Trí Tuệ). 

2. Phật giáo là một ‘tôn giáo’ được lập nên bởi Đức Phật 
vì phúc lợi của chúng sinh, vì hạnh phúc của chúng sinh và 
vì sự tiến bộ của thế giới con người. Mọi người từ mọi xứ 
sở đều có thể áp dụng những giáo lý và hướng dẫn của đạo 
Phật vào trong cuộc sống của mình, tùy theo căn cơ, khả 
năng, điều kiện và ý chí tự do của mình. 

3. Phật giáo là một tôn giáo chủ trương lẽ-thật và sự thực 
hành của chính bản thân mỗi người. Chỉ có mình mới thực 
hành cho mình, giải quyết vấn đề tâm linh và những đau 
khổ của mình và chính mình giải thoát cho mình. Và sau đó, 
giúp đỡ người khác đi theo con đường đạo vì lòng từ bi và 
để tu dưỡng thêm lòng từ bi đối với họ. 

4. Phật giáo vừa là triết-học vừa là thực-hành. Mặc dù 
Phật giáo cũng chấp nhận sự hiện hữu của những chúng 
sinh là chư thiên (như thiên thần, trời, thánh nhân), nhưng 
Phật giáo không đặt vấn đề những chúng sinh siêu phàm 
xuất trần đó là phần quan trọng trong học thuyết tôn giáo 
của mình. Thay vì vậy, đạo Phật dạy con người phải tu tập 
những phẩm chất như luôn biết Sĩ nhục và Sợ hãi về mặt 
lương tâm để tránh bỏ làm những điều bất thiện. Người 
tránh bỏ điều bất thiện xấu ác thì người đó có được những 


4 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


phẩm chất của những bậc thiên thần và trời; có được lòng 
tin chánh tín, đạo đức, lòng học hỏi, lòng rộng lượng và trí 
tuệ. 

Hơn nữa, Phật giáo chỉ dạy rằng một người nếu trừ bỏ 
được những ô nhiễm như Tham, Sân, Si thì người đó được 
cho là một người tốt lành và siêu việt. 

5. Thông tin chung về Phật giáo như sau: 

Xuất xứ: Ẩn Độ 

Thời gian ra đời: Thế kỷ 6 trước Công Nguyên 

Người sáng lập: Đức Phật Thích Ca lịch sử (xuất thân từ 
Thái tử Tất-Đạt-Đa Cồ-Đàm (Siddhattha Gotama) của 
vương quốc dòng họ Thích Ca (Sakya). 

Chủ thuyết: Tránh làm những điều ác, Làm những điều 
thiện, Tu dưỡng Tâm trong sạch {kỉnh Pháp Cú). 

Loại tôn giáo: Phổ biến, mở rộng, được truyền bá qua 
nhiều nước trên thế giới; thuộc về vô-thần, không chủ 
trương hữu thần, không công nhận có đấng sáng tạo hay 
thượng để quyết định số mạng con người; chủ trương về 
lý nhân-quả. 

Những nhánh phái chính: Phật giáo Nguyên thủy 
(Theravada) và Đại Thừa (Mahayana). 

Tổ chức Thống Nhất: Hội Phật Giáo Thế Giới (The 
World Fellowship of Buddhist) là tổ chức thống nhất và 
đoàn kết tất cả Phật tử trên thế giới. 



Phần I - Những Thông Tin Căn Bản • 5 


Câu hỏi 2: Nguồn gốc địa lý và lịch sử của Phật giáo 
là gì? 

Phật giáo ra đời ở Ấn Độ cách đây khoảng 2.600 năm 
khi một thái tử người Ấn Độ là Tất-Đạt-Đa (Siddhattha) 
giác ngộ thảnh đạo, trở thảnh một vị Phật (Buddha), có 
nghĩa là “người giác ngộ”, sau nhiều năm tu hành gian khổ 
để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “làm thể nào để con người 
thoát khỏi khổ-đau và sinh-tử”. 

Những lời dạy của Phật đã được ghi chép và bảo tồn bởi 
đại đa số tu sĩ đệ tử của Người trong tàng thư “Tam Tạng 
Kinh” (Tipitaka), mà nghĩa đen của từ này là “Ba Rổ 
Kinh”. Ba rổ kinh (hay quen gọi là Tam Tạng Kinh” theo từ 
Hán Việt), bao gồm: 

(I) Luật Tạng (Vinaya-pitaka): những giới luật đối với 
tăng ni, và một số giới luật dành cho Phật tử tại gia. 

(II) Kinh Tạng (Suttanta-pitaka): tập hợp những bài 
thuyết giảng của Đức Phật và những vị đại đệ tử của 
Phật) 

(III) Diệu Kinh Tạng (Abhidhamma-pitaka): đây là phần 
triết lý cao học của Phật giáo. 

Phật giáo là tôn giáo vô-thần, không theo hữu thần, 
không đề cao thần thánh là quyết định vận mệnh con người, 
chỉ coi trọng về lý nhân-quả và mọi sự của một người là do 
chính người ấy làm và nhận lãnh. 

Hai trường phái Phật giáo: Phật giáo Nguyên Thủy 
(Theravada) được truyền bá và phát triển các nước Đông 
Nam Á như Sri Lanka (Tích Lan), Thailand (Thái Lan), 
Burma (Myanmar, Miến Điện), Laos (Lào), Cambodia 
(Cam-pu-chia) và một phần ở miền nam Việt Nam. Ngày 


6 • Vân Đảp Vê Phật Giáo 


nay có rất nhiều người theo Phật giáo Nguyên Thủy ở Ấn 
Độ, khắp các nước châu Âu, châu úc và châu Bắc Mỹ. 

Phật giáo Đại Thừa phát triển ở các nước Đông Á như 
Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Đài Loan, Việt Nam, và 
Tây Tạng (thuộc tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc ngày nay). 


Câu hỏi 3: Mục đích giảo huân của Đức Phật là gì? 

Trong Bài Thuyết Pháp Đầu Tiên, sau này được chép lại 
và được gọi bằng cái tên nổi tiếng là Kinh Chuyển Pháp 
Luân (Dhammacakkappavattana Suttàỷ, Đức Phật đã khai 
giảng chân lý và con đường Trung Đạo như là một tầm- 
nhìn, mang lại tri thức, dẫn đến sự bình an và trí tuệ bên 
trong, dẫn đến sự giác ngộ, và Niết-bàn (trạng thái được giải 
thoát hoàn toàn khỏi mọi ô nhiễm và khổ đau). 

Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng Đức Phật đã khai 
giảng đạo Phật với mục đích là chỉ ra con đường giải thoát 
khỏi khổ đau, những khổ đau vốn là kết quả của những dục 
vọng và ô nhiễm trong tâm. Dục vọng chính là nguyên nhân 
tạo ra những khổ đâu và sống-chết luân hồi. 


^ Tên kinh có nghĩa là: "'thiết lập hay dịch chuyển bánh xe Giáo Pháp''\ đây là bài 
thuyết giảng đầu tiên của Đức Phật sau khi Phật giác ngộ, giảng cho 5 người bạn tu 
truớc kia là nhóm của ngài Kondanna (Kiều-Trần-Như) tại khu Vườn Nai Isipatana, 
thuộc vùng Benares (Ba-la-nại), tỉnh Samath ngày nay của Ấn Độ. 

Chữ Tsipatana’ có nghĩa là "nơi những thảnh nhân hạ thể' (Isi: thánh nhân, thánh), 
vì theo luận giảng thì ngoài nhóm bạn tu đó ra còn có nhiều vị Phật khác trong quá 
khứ như là các Phật duyên giác cũng ghé đến đây nghe bài khai giảng này của Đức 
Phật. 




Phần I - Những Thông Tin Cãn Bàn • 7 


Xin lây một ví dụ rât đơn thường. Giông như bạn lội 
xuống sình lầy nhơ bẩn hoặc phải sống hay làm việc trong 
một môi trường vô cùng ô nhiễm và vì thế da thịt bạn luôn 
bị dơ dáy, ghẻ lở, đau nhức. Vậy thì làm cách nào để hết dơ 
bẩn? Cách duy nhất là bạn phải ý thức và cố gắng giữ thân 
mình sạch sẽ, phải cố gắng dùng những loại xà bông tốt để 
tẩy rửa, và nếu đã bị ghẻ lở, bạn phải đi đến bác sĩ để bác sĩ 
chẩn đoán và kê toa hướng dẫn, bạn phải dùng thuốc uống 
và thuốc thoa. Nếu không thì đâu còn con đường nào để trị 
ghẻ lở và tình trạng dơ bẩn như vậy. 

Đạo Phật cũng vậy, đạo Phật là một con đường để hướng 
dẫn những giải pháp cho con người thực hành để làm trong 
sạch thân-tâm, để mang lại sự dễ chịu, sự bình an và hạnh 
phúc cho chính bản thân người thực hành. Bởi vậy, rất 
nhiều giảng luận cũng thường ví Đức Phật như một người 
thầy thuốc vậy, giúp con người trị căn bệnh đau khổ và sinh 
tử. 

Một trong những bài thuyết giảng (những bài thuyết 
giảng của Đức Phật sau khi được ghi chép lại thì thường 
được gọi là những bài kinh) ghi lại lời của Đức Phật như 
sau: 

" Vimutti, tức là sự giải thoát về tâm linh khỏi những 

bất tịnh và đau khổ, là sự giải thoát tổi thượng nhất”. 

Mục tiêu của đạo Phật là giải thoát khỏi khổ đau, trừ bỏ 
những bất tịnh^ trong Tâm, chứ không phải chỉ là trừ bỏ 
những đau khổ vật chất tầm thường trong đời sống thế tục. 


^ “Thanh tịnh” là ữong sạch; còn “bất tịnh” là không trong sạch, là bị ô nhiễm, bị 
vấy bẩn, còn dơ bẩn, bất thiện...chỉ về cả hai mặt thân và tâm. 



8 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Rôi sau khi khai giảng kinh “Chuyên Pháp Luân” ở khu 
Vuờn Nai, Đức Phật đã phái cử 60 vị đệ tử đi thuyết giảng 
giáo pháp theo những phuong khác nhau. Khi ấy, Phật đã 
dặn dò rằng: 

"Này các Tỳ Kheo, ta bảy giờ đã giải thoát khỏi mọi sự 
ràng buộc vổn có của các vị Trời và ngườr’. Và các 
thầy cũng vậy, này các Tỳ kheo, các thầy cũng đã giải 
thoát khỏi những ràng buộc vốn có của các thiên thần 
và loài người. Hãy lên đường, này các Tỳ kheo, vì phúc 
lợi của chúng sinh, vì hạnh phúc của chúng sinh, vì sự 
tốt lành, phúc lợi và hạnh phúc của các thiên thần và 
loài người”. 

Vậy thì chúng ta đã thấy cái mục đích rõ ràng và thiết 
thực của đạo Phật. Đó là giúp mọi người nhìn thấy và thực 
hành con đuờng mà Phật đã chỉ ra để dần dần giải thoát 
khỏi những khổ đau và ô nhiễm của thân tâm, mang lại phúc 
lợi và hạnh phúc cho mọi nguời và chúng sinh. Và mục đích 
rốt ráo hay đích đến cuối cùng của đạo Phật là sự giải-thoát 
hoàn-toàn, là Niết-bàn (vimutti, nibbana). 

Do vậy, lời dạy của Đức Phật và con đuờng đạo của Phật 
là giúp mọi nguời thực hành để có hạnh phúc trong đời sống 
thế tục và tiến bộ về tâm linh. Vì mục đích là vậy, cho nên 
ai theo đạo Phật thì sẽ chọn lối sống đúng đắn và thực tế để 
mang lại hạnh phúc và bình an cho mình và nguời thân. 


^ Theo ý của Phật ở đây và theo giáo lỷ đạo Phật, thì ngay cả những thiên thần và 
ừời cũng chưa thoát khỏi sự ữói buộc của vòng luân hồi sinh tử, cho dù tuổi thọ của 
họ trên những cõi trời là rất rất dài. Chỉ có những bậc giải thoát (A-la-hán và Phật) 
thì mới giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau và sinh tử. 



Phần I - Những Thông Tin Căn Bản • 9 


Câu hỏi 4: Phật giáo thuộc loại nào trong những tôn 
giáo đang hiện hành trên thế giới? 

Có khoảng hơn 40 tôn giáo đang hiện hành trên thế giới. 
Những tôn giáo trên thế giới có thể được xếp loại tùy theo 
những chủ thuyết của họ như sau: 

1. Những tôn giáo hữu-thần: Tin vào quyền lực định đoạt 
tối thượng của những thánh thần, thượng đế, đấng sáng tạo. 

2. Những tôn giáo vô-thần: Không tin vào quyền lực 
định đoạt tối thượng của những thánh thần, thượng đế, đấng 
sáng tạo. 

Nếu phải xếp loại thì Phật giáo thuộc về giáo lý vô-thần. 
Phật giáo nhấn mạnh những đức-hạnh mà con người nên 
phát triển để quyết định đời sống của mình. Theo Phật giáo, 
sự hiểu-biết và đức-hạnh (vijja-carana) thì mới làm cho một 
người trở nên xuất chúng trong thế giới của các thần trời và 
loài người. Sự hiểu-biết và giải-thoát hoàn toàn (vijja- 
vimutti) khỏi những ô-nhiễm, bất-tịnh và khổ-đau mới là lý 
tưởng của Phật giáo, chứ không phải để thờ phượng và cầu 
cứu một thượng đế. 


Câu hỏi 5: Dân sô Phật giáo trên thê giới đên nay 
{2011) là bao nhiêu? Châu lục nào là chiếm nhiều 
nhất? 

Theo thống kê của nhiều viện nghiên cứu tôn giáo lớn 
của thế giới tại Mỹ vào tháng 11/2011, thì dân số Phật giáo 
của thế giới là khác nhau khá lớn giữa các nguồn thống kê 



10 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


khác nhau, có thê là do tính chât thông kê sô người được 
cho là theo đạo Phật và số người là Phật tử thuần hành đạo 
Phật thực sự. Con số đó nằm trong khoảng: 489.807.761— 
1.921.989.641 người. {Nguồn: Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, 
trang website: religiousfreedom.lib.virginia.edu ...). 

Tính theo châu lục thì con số đó được ghi trong bảng 
thống kê dưới đây. {Nguồn: theo bách khoa toàn thư 
en. wikipedia. org/wiki/Buddhism). 


Phât Giáo Trên Thế Giới 

• 

Châu Luc 

• 

Tổng Dân số 

SỐ Lượng 

Phât Tử 

• 

Chiếm % dân số 

Châu Phi 

927,300,414 

157,581 

0.012 % 

Châu Á 

4,049,434,182 

726,336,585 - 
1,655,757,369 

17.936% - 

40.888% 

Châu 

Âu 

746,510,190 

24,067,283 

3.223% 

Châu 

Mỹ 

915,959,330 

7,936,420 

0.866% 

Châu 

32,021,885 

542,920 

1.695% 


Đại Dương 


Tổng cộng: 489,807,761 - 1,921,989,641 người 


Tùy theo nguồn thống kê khác nhau trên thế giới về số Phật tử của tùng nước (ví 
dụ như Đài Loan có 3 con số thống kè khác nhau từ 3 nguồn lớn nhất vào năm 2011 




Phần I - Những Thông Tin Cãn Bản • 11 






Câu hỏi 6: Những nước nào có dân sô Phật giáo lớn 
nhất trên thế giới? 

Cũng theo thống kê của nhiều viện nghiên cứu tôn giáo 
lớn của thế giới tại Mỹ vào tháng 11/2011, thì những nuớc 
trong bảng thống kê duới đây có dân số theo đạo Phật nhiều 
nhất trên thế giới. (Nguồn: theo bách khoa toàn thư 
en.wikipedia. org/wiki/Buddhism; Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, 
trang web: religiousfreedomdib.virginia.edu...). 


xếp hạng 
theo 

Số lượng 

Nước & Lãnh 
Thổ 

Dân số theo đao Phât 

• • 

Chiếm % của tổng 

r 

1 /V A 

dân sô 

1 

Trung Quốc 

277,588,896 - 
1,202,885,218 

8%-9% 

2 

• 

Nhât Bản 

• 

91,000,000-123,317,953 

71%-96.3% 

3 

n 

Viêt Nam 

■ 

74,268,750 

85% 

4 

Thái Lan 

61,814,742 

95% 

5 

□ 

Miến Điên 

• 

48,019,200 

96% 

6 

■ 

21,530,358 

93% 


là 8,000,605 - 17,144,154 - 21,530,358), và tày theo mức độ “thuần hành” của 
những người được cho là theo đạo Phật. 






12 • Vãn Đáp Vê Phật Giáo 


1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 


Đài Loan 


Tích Lan 




N. T. Tiên 


B.T. Tiên 


Cam-Pu-Chia 


Ấn Độ 


Indonesia 


Hồng Kông 


Lào 

Nepal 


Hoa Kỳ 


Malaysia 


Singapore 


Mông Cổ 


16 , 050,484 

10 , 931 , 874 - 18 , 572,500 

17 , 677,646 

13 , 938,460 

13 , 274,668 

8 , 092,000 

6 , 496,304 

6 , 195,898 

6 , 159,510 

6 , 039,800 

5 , 970,800 

3 , 341,692 

2 , 816,644 

2 , 759,490 


71 % 


22 . 8 % - 38 % 


73 . 5 % 


96 . 4 % 


4 . 05 % 


3 . 4 % 


92 % 

98 % 

21 % 


2 % 


22 % 

67 % 

98 % 











Phần I - Những Thông Tin Cãn Bản ‘13 


Philippines 

xếp hạng 
theo 

Tỷ lệ 

r 

1 A A 

dân sô 


1 

D 

Lào 

98% 

6,195,898 

2 

Mông Cổ 

98% 

2,816,644 

3 

• 

Nhât Bản 

■ 

96.7% 

123,317,953 

4 

□ 

Cam-Pu-Chia 

96.4% 

13,938,460 


96% 48,019,200 

95% 61,814,742 

94% 2,141,622 

93% 21,530,358 

- 92% 6,496,304 

Hông Kông 

10 ^ 91% 277,588,896- 1,202,885,218 

Trung Quôc 

11 g 89% 408,850 


Miến Điện 


Thái Lan 


7 




Bhutan 


8 


Đài Loan 


Nước 


Chiếm % của 
tổng dân số 


Dân số theo đạo Phật 






14 • Vãn Đáp Vê Phật Giáo 


Ma Cao 


12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



Việt Nam 



B.T. Tiên 



Tích Lan 


( 


Singapore 



Christmas Island 


!•! 

N.T. Tiên 



Malaysia 


Nepal 



Polynesia 
(thuộc Pháp) 


85% 

73.5% 

71% 

67% 

67% 

38% 

22 % 

21 % 

11 % 


74,268,750 

17,677,646 

16,050,484 

3,341,692 

940 

10,931,874- 18,572,500 

5,970,800 

6,159,510 

29,040 


Còn nêu xêp loại theo mức độ nghiêm túc thực hành của 
Phật tử ở mỗi nước, thì thống kê có sự khác biệt như so đồ 
bên dưới. Trong đó, Thái Lan được xếp hạng lên hàng đầu 
tiên với cùng tỷ lệ 95% dân số là Phật tử. ở Thái Lan việc 
số đông và chất lượng thực hành đạo Phật có lẽ là mẫu mực 
nhất; chẳng hạn đa số Phật tử ở nước này, kể cả nhà vua và 





Phần I - Những Thông Tin Cãn Bản • 15 


hoàng gia, đều phải xuất gia vào chùa hay tu viện ở tu học ít 
nhất hai năm trong đời. 


Mười Nước & Vùng Lãnh Thổ Có Tỷ Lệ Dân số 
Phật Phật Tử Cao Nhất Thế Giói 


Top 10 Countríes wỉth Hlghest Proportion of Buddhists 



n 

G Macau 
n Japan 
n Vletham 
G Laos 
□ Tỉb«t 
G SriLanka 
I Bhutan 
I Myanmar 
I Cambodia 
■ Thalland 


{Mười quôc gia có tỷ lệ dân sô Phật tử cao nhât thê giói) 


Câu Hỏi 7: Theo các nguồn thống kê thì sổ lượng 
Phật tử trên thế giới là bao nhiêu? Phật giảo là tôn 
giảo lởn thứ mẩy trên thế giới? số lượng của các 
trường phái Phật giáo là bao nhiêu? Các quốc gia 
nào có phần trăm dân số theo đạo Phật cao nhất thế 
giới? 





























16 • Vân Đảp Vê Phật Giáo 


Theo một sô thông kê Phật giáo mang tính khoa học hon 
ở các nước phương Tây, chẳng hạn như theo trang thống kê 
www.adherents.com của tổ chức chuyên nghiên cứu thống 
kê tất cả tôn giáo trên thế giới, thì số lượng Phật tử ở nhiều 
mức độ khác nhau ở vào khoảng 200-500 triệu người. 

Hầu hết đều đồng ý số lượng Phật tử vào khoảng 350 
triệu người (chiếm khoảng 6% dân số thế giới). Con số này 
cũng giúp xếp Phật giáo trở thảnh tôn giáo lớn thứ tư trên 
thế giới về số lượng người theo. (Phật giáo trong biểu đồ 
bên dưới là Hàng thứ năm) 

Thống kê này có lẽ là thống kê số lượng Phật tử thuần 
hành vào năm 2011. Chúng ta cũng cần nên nhớ là các số 
liệu thống kê thường khác nhau bởi những nguồn và tùy 
thuộc vào các tiêu chuẩn xếp loại một người là Phật tử 
thuần hành. Nếu nói đến Phật tử không thuần hành, thì có lẽ 
con số là rất lớn ở tại những nước Đông Á nhu Việt Nam, 
Trung Quốc, Nam và Bắc Triều Tiên và Nhật Bản. 

về số lượng Phật tử thuần hành, chúng ta có thể xem 
qua những con số sau đây: 

(1) Các tôn giáo trên thế giói: 


Tôn giáo 

Số Lượng Ngưòi Theo 

Công giáo 

2 Tỷ 

Hồi giáo 

1.3 Tỷ 

Ấn-ĐỘ giáo 

900 Triệu 

Những tín ngưởng khó phân loại khác 

850 Triệu 













Phần I-Những Thông Tin Cãn Bản • 17 


Tôn giáo 

Số Lượng Ngưòi Theo 

Phât Giáo 

• 

360 Triêu 

• 

Các đạo của Trung Hoa (như đạo Lão, 
Khổng...) 

225 Triệu 

Sơ khai - bản địa 

190 Triệu 

Yoruba (châu Phi) 

20 Triệu 

Tư tưởng Juche (Bắc Triều Tiên) 

19 Triệu 

Đạo Sikh (Ấn Độ) 

18 Triệu 

ludaism (Đạo Do Thái) 

15 Triêu 

Spiritism (thuyết linh hồn của Allan Kardec, 
Pháp) 

14 Triêu 

Tín ngưởng Babi & Bahai (Nam Tư cổ) 

6 Triệu 

lainism (Ni-kiền-tử, Án Độ) 

4 Triệu 

Shinto (Thần giáo, Nhật Bản) 

4 Triệu 

Cao Đài (Việt Nam) 

3 Triệu 

Tenrikyo (Nhật Bản) 

2.4 Triệu 

Neo-Paganism (Tân ngoại giáo ở Châu Âu) 

1 Triệu 

ưnitarian- ưniversalism (Mỳ) 

800 Ngàn 

Scientology (Mỳ) 

750 Ngàn 

Rastafarianism (Ja-mai-ca) 

700 Ngàn 

Zoroastrianism (I-ran cổ) 

150 Ngàn 





























18 • Vân Đảp Vê Phật Giáo 


2 Bíllion 


1.5Bỉliiữn 


1 Billion 


500 Million 


0 



[] Spirttism 
[] Jiidaism 
[] Sikhlsm 
[] lưđie 
[] Yoruba religlon 
[] Primal-indigenous 
[] Chinesetraditional religion 
I BưODHISM 
[] Sícular/Non-BeligkXiS 
[] Hlnduiííĩi 

D 

I Chrístianíty 
Boihír - 

Bđbiand Bal>ỉifittriỉ;6'Tijllion 
i«Msm;4tnaon 
Shliìlo: 4 rrẩlon 
CMD«c3mffon 
ĩfnr9(yocJ.4mỉlliOA 
Nto taặiAitíK 1 mHon 
UratanvhUriMrulisiTtlOO thouuod 
Stíemologr 7S0tt)OuMnd 
Rỉtu(ariỉnit(n TQOrhoutand 
Zaroastrlaniyn: 1 so ứtouund 


(2) Sô lượng ngưòi theo những trường phái Phật giáo 
trên thê giói: 


Trường Phái 

Phần trăm 

SỐ lượng 

người theo 

Đại Thừa (Mahayana) 

56% 

185,000,000 

Phật giáo Nguyên thủy (Theravada) 

38% 

124,000,000 

Kim Cương Thừa (Vajrayana) 

6% 

20,000,000 


























Phần I-Những Thông Tin Cãn Bản • 19 


Quốc gia 

Phần trăm 

Thái Lan 

95.00% 

Campuchia 

90 

Miến Điện (Myanmar) 

88 

Bhutan 

75 

Tích Lan (Sri Lanka) 

70 

Tây Tạng (Tibet) 

65 

Lào 

60 

Viêt Nam 

• 

55 

Nhât Bản 
• 

50 

Ma Cao 

45 

Đài Loan 

43 


(4) Mưòi quốc gia và vùng lãnh thổ có tín đồ Phật giáo 
đông nhất trên thế giói: 


Quốc gia 

Số lượng ngưòi theo 

Trung Hoa 

102.000.000 

Nhât Bản 
• 

89.650.000 

Thái Lan 

55.480.000 

Việt Nam 

49.690.000 

Miến Điên 

• 

41.610.000 




20 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Tích Lan 

12.540.000 

Nam Triều Tiên 

10.920.000 

Đài Loan 

9.150.000 

Campuchia 

9.130.000 

Ấn Độ 

7.000.000 


\ 

(Nguôn: www.adherents.com) 


Câu hỏi 8: Phật giáo đã được truyên bá và phát triên 
ở Châu A như thế nào? 

Theo thống kê bằng đồ họa bên dưới, chúng ta có thể 
nhìn thấy Phật giáo và những trường phái đã được phát triển 
ở Châu Á với những mốc thời gian lịch sử {từ thời Đức 
Phật, trước và sau CN) là như thế nào. Trong đó cũng thể 
hiện rõ trường phái nào phát triển ở những xứ sở nào là 
nhiều nhất. 

(a) Từ hình minh họa, mốc thời gian đầu được đánh dấu 
là năm 600, tức là khoảng 600 năm trước CN là thời gian 
Đức Phật ra đời và hình thành Phật giáo. 

Mốc 0 là năm bắt đầu CN (dương lịch). Mốc 2000 là từ 
năm 2000 đến bây giờ. 

Ví dụ: 

Hàng ngang 1, Phật giáo Án Độ được khai trương đầu 
tiên trên thế giới, tuy nhiên bị diệt vong bởi quân Hồi Giáo 
và biến mất từ thế kỷ 12 (trước năm 1.200) cho đến tận cuối 
thế kỷ 19 {đánh dấu từ năm 1891) mới được khôi phục lại. 





Phần I - Những Thông Tin Cãn Bản • 21 



m m ií(Cíỉiwf^ m m p m IIOO m 16M ]m ỈỢÍP 

-^IEF0ỉĩ«0NERÍ,-^()*^-MŨHER^- 


IhiThretVỉUliHTrodílmnỊ; []ìĩiHỉvã(ỉỉ| IMân) ỉiAỉlìiBurỉiiã.TlìỉllỉíidLỉúỉâCãiỉtbộdià 


N B; ĩ hls b onty a 9enef al repiesentãtlon. and do^ ncA take into account nnbced tiaditions. 


(b) Màu NHẠT (vàng) là chỉ Phật giáo Nguyên Thủy, 
màu ĐẬM (đỏ) là chỉ Phật giáo Đại Thừa, và màu sọc 
(xanh) là chỉ Phật giáo Tây Tạng. 

(c) Sơ đồ minh họa này không thống kê sự phát triển của 
những nền Phật giáo hễn-hợp, tức là: không thống kê thêm 
một sổ ít lượng Phật giáo Nguyên thủy ở các nước có đa sổ 
là Đại Thừa như Trung Quốc, Việt Nam...Ndi cũng vậy, 
cũng không có thống kê sổ lượng của Phật giáo Đại Thừa 
trong những nước đa sổ theo Phật giáo Nguyên thủy như 
Tích Lan và Đông Nam A. 

(d) Đây là thống kê của Hội Phật Học BuddhaNet, có 
một bất cập là mặc dù Đông Nam Á thì bao gồm Việt Nam, 
nước vốn có Phật giáo Đại Thừa chiếm đa số, nhưng họ 













































22 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


không đưa vào thêm hàng ngang màu ĐẬM (đỏ) như hàng 
của Ấn Độ để chỉ số lượng Đại Thừa trong khối Đông Nam 
Á. Tuy nhiên, họ đã đính chính bên dưới cùng bên phải là 
họ không tính Việt Nam vào khối Đông Nam Á trong đồ 
họa này, có lẽ vì Việt nam là nước duy nhất ở Châu Á có 
chứa cả số lượng đáng kể Phật tử của cả hai nền Phật giáo 
Nguyên thủy và Đại Thừa, cho dù đa số hon vẫn là Đại 
Thừa. 

Nhưng chúng ta đều biết, Phật giáo được phát triển ở 
Việt Nam là từ thế kỷ thứ I Công Nguyên, gồm có cả hai 
trường phái Nguyên thủy từ Ấn Độ và Đại Thừa từ Trung 
Hoa sau đó. 


Câu hỏi 9: Hội Phật Giảo Thê Giới là gì? 

Tên đầy dủ là “Hội Ái Hữu Phật Giáo Thế Giới” hay 
“Hội Phật Tử Thế Giới” CThe World Fellowship of 
Buddhists"\ viết tẳt là WFB) là một tổ chức Phật giáo quốc 
tế được thành lập vào năm 1950 (Phật Lịch 2493) ở Tích 
Lan, noi mà đại diện của 27 nước Phật giáo trên thế giới từ 
châu Á, châu Âu và châu Bắc Mỹ đã họp mặt cùng nhau lần 
đầu tiên trong lịch sử. 

Những phái đoàn Phật giáo thuộc những trường phái 
khác nhau như Phật giáo Nguyên thủy, Đại Thừa, Kim 
Cưong thừa đều thống nhất đoàn kết với nhau dưới lá cờ sáu 
màu của Phật giáo. (Xem thêm ỷ nghĩa màu cờ Phật giáo 
trong phần hỏi đáp sau). 

Thông qua tổ chức quốc tế này, sự thống nhất và hiểu 
biết lẫn nhau giữa những trường phái và văn hóa Phật giáo 



Phần I - Những Thông Tin Cãn Bản • 23 


khác nhau đã được thực hiện thành công vê những quan 
điểm chính. Vì vậy, đây là những thành công lớn của tổ 
chức này và là tiền đề để tiếp tục giúp phát triển sự hòa hợp 
và sự ổn định bền lâu của Phật giáo trên trái đất. 

Hội Phật Giáo Thế Giới có văn phòng trung ương được 
đặt tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Hiện nay, tổ chức này có 
153 chi nhánh và trung tâm ở 40 quốc gia trên thế giới. 


Câu hỏi 10: Cờ Phật giáo là như thế nào? Ỷ nghĩa 
của lả cờ Phật giáo? 

Lá cờ Phật giáo đầu tiên được thiết kế bởi ủy Ban 
Colombo của Tích Lan bao gồm những bậc cao tăng trong 
và ngoài nước lúc đó. Lá cờ được chính thức hóa đầu tiên 
vào ngày 17/04/1885 trên công luận (tờ báo Phật giáo 
Sarasavỉ Sandaresa) và trong dịp Đại Lễ Phật Đản Vesak 
vào ngày 28/04/1885.^ 


^ Nếu bạn muốn biết thêm đế tưởng nhớ, thì trong 11 người của úy Ban này có cha 
và ông nội của vị Tỳ kheo hộ pháp lồi lạc Anagarika Dharmapala, người đã cống 
hiến trọn đời mình cho việc khôi phục nền Phật giáo và Phật tích ở Án Độ, người 
sáng lập ra “Hội Đại Bồ-Đề” nổi tiếng đến ngày hôm nay. Và cũng chính ngài Tỳ 
kheo hộ pháp này là người đã đầu tiên mang lá cờ Phật giáo vào các nước Nhật Bản, 
Miến Điện... 




24 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 



{Cờ Phật giáo đầu tiên 1885) 


Một năm sau đó, đại tá Henry s. Olcott, một Phật tử 
người Mỹ và là chủ tịch đầu tiên của Hội Thông Thiên Thế 
Giới đã cho rằng đường sọc màu là quá lớn làm cho là cờ 
quá dài, rất bất tiện cho việc sử dụng, cho nên ông đã đề 
nghị sửa lại cho bằng cõ của lá cờ quốc gia lúc đó. Và lá cờ 
này được dùng cho đến ngày hôm nay sau khi được công bố 
lại trên công luận (tờ báo Phật giáo Sarasavỉ Sandaresà) 
vào ngày 08/04/1886, và được bắt đầu treo vào dịp Lễ Phật 
Đản Vesak năm 1886. 

Cờ Phật giáo (tiếng Pali là: cờ ""Chabbannarangsi”), đã 
được Hội Phật Giáo Thế Giới (WFB) công nhận trong Hội 
Nghị khai mạc vào năm 1950 (Phật Lịch 2493), bao gồn sáu 
(6) màu sắc. 



(Cờ Phật giáo chỉnh thức từ 1886) 







Phần I-Những Thông Tin Cãn Bản • 25 


Năm sọc màu hàng dọc là: Xanh, vàng, đỏ, trăng và 
cam”. Màu thứ sáu, tiếng Pali gọi là màu '"Pabhassarâ’\ có 
nghĩa là màu '"sáng rỡ”, "sáng chỉểù'\ "phát quang” (nhu 
hào quang), không thể nào dịch hết nghĩa hay mô tả đuợc, 
nhung đó là sự kết hợp của năm màu kia, và cùng đuợc xếp 
theo hàng ngang vào một sọc màu dọc bên phải cùng của là 
cờ. 

Sáu sọc màu dọc thể hiện sáu sắc màu của Hào Quang 
của Đức Phật mà kinh điển chép lại rằng hào quang đó đã 
"phóng ra, chiểu, tỏa ra” từ thân của Đức Phật ngay khi 
Nguời chứng đạt sự Giác Ngộ nơi gốc Cây Bồ-Đề ở BỒ-ĐỒ 
Đạo Tràng, Ấn Độ. 


Sáu màu của hào quang đó cũng tuợng trung cho những 
ý nghĩa của Phật giáo là: 












26 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Còn dải sọc thứ sáu bao gồm các màu của năm sọc màu 
kia mang ý nghĩa là sự kết hợp năm màu kia, tạo thành một 
Hào Quang (hay dải quang phổ) của nhiều màu (nhu ta có 
thể thấy trong cầu vòng bảy sắc trên trời trong mùa mua hay 
khi nhìn xuyên qua một lăng kính hay lãng trụ). 

Màu kết hợp này đuợc gọi trong tiếng Pali của kinh điển 
Phật giáo là ""Pabbhassam”, nghĩa là bản thể của ánh sáng. 
Chữ này có nghĩa là ^"sáng chiểữ’\ ""phát quang” để tả thực 
về bản thể của Tâm khi tâm đuợc an “định”, đuợc “thanh 
tịnh” nhu trạng thái chứng đạt những tầng thiền vậy. Khi 
tâm an định, tâm phát quang “trí tuệ” giải thoát. Vì đạo Phật 
là con đuờng tu tập Tâm để dẫn đến sự mục tiêu giải thoát. 

Theo giảng luận kinh điển về hào quang phát sáng quanh 
đầu Đức Phật, và cũng theo sự thật là mắt thuờng nguời 
thuờng chỉ nhận thấy đuợc năm màu đon mà thôi, nguời 
thuờng không thấy đuợc màu hào quang có chứa năm màu 
đon đó. Màu hào quang đó tuợng trung cho loại “trí tuệ” mà 
nguời thuờng chua chứng ngộ đuợc. Chỉ khi nào một nguời 
chứng ngộ đuợc loại trí tuệ đó thì nguời ấy mới thấy đuợc 
màu hào quang đó. 

Một ý nghĩa khác của sọc thứ sáu là kết hợp các sắc màu 
cũng giống nhu sự sống chung, sự đoàn kết và hòa hợp của 
tất cả các sắc tộc trên thế giới bất kể theo đạo Phật và không 
theo đạo Phật. 

4 4 

Đen năm nay 2012, thì lá cờ Phật giáo quốc tế này đã 
đuợc 127 năm. 



Phần I - Những Thông Tin Cãn Bàn • 27 


Câu hỏi 11: Vậy tất cả các nước đều treo lá cờ Phật giáo 
quốc tế giống hệt nhau hay khác nhau? Hay mỗi quốc gia 
Phật giáo có cờ Phật giáo riêng của mình? 

Lá cờ Phật giáo quốc tế này được tung bay trên những 
chùa chiền, tự viện của những trường phái Phật giáo khác 
nhau trên thế giới. 

Cờ Phật giáo của Việt Nam và đa số các nước khác cũng 
giống y như cờ Phật giáo quốc tế. 

Tuy nhiên, một số noi đã thay đổi một vài màu sắc để 
thể hiện chủ thuyết hay giáo lý của tông phái của mình. 
Những cờ Phật giáo sau đây được ghi nhận có khác biệt với 
cờ Phật giáo thế quốc tế: 

• ở Nhật Bản, cờ Phật giáo nước này có năm màu khác 
nhau tượng trưng cho năm vị Phật trí tuệ, nhưng họ đổi 
màu sọc xanh dưong thành xanh lá cây và màu sọc cam 
thành màu tím. Tuy nhiên, thiết kế giống hệt như cờ 
Phật giáo quốc tế. 

• Còn tông phái Tịnh Độ (Jodo Shinshu) của nước Nhật 
Bản này thì thay sọc màu cam thành màu hồng. 

• ở Tây Tạng, thì cờ Phật giáo của họ thay sọc màu cam 
thành sọc màu nâu, tượng trưng cho y cà sa của tu sĩ Tây 
Tạng. 

• Còn cờ Phật giáo của những người theo Phật giáo Tây 
Tạng ở Nepal thì lại thay sọc màu cam thành sọc màu 
mận tím. 

• Tổ chức phong trào Phật tử Tại-gia tên là “Soka 
Gakkai”, sáng lập bởi những người theo tông phái Phật 
giáo Liên Hoa (Nichren), hiện có tổ chức liên hệ với 12 


28 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


triệu Phật tử trên thê giới thực hành đạo Phật trong đời 
sống thường nhật hàng ngày. “Soka Gakkai” có nghĩa là 
“sáng tạo giá trị”, nên hay gọi tổ chức này là “Sáng Giá 
Trị Hội”. Cờ của tổ chức Phật giáo này chỉ gồm ba màu 
xanh, vàng và đỏ trên nền cờ Phật giáo quốc tế. 

• Cờ Phật giáo Nguyên Thủy (Theravada) ở Miến Điện thì 
thay sọc màu cam bằng màu hồng nhạt. Màu hồng nhạt 
là màu y của những Tỳ kheo Ni của nước này. 

• Phật giáo Nguyên thủy (Theravada) ở Thái Lan thì dùng 
cờ Phật giáo của nước mình là cờ có hình bánh xe Giáo 
Pháp màu đỏ trên nền cờ màu y vàng. Cờ Phật giáo Thái 
Lan cũng hay được treo song song với cờ của Phật giáo 
quốc tế. 



(CÒ’ Phật giáo Nhật bản) 



{Cờ Phật giáo Tịnh Độ tông ở Nhật bản) 


Phần I - Những Thông Tin Cãn Bản • 29 



(Cò’ Phật giáo Tây Tạng) 



{Cờ Phật giáo Miến Điện) 



{Cờ Phật giáo của Sáng Giá Trị Hội - Soka Gakkai) 



{Cờ Phật giáo của Thái Lan) 


Câu hỏi 12: Biêu tượng Phật giáo và ỷ nghĩa của nó là gì? 

Biểu tượng Phật giáo là hình ảnh Bánh Xe Giáo Pháp có 
tám thanh căm (tay quay) biểu tượng cho Con đường Tám 
Phần (Bát Chánh Đạo) trong đạo Phật, là con đường dẫn 
đến sự chấm dứt khổ đau. 






30 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Con đường bát Chánh Đạo bao gồm tám phần là: 

Trí Tuệ (panna) 

(1) Hiểu biết đúng đắn (chánh kiến) 

(2) Suy nghĩ đúng đắn (chánh tư duy) 

Giói Hạnh (sila) 

(3) Lời nói, ngôn từ đúng đắn (chánh ngữ) 

(4) Hành động đúng đắn (chánh nghiệp) 

(5) Nghề nghiệp, việc làm đúng đắn (chánh mạng) 

Tu dưỡng Tâm hay Thiền tập {bhavana) 

(6) Nỗ lực đúng đắn (chánh tinh tấn) 

(7) Chú tâm, quán chiếu, quán niệm đúng đắn (chánh 

niệm) 

(8) Tập trung tâm, định tâm, làm tâm an định một cách 

đúng đắn (chánh định) 

Chúng ta sẽ bàn chi tiết về con đường này trong một vấn 
đáp sau trong quyển sách này. (Và đó là con đường Phật tử 
sẽ thực hành suốt cuộc đời của họ). 

Biểu tượng này được gọi trong tiếng Pali gọi là: 
‘'^Dhamma-cakkấ’\ có nghĩa là ""Bánh Xe Giáo Pháp”, và 
biểu tượng này cũng được làm dấu ấn trong các văn bản của 
Hội Phật Giáo Thế Giới. 


Câu hỏi 13: Đạo Phật dạy mọi người phải bao dung, độ 
lượng đối với tất cả ỷ kiến, quan điểm, tục lệ, niềm tin của 
mọi người khác? 



Phần I - Những Thông Tin Cãn Bản * 31 


Đúng vậy. Đạo Phật có vẻ là đạo “hiên từ” nhât xét vê 
nhiều mặt. 

Phật giáo khuyên mọi nguời không nên tin ngay vào bất 
kỳ điều gì, ngay cả đó là Đức Phật hay lời dạy của Đức 
Phật. Mình phải tự kinh nghiệm, chứng nghiệm và tự hiểu 
rõ cái gì là đúng, cái gì là sai. 

Tuy nhiên, về mặt đức hạnh, đạo Phật khuyên dạy mọi 
nguời hãy bao dung và không tranh chấp với những quan 
điểm dù sai, những lỗi lầm, hay những tổn hại mà nguời 
khác có thể gây ra cho mình và con đuờng đạo của mình. 

Đức Phật đã dạy mọi nguời cố gắng tu duỡng tâm để có 
đuợc những đức hạnh nhu: Lòng từ ái, yêu thuơng mọi 
chúng sinh (Từ), lòng bi mẫn, cảm thông, lòng trắc ẩn, sẻ 
chia dành cho mọi chúng sinh đau khổ (Bi), lòng hoan hỷ, 
vui mừng vì nguời khác đuợc hạnh phúc, đuợc may mắn, 
tạo đuợc công đức (Hỷ), và lòng buông xả, không chấp, 
không màng đến đuợc mất, thua thắng, không bị thăng trầm 
của cuộc đời làm sân si (Xả). 

Từ Bi Hỷ Xả đó là bốn phẩm chất đuợc sánh với hạnh 
của bậc chu thiên trời thần, đáng đuợc tái sinh về cảnh trời, 
nên gọi là Tứ Vô Luợng tâm hay Bốn Tâm Phạm Trú. 


Câu hỏi 14: Chủng ta có thê sông hạnh phúc mà 
không cần phải có niềm tin tôn giáo hay không? 

Phải, chúng ta có thể. Nấu hạnh phúc đối với quan niệm 
của một nguời là sự khỏe mạnh, sự sung suớng về vật chất, 



32 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


thì người đó sẽ thây hạnh phúc khi được khỏe mạnh và sung 
túc mà không cần phải có niềm tin tâm linh nào cả. 

Tuy nhiên, một ‘con người’ gồm có hai phần là phần 
thân vật chất và phần tâm. Muốn có đầy đủ hạnh phúc về 
vật chất và sự bình an về tâm, con người cần phải phát triển 
cả hai mảng thân và tâm. 

Và trong trường hợp đó, một tôn giáo hay một con 
đường đạo đúng đắn sẽ giúp cho người đó tu dưỡng tâm và 
phát triển tâm bên cạnh thân. 

Đạo Phật được lập ra để giúp con người thanh lọc, làm 
trong sạch cái tâm, và đó là cách giúp con người giải thoát 
khỏi những phiền não, đau khổ, lo sợ, và sự mong manh của 
một kiếp người ngắn ngủi. 


Câu hỏi 15: Có giảo lý nào dạy răng những tu sĩ Phật 
giáo phải có vai trò phục vụ xã hội ngoài vai trò 
truyền dạy giáo pháp cho những người khác? 

Lịch sử Phật giáo đã ghi lại rằng, khi Đức Phật cử 60 Tỳ 
kheo đi truyền đạo, Đức Phật đã khởi xướng các Tỳ kheo 
chia ra nhiều hướng khác nhau để lên đường đi truyền đạo 
vì phúc lợi của chúng sinh, vì hạnh phúc của chúng sinh, và 
để giúp đõ thế gian. Điều này cho thấy Phật đã chủ trương 
cho các đệ tử lên đường để phục vụ xã hội, phục vụ quần 
chúng và thế giới chúng sinh. Sự phục vụ phải được thực 
hành cho xứng đáng với vai trò của những tu sĩ. Đưa giáo lý 
vào thực hành, làm gương sáng cho mọi người noi theo, và 
truyền dạy giáo pháp cho mọi người là những nhiệm vụ 
chính mà một tu sĩ Phật giáo phải thực hiện. 



Phần I - Những Thông Tin Cãn Bản • 33 


Ngày nay, những tu viện và chùa chiên trở thành trung 
tâm sinh hoạt tinh thần của cộng đồng và thực hiện những 
việc cho phúc lợi của xã hội. Bạn chắc cũng đã biết những 
hội Phật giáo, đạo tràng, hội tình nguyện, hay hội thanh niên 
Phật giáo... ở các nước Phật giáo luôn hoạt động khá tích 
cực trong khả năng để góp tay giúp đõ trong những chương 
trình cứu giúp, từ thiện của xã hội bên cạnh vai trò đó của 
nhà nước. 

ở Việt Nam cũng vậy. Dù điều kiện khó khăn về vật 
chất và tổ chức, những hội đoàn Phật giáo do những sư thầy 
cùng với Phật tử luôn tổ chức những chương trình cứu giúp 
thiên tai, làm từ thiện liên tục trong đời sống xã hội hiện 
nay. 

Dĩ nhiên cũng có nhiều thảnh phần tu sĩ không góp tay 
vào những chương trình xã hội này, vì nhiều lý do cá nhân 
và điều kiện khách quan. 


Câu hỏi 16: Có hay không những người Phật tử tin 
rằng chỉ bằng cách tự tu tâm, dưỡng tinh, thiền tập 
cho mình thì mới là Phật tử chân chính, hơn là dành 
thời gian để quan tâm và lo việc phục vụ xã hội? 

Thứ nhất, để làm một Phật tử, bạn chỉ cần có hiểu biết cơ 
bản đúng đắn và tin vào Tam Bảo (Phật, Pháp và Tăng) để 
từ đó tu tập cho thân tâm tốt đẹp hơn. Điều này đã được 
chính Đức Phật trả lời cho Hoàng Tử Mahanama khi hoàng 
tử hỏi làm thế nào để trở thảnh một Phật tử. 



34 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Và cũng chính Đức Phật luôn dạy răng, muôn tiên bộ 
trong thực hành, thì phải thực hành những Việc Căn Bản 
Công Đức: 

1. Lòng rộng luợng (Bố thí) 

2. Giữ đạo đức (Giới hạnh) 

3. Tu duõng tâm (Thiền tập) cho tâm an định và phát 

sinh trí tuệ. 

Đó gần nhu là “công thức” của đạo Phật mà mọi Phật tử 
phải nên thực hành. (Xem thêm phần vấn đáp chi tiết hơn 
trong phần sau của quyển sách). 

Từ “công thức” trên, chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng 
đạo Phật đã đề cao và chủ truơng việc phục vụ xã hội thông 
qua việc bố thí, giúp đỡ, chia sẻ... và giữ đạo đức, luơng 
tâm trong sạch... chính là những cách phục vụ mọi nguời và 
xã hội, và làm cho xã hội và mọi nguời đuợc tốt lành. 
Không phải chỉ có tu tâm duỡng tính cho riêng mình thì có 
thể trở thành thanh tịnh, đuợc phúc lành, và đuợc giải thoát. 
Thực ra những việc làm tốt (công đức), những hành động 
thiện lành (giới hạnh) luôn luôn đi cùng với việc tu tập tâm 
(thiền tập). 


Câu hỏi 17: Tại sao y phục {cà sa) của những tu sĩ 
Phật giảo lại có màu vàng? 

Theo ngài s. Dhammika trong quyển sách nổi tiếng là 
“Good questions, Good Answers” {tạm dịch là “Câu hỏi 
hay, Giải đáp hay”) thì màu vàng có ý nghĩa là sự từ bỏ, sự 
rời bỏ, sự lìa xa, giống nhu lá vàng rơi rụng khỏi cây rừng 
vậy. 



Phần I - Những Thông Tin Cãn Bản • 35 


Những người Án Độ cổ xưa mỗi lần nhìn vào rừng cây 
luôn có thể nói rằng lá chuẩn bị lìa cành, vì sắc màu đã 
chuyển qua vàng, hay thật ra có nâu, có cam. Lâu dần, màu 
vàng trở thành màu biểu tượng cho sự chia ly, sự xuất ly, sự 
rời bỏ trong văn hóa Ấn Độ. Chắc hẳn có nhiều dân tộc 
khác cũng có chung một cách nghĩ giàu hình ảnh nhu vậy. 

Cho nên, đạo Phật đã chọn màu vàng làm màu y phục 
của tu sĩ, để luôn nhắc nhở rằng sự bám-víu, dính-mắc vào 
những dục-vọng và đời sống thể-tục là chướng ngại, là 
nguyên nhân gây ra khổ đau. Và chính sự lìa-bỏ, sự từ-bỏ 
những khoái lạc thế tục mới là con đường tu hành và giải 
thoát. 

Hình ảnh những chiếc lá vàng lìa xa khỏi cành cũng 
giống như hình ảnh của một người xuất gia, từ bỏ đời sống 
gia đình trần tục để tìm đường giải thoát vậy. 


Câu hỏi 18: Tại sao những thây tu Phật giáo mặc 
những y cà sa được chắp vá bằng nhiều miếng vải? 

Có phảiy càng nâu đậm thì biểu tượng cho tư cách 
càng trang nghiêm của người mặc? 

Những tu sĩ Phật giáo là những người xuất gia không 
nhà cửa, không gia đình và không còn sở hữu bất kỳ tài sản 
có giá trị nào. Từ thời nguyên thủy Phật giáo, họ phải đi 
nhặt từng mảnh vải vụn giẻ rách hay quần áo người ta bỏ đi, 
đem về giặt và may vá lại thành những y phục. Sau đó, họ 
đem nhúng vào những nước thuốc màu làm từ vỏ cây để 
nhuộm thảnh một màu. Thông thường là màu nâu sòng hay 
vàng nâu. 



36 • Vấn Đáp về Phật Giáo 


Thiên sư Nhât Hạnh có kê lại trong một quyên sách là 
các thầy thời đó cũng thường tự may y và đem nhuộm trong 
nước màu làm từ vỏ trái măng cụt, nên cũng cho ra màu y 
nâu sòng. 

Còn sự đậm nhạt hay sáng tối của những bộ y không liên 
quan hay biểu hiện gì về mức độ trang nghiêm hay cấp bậc 
của những sư thầy hết, kể cả trong thời Đức Phật và thời 
nay. 

Ngài Ananda, người anh em họ và là thị giả của Đức 
Phật đã cắt may y cà sa theo ý của Đức Phật. Những miếng 
vải vuông hay chữ nhật chấp may thành y thể hiện hình ảnh 
những miếng ruộng lúa ở vưong quốc Ma-kiệt-đà 
(Magadha). Đức Phật đã đồng ý với thiết kế và ý nghĩa này, 
nên từ đó y cà sa này trở thảnh y chuẩn trong giới tu sĩ. 

Vì lý do trên, những Phật tử thường gọi y cà sa là 
“Phước Điền Y”, có nghĩa là y phục may với những miếng 
vá gợi nhớ về những mảnh ruộng làm ra từng hạt lúa miếng 
com mà những Phật tử thí chủ đã cúng dường cho các tu sĩ 
để có thức ăn nuôi thân để tu hành. 

Sau này, sự khác nhau đôi chút về màu sắc, ví dụ như ở 
Thái Lan, những tu sĩ mặc áo màu vàng đậm hon thường là 
những người theo tu thiền ở trong rừng, điển hình là những 
tu sĩ tu thiền theo phái tu của thiền sư Ajahn Chah. ở miền 
Nam Việt Nam có những tu sĩ Phật giáo Nguyên thủy cũng 
thường mặc y có màu sắc hoi đậm như vậy. 

Y phục chính thức của những tu sĩ Đại Thừa thì có vẻ 
sáng màu hơn, thậm chí có những phần màu đỏ tươi đậm 
như ở các nước Đông Á. Và sau này y của những Phật tử 
Đại Thừa có may phủ cả hai bên vai của tu sĩ chứ không 
phải chừa một bên vai như y của Phật tử Nam Tông. Đây là 



Phần I - Những Thông Tin Cãn Bản • 37 


_ 1 _■>_ ’T~’1 .ĩ ' 1 _ X T ^ ’T~’ _ ’T~’1 _ ' 1_' _ 1 __ 

sáng kiên và lệnh của Thái hậu Võ Tăc Thiên, vì bà cho 
rằng đối với Tăng và Ni thì việc để hở một bên vai có thể 
gây gợi dục cho người khác. 

Lý do Đức Phật chế ra loại y cà sa chấp vá này là, thứ 
nhất, để phân biệt y phục của các tu sĩ với y phục của Phật 
tử tại gia. Thứ hai là làm cho không ai còn tham muốn lấy 
trộm y phục của Tỳ kheo và các Tỳ kheo cũng lo sợ bị mất 
y phục. (Vào thời Đức Phật cách đây 2.600 năm, thậm chí ở 
khắp noi cách đây vài chục năm, vẫn còn nhiều người trộm 
cắp các loại quần áo để mặc hay để bán lấy tiền.) 


Câu hỏi 19: Tại sao những tu sĩ Phật giảo Nguyên 
thủy lại mang bình bát đi khất thực vòng quanh vào 
mỗi buổi sáng? 

Để biết và đánh giá cao hành vi này, bạn cần phải có sự 
hiểu biết căn bản về cộng đồng (Tăng đoàn) Phật giáo. 

Thứ nhất, theo giới-luật mà Đức Phật đề ra (và giới tu sĩ 
theo Phật giáo Nguyên thủy vẫn tuân theo cho đến ngày 
nay) là các Tăng Ni không được nhận tiền bạc, cho nên họ 
không thể có gì để đi mua thức ăn hàng ngày. 

Thứ hai, chỉ khi có dịp lễ hay đạo tràng hay có Tăng 
đoàn viếng thăm hoặc thuyết pháp ở một chỗ nào đó thì 
Phật tử mới chuẩn bị cơm nước cúng dường cho quý thầy. 
Còn ngày thường, thì các thầy phải tự đi khất thực để có 
thức ăn nuôi sống thân mình để tu hành. 

Ngay từ thời Đức Phật, cộng đồng Phật giáo gồm bốn 
thành phần chính đó là: 



38 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


1. Tỳ kheo {Bhikkhu, Tăng) 

2. Tỳ kheo Ni {Bhikkhuni, Ni) 

3. Phật tử tại gia hay cư sĩ nam (Upasaka, ưu-bà-tắc) 

4. Phật tử tại gia hay cư sĩ nữ (Upasika, ưu-bà-di) 

Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni là những người đã xuất gia, rời 
bỏ gia đình và tất cả những vui sướng thể tục để dành tất cả 
thời gian cuộc đời vào việc tu học và tu hành theo con 
đường đạo Phật. Sau khi họ đạt được hiểu biết và đức độ 
trên con đường đạo, họ có thể đi truyền dạy giáo pháp và 
những hướng dẫn cho mọi người và những Phật tử tại gia. 

Những Phật tử tại gia (cư sĩ), thì ngược lại, là những 
người có gia đình, nhà cửa và vẫn còn sống trong đời sống 
thế tục, hưởng vui sướng phàm trần. Họ có thời gian để 
mưu sinh, làm ra tiện nghi vật chất, và vì vậy họ có khả 
năng giúp những người xuất gia như cúng dường thức ăn, 
vải vóc, thuốc men... cho họ để họ nuôi thân để tu hành. 

Cộng đồng Phật giáo đã hình thành và hoạt động theo 
cách như vậy, mỗi bên xuất gia và bên tại gia có những 
nghĩa vụ trợ giúp nhau cao đẹp như vậy. 

Đức Phật đã nói rằng khi những thầy tu ôm bình bát đi 
rảo quanh để khất thực (xin thức ăn), thì trong tâm họ nghĩ 
rằng họ sẽ gặp được những người cúng dường thức ăn cho 
họ và người cúng dường đó sẽ tích lũy phước đức rất lớn vì 
đã có tâm cúng dường cấp dưỡng cho bậc chân tu xuất gia. 
Bởi vì sao? bởi vì Tăng Ni là ""ruộng phước lớn nhẩr 
(phước điền vô thượng) ở trên đời. Ai cúng dường cho bậc 
chân tu là như gieo hạt giống trên những ruộng phước tốt 
nhất. 



Phần I - Những Thông Tin Cãn Bản • 39 

Cũng như vậy, cúng dường cho những tu sĩ là cách duy 
trì hệ thống Phật giáo, Tăng đoàn và tự viện. Và đó cũng là 
cách thực hành thiết thực về lòng bố-thí, về lòng tôn-kính 
Tam Bảo mà Phật tử nên làm trong khả năng cho phép của 
mình. 

ở nnững nước Phật giáo Nguyên thủy, rất nhiều người 
xếp hàng ven đường vào buổi sáng để được cúng một ít thức 
ăn cho các Tăng, Ni để tích tạo công đức và giúp cho tâm 
thanh tịnh, thiện lành 

Các Tăng, Ni đi khất thực buổi sáng bởi vì họ chỉ ăn 
trước giờ trưa (trước Ngọ) hàng ngày theo Giới Luật Tỳ 
kheo. Người tu thiền vẫn giữ giới luật này và họ không ăn 
sau giờ ngọ cho đến ngày hôm sau. 


Câu hỏi 20: Lòng từ ái thương yêu hay tâm từ được 
dạy trong đạo Phật như thế nào? 

Lòng Từ hay Tâm Từ {Mettà) có nghĩa là sự thương 
mến, thiện ý dành cho người và sinh vật khác. Nó trái 
ngược với sự thù ghét, ác ý, ác cảm. 

Phật giáo dạy con người phải nên có từ tâm đối với tất cả 
mọi chúng sinh hữu tình, dù là người hay động vật hay thực 
vật, không phải chỉ dành riêng cho con người với con người 
như trong những tư tưởng tôn giáo khác. 

Phật giáo tin rằng nếu mọi người đều tu dưỡng tâm từ và 
truyền cho nhau lòng yêu thương, thì đó là cách để giải 
quyết tất cả mọi xung đột, thù hận và chiến tranh bằng con 
đường bất bạo động. Đó là chủ trương của Phật giáo, cho dù 



40 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


loài người không phải ai cũng tu dưỡng được tâm từ này, và 
những xung đột và chiến tranh vẫn còn đến ngày nay. 

Sự thật là lòng Từ đã góp rất nhiều cho việc giảm thiểu 
chiến tranh và xung đột trong lịch sử mấy ngàn năm qua của 
loài người. Bạn có thể đọc thêm trong một phần vấn đáp sau 
của quyển sách này nói về Tứ Vô Lượng Tâm (Từ, bi, hỷ, 
xả). 

về mặt thực hành thiền, tâm-từ là công cụ tuyệt vời 
dùng để đối trị với tâm sân giận, thù ghét, ác cảm, ganh tỵ, 
ích kỷ. Thiền để tu dưỡng tâm-từ là một cách thiền tập quan 
trọng đối với mọi Phật tử. 

Khi bạn tu hành lên cao, bạn sẽ biết rằng những loại 
tâm-từ chúng ta đang cố làm là tốt, nhưng tâm-từ có được 
bằng trí tuệ và thực hành thiền thì sẽ là loại tâm-từ cao quý 
và mang tính giải thoát hon. Lúc đó nó trở thảnh một trong 
bốn tâm vô lượng. Người có được loại tâm này sẽ được tái 
sinh về những cõi trời phúc lành cao đẹp. Vì vậy, tâm-từ (và 
ba loại tâm đó) có nghĩa gốc là bốn tâm thuộc cảnh giới trời 
thần (brahma vihara, bốn phạm trú, tức bốn sự an trú thuộc 
cõi trời; người tu đạt tới những trạng thái tâm này được tái 
sinh trong các cõi trời). 


Câu hỏi 21: Đạo Phật đã dạy gì vê vân đê giai câp và 
màu da? 

Trong đạo Phật không có sự phân chia nào theo giai cấp 
hay màu da. 



Phần I - Những Thông Tin Cãn Bản • 41 


ơ nhiêu nước, hệ thông phân biệt giai câp là một câu 
trúc quan trọng của nước đó. Phật giáo thì không liên quan 
gì đến giai cấp, sắc tộc hay giống người. Đức Phật đã 
thuyên thuyết rằng mọi người đều có những khả năng và cơ 
hội như nhau về mặt tu tập và giác ngộ. 

Đức Phật đã nói rằng, một người là tốt hay xấu, là đức 
hạnh hay thất đức là hoàn toàn tùy thuộc vào những hành 
động của người đó, chứ không phụ thuộc vào nơi sinh, giai 
cấp, hay sự giàu nghèo của người đó. Đâu ai có thể chọn nơi 
sinh hay giai cấp của mình trước khi được sinh ra. 

Ngay cả trong Tăng đoàn, Đức Phật vẫn đề cao mọi 
Tăng Ni đều có quyền dân chủ, quyền phát biểu và ‘bỏ 
phiếu’ giống nhau trong những lần nghị sự. Chỉ có khác là 
sau khi biểu quyết, thì những trưởng lão thâm niên có nhiều 
kinh nghiệm sẽ dẫn dắt Tăng Đoàn thực hiện, chứ những 
trưởng lão không phải là người quyết định hay điều khiển 
Tăng Đoàn. Không phải vậy. 

Phật giáo nhấn mạnh vào viêc tu dưỡng đạo đức, việc tu 
dưỡng tâm, và trí tuệ hiểu biết. Phật đã nói rằng, ai có được 
tiềm-năng (được phú) để có được những trí-tuệ và đức-hạnh 
thì đó mới là người ưu việt xuất chúng trong thế giới của 
các thiên thần và loài người, chứ không phải vì giai cấp hay 
chủng tộc của họ. 


Câu hỏi 22: Có phải đạo Phật là bi quan hay không? 


Không phải vậy. 



42 • Vấn Đáp về Phật Giáo 


Có lẽ cách nói này là cách nói của đại đa sô những quân 
chúng không theo đạo Phật, hoặc họ có theo đạo Phật nhưng 
có sự hiểu biết hạn chế nên có sự hiểu lầm như vậy. 

Sự hiểu lầm đơn giản nhất là khi họ thấy những người từ 
bỏ đời sống gia đình và xuất gia đi tu thì nghĩ họ chán đời, 
họ cho đời là toàn là khổ và đầy bi quan nên mới đi tu để 
tránh cái “đời là bể khổ”. 

Sự hiểu lầm thứ hai có thể là do hiểu lầm về bốn sự thật 
“Tứ Diệu Để” mà Đức Phật đã dạy. Ví dụ như Sự Thật thứ 
nhất không thể chối cãi được là “mọ/ người hay chúng sinh 
đều phải chịu những sự khổ từ khi sinh, đến già, bệnh, 
chết,...vân vân”. Nếu Đức Phật đã nhìn ra lẽ-thật này như 
một quy luật và dừng lại ở đó thì đúng chỉ là bi quan thật, 
thì nghe sẽ thật buồn, ngỡ ngàng và tuyệt vọng. Nhưng Phật 
đã mở ra con-đường để giải quyết và trừ bỏ những sự khổ 
đó. 

Đức Phật sau khi giác ngộ đã tìm ra con đường để giải 
quyết “vấn nạn về khổ” này của sự sống. Từ đó, trong 
những Sự Thật 2, 3, và 4 tiếp theo, Phật đã khai giảng con 
đường và phương cách để giải thoát dần dần và hoàn toàn 
khỏi những sự khổ đau đó. Như vậy là thực-tế, là hữu-ích, là 
có hy-vọng, là lạc-quan chứ không phải là bi-quan. 

Bạn sẽ đọc thêm trong phần vấn đáp phía sau nói chi tiết 
hơn về “Tứ Diệu Để” và con đường “Bát Chánh Đạo” để 
hiểu thêm về khía cạnh thực tế và mang tính cứu giúp của 
đạo Phật. Càng hiểu thêm, thì càng thấy tự tin để thực hành, 
và càng thực hành đúng đẳn, thì càng thấy bình an và hạnh 
phúc. 

Thật ra Phật giáo cũng không phải là hoàn toàn lạc quan 
trước hoàn cảnh của chúng sinh còn u mê trong vô-minh bất 



Phần I - Những Thông Tin Cãn Bản • 43 


tận, còn lăn lộn trong vòng luân-hôi sinh tử với vô vàn dục- 
vọng và nghiệp xấu ác đã và đang được tạo ra trong vô vàn 
kiếp sống và trong kiếp này. Tuy nhiên, Phật giáo vẫn hy- 
vọng và lạc-quan rằng ít nhiều trong số loài người và chúng 
sinh sẽ có thể tu hành thành công để vượt qua khổ đau và 
luần hồi ngay trong kiếp này. 

Câu trả lời “trung đạo” hơn và đúng hơn có lẽ là: Phật 
giáo là không bi quan cũng không lạc quan theo một chiều 
cực đoan nào hết. Mà Phật giáo là “thực tế”, nó chỉ ra 
những “vấn nạn ” hiển nhiên, và chỉ ra luôn con đường để 
giải quyết chúng. 

Đạo Phật là đạo giải thoát và giúp giải thoát, nên không 
thể là một đạo bi quan hay bí thế. 


Câu hỏi 23: Mục đích gì mà của những Phật tử thờ 
cúng và tạo tác những tranh tượng Phật để thờ cúng 
Đức Phật? 

Phật tử đúc những tượng Phật hay làm tranh Phật như là 
những hình tượng để tưởng nhớ về Đức Phật. 

Những dân tộc trên thế giới thiết kế và làm ra lá quốc kỳ 
để làm biểu tượng tôn trọng cao nhất cho đất nước họ, chứ 
không phải là để tôn thờ cái mảnh vải hay màu sắc của lá 
cờ. Tương tự như vậy, tranh tượng Phật cũng là những đối 
tượng để giúp tưởng niệm và kính trọng Đức Phật. 

Sự tôn kính không phải nhắm vào chất liệu là gỗ tốt hay 
kim loại hay ngọc báu của tranh hay tượng, mà là những 



44 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


đức hạnh cao đẹp của một vị Phật: trí tuệ, sự thanh tịnh vô 
nhiễm, và lòng từ bi vô biên. 

Một Phật tử bày tỏ lòng tôn kính hay lễ lạy trước tranh 
tượng Phật là cách để tưởng niệm những đức hạnh đó và 

nhắc nhở mình nhớ đến việc kiên trì thực hành theo lời Phật 

♦ ♦ • 

dạy để tăng trưởng những phẩm chất cao đẹp đó. 

Còn mặt khác, việc tôn kính, thờ cúng và lễ lạy trước 
tranh tượng Đức Phật giống như cách chúng ta tôn kính, 
tưởng nhớ, và biết ơn một Người Thầy đã tu hành, tìm ra 
con đường giải thoát và đã ân cần truyền dạy lại cho chúng 
ta cho đến giây phút cuối cùng của kiếp sống của Người 
trên trần gian. 

Còn những cách thờ cúng mang ý nghĩa hữu thần, mang 
ý nghĩa khác, hoặc mang ý nghĩa ngược lại với những ý 
nghĩa nói trên thì không phải là đúng đắn theo ý nghĩa đạo 
Phật. Việc tôn kính các tranh tượng Phật như vị thần hộ 
mệnh, như đấng cứu rỗi, hay như một thượng đế thì không 
phải là đúng theo đạo Phật. Bản thân Đức Phật hay một vị 
Phật không phải là một ‘đấng’ như vậy. 


Câu hỏi 24: Y nghĩa thực sự của việc làm “công đức” 
trong đạo Phật? 

về mặt ngôn từ, thì chữ “công đức” là được dịch nghĩa 
từ chữ “punna” trong tiếng Pali. Tiếng Anh dịch thảnh chữ 
“merit”. Chữ ''punna” có nghĩa là sự thanh tịnh, sự làm cho 
trong sạch . Làm việc công đức là làm sạch, gội sạch những 
những bản chất tham, sân, si ra khỏi tâm. Tức là làm trong 
sạch tâm, làm cho tâm thanh tịnh. 



Phần I - Những Thông Tin Cãn Bàn • 45 


Đức Phật đã dạy cho mọi người tạo công đức băng 
những hành động cho đi giúp đõ (Bố thí), sống và làm việc 
theo đạo đức (Giới hạnh), và tu tập phát triển tâm (Thiền 
tập). Một khi chúng ta đã hiểu được những khái niệm và 
phạm vi của công đức, chúng ta sẽ biết cách làm và tạo ra 
công đức bằng nhiều cách làm thiết thực khác nhau. 

—Những hành động san sẻ, chia sẻ, cho đi, tặng, hiển, 
giúp đỡ, tham gia việc từ thiện, cứu giúp... nhường com sẻ 
áo cho cha mẹ, anh em, bà con, láng giềng, đồng hưong, 
đồng bào, người lạ.... nhường một chỗ ngồi, một chỗ xếp 
hàng cho một người lớn tuổi, yếu ớt... cho đến việc tha 
mạng, phóng sanh, cứu sổng cho những loài sinh vật hay 
rừng cây... đều là những hành động công đức, đầy lòng rộng 
lượng. 

—Những việc làm lương thiện, không trái luân thường 
đạo lý, không gây tội lỗi, không làm phương hại cho người 
khác, không gây đau buồn và khổ sở cho cha mẹ, anh em, 
bà con, láng giềng, đồng hương, đồng bào, người đáng kính, 
người lạ... không giết chóc sinh vật, không tàn phá cây 
rừng, môi sinh... là những việc làm đạo đức, mang tính đạo 
đức và tu dưỡng đạo đức. Chấp nhận và sổng giữ theo 
những Giới hạnh đạo đức, hợp tình, hợp lý, hợp lẽ nhân sinh 
mà Đức Phật đã đề ra để tu dưỡng đạo đức là những việc 
làm công đức. 

—Thứ ba, nhiều người vẫn lầm tưởng là những tu sĩ và 
Phật tử cứ dành thời gian ngồi một chỗ để thiền tập là hành 
động tu cho mình chứ không phải là làm công đức. Không 
phải vậy, nếu đã hiểu rõ định nghĩa của chữ công đức 
“punna”, thì hành động làm trong sạch tâm, tu dưỡng tâm 
thanh tịnh (tức là thiền tập) cũng là một trong những hành 



46 • Vấn Đáp về Phật Giáo 


động công đức công phu và đáng quỷ nhât. Ngay cả trong 
cuộc sổng hàng ngày, một người ngồi trên ghế hay bất kỳ tư 
thế tĩnh tại nào để làm cho tâm an tĩnh, làm cho tâm không 
lăng xăng, không dính chấp những điều ô nhiễm và bất 
thiện, làm cho tâm sạch bớt những tham, sân, si, thì người 
đó đang thực hiện hành động công đức, đang tạo công đức 
tốt lành ‘thuộc loại bậc nhất’ cho bản thân mình. 

Nói chung, về mặt triết lý cho đến thực hành, những 
việc làm đúng đắn để làm tăng trưởng lòng rộng lượng 
từ thiện (Bố thí); gìn giữ và tu dưỡng đạo đức (Giói 
hạnh); và tu tập, làm trong sạch tâm (Thiền tập) là 
những việc làm công đức. 

Không phải cứ mua nhan đèn hoa quả đến cúng dường ở 
chùa mới là việc công đức. Không phải cứ bỏ tiền ra góp 
cho người ta đi cứu giúp những vùng bị thiên tai là việc làm 
công đức. Còn rất rất nhiều những việc đúng đắn ở trên đời 
để làm và tạo tích công đức... tuy nhiên công đức có được 
hay không cũng tùy thuộc vào tâm-ý của người lúc thực 
hiện. Ý muốn, ý chí [ý hành] của tâm phải là thiện lành, tốt 
lành, trong sạch, thanh tịnh trước khi, trong khi và sau khi 
làm những hành động công đức. Bởi vậy, bản thân chữ 
“công đức” mang ý nghĩa là “làm trong sạch tâm, làm cho 
tâm thanh tịnh” là vậy. 

Ví dụ, sau khi bạn tìm hiểu và phát tâm [ý muốn, ý hành] 
thiện lành trước khỉ làm những việc cứu giúp người nghèo 
khó, trong khi làm lòng vẫn thiện lành và đầy từ bi, sau khi 
làm bạn vẫn thấy đó là điều cao đẹp, đáng làm, đáng bỏ 
công, đáng hy sinh. Vậy là bạn thấy hạnh phúc và an lạc, 
bạn thấy lòng mình đẹp hơn, thấy tâm mình nhẹ nhàng và 
thanh cao hơn. Tâm hoan hỷ và an lạc sau khi làm việc công 



Phần I - Những Thông Tin Cãn Bản • 47 


đức thì thanh tịnh, trong sạch, trở nên hướng thiện, thì lẽ 
nhiên những bản chất trái ngược khác như tham lam, ích kỷ, 
hẹp hòi, ghét bỏ, khinh khi, hèn nhát, lười nhát, an phận... sẽ 
dần bị loại bỏ. 

Vì vậy, làm những hành động công đức đúng đắn sẽ giúp 
phát huy những tâm thiện, cùng lúc giúp đối trị và loại bỏ 
những tâm bất thiện. Nguyên lý là vậy! 


Câu hỏi 25: Riêng sự “Bô thỉ” thì cụ thê là những 
việc gì ? 

Bố-thí là từ Hán Việt, tiếng Pali là “caga”, tiếng Phạn là 
“daná”. Âm Hán-Việt hay đọc là “đàn-na”. Vì vậy những 
người hay làm những việc bố thí thì hay được gọi là những 
“đàn-na” (thí chủ). 

Chữ này diễn tả ý nghĩa của lòng rộng lượng, sự hào 
hiệp, sự giúp đõ, sự cho đi. Bố thí là một trong ba “mảng” 
quan trọng để làm những việc công đức. Như đã nói ở phần 
trên, ba mảng đó là: “Bổ thr\ “Giới hạnh” và “Thiền tập”. 

Nhìn chung thì có ba dạng bố thí mà chúng ta có thể 
phân loại như sau: 

1. Bố thí hay giúp đõ cho những người khó khăn, như 
người nghèo, trẻ mồ côi, người già bị bỏ roi, người 
bệnh không ai chăm sóc (tâm thần, tàn tật, mù lòa...), 
người bị thiên tai, bị đại nạn, bị ruồng bỏ... 

2. Bố thí hay giúp đõ cho những ngưòi thân, bạn bè, 
hàng xóm, 



48 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


3. Bô thí cho những ngưòi đáng kính như ông bà, cha 
mẹ, người lớn tuổi, thầy cô.... Bố thí hay cúng dường 
cho những người đáng cúng dường như những bậc 
chân tu, thánh nhân, Tăng Ni, cư sĩ làm việc công đức... 

—Việc bố thí phải được thực hiện bằng lòng thành, lòng 
chân thành, lòng kính trọng và tâm thiện lành, không mong 
cầu có được đền đáp, thì đó là những hành động công đức 
đúng đắn. 

—Nói theo nghĩa khác: Cho đi là để làm giảm bớt lòng 
ích kỷ, keo kiệt, hẹp hòi. Thì sao? Thì cho đi là để làm giảm 
bớt lòng tham dục, tính tham lam, sự tranh giành và sự dính 
mắc vào của cải vật chất. 

—Đức Phật dạy người đời phải nên tập và thực hành 
việc bố thí và hạnh bố thí ở những mức độ khác nhau là một 
cách thực tiễn để đối trị bản chất tham lam, ích kỷ, tranh 
giành và dục vọng của con người, vốn là một nguyên nhân 
tạo ra khổ đau và sinh tử của chúng sinh. Bổ thí là một bài 
thuốc để trị bệnh tham lam và ích kỷ!. 

Kinh điển kể lại rằng, khi có ai đến hỏi đạo thì Đức Phật 
thường nói cho họ về phẩm chất bố-thí, về lòng rộng lượng 
trước. Đen khi nào người đó hiểu và trân trọng ý nghĩa cao 
đẹp của việc bố-thí thì Đức Phật mới bắt đầu giảng dạy 
những vấn đề giáo lý khác. 


Câu hỏi 26: “Đi Chùa” có nghĩa là gì? 

ở Việt Nam thì người ta hay dùng động từ chung là “đi 
chùa” để chỉ hành động của những người hướng đạo tu Phật 
và đi đến chùa chiềng để cúng dường Tam Bảo hay lễ Phật. 



Phần I-Những Thông Tin Cãn Bàn • 49 

Thuật ngữ này cũng có ở những nước Phật giáo khác, ví 
dụ: đi tu viện, đi thiền viện, đi tịnh xá... tức là đi đến nơi có 
hình tượng tưởng nhớ Đức Phật và có Tăng Ni tu tập ở đó. 

Hành động “đi chùa” như vậy gọi là ""đi chùa bên ngoàr 
hay là “í?/ đến chùa'’\ đến lễ Phật và gặp gỡ Tăng Ni để học 
hỏi giáo pháp. 

Còn ""đi chùa bên trong” thì có nghĩa là làm cho tâm tĩnh 
lặng, là hướng vào trong tâm của mình. Còn có thể dịch 
nghĩa là chùa tại tâm”. Đối với truyền thống nguyên 
thủy, thì nếu một người cố gắng: 

(a) làm cho tâm trong sạch, 

(b) làm cho tâm tĩnh lặng, và 

(c) làm cho tâm trong sáng, 

thông qua những việc tương ứng là: 

(aa) giữ giới hạnh đạo đức, 

(bb) thiền định, và 

(cc) thiền tuệ 

thì người đó được coi là “đi chùa” thường xuyên và đích 
thực. 

Vậy nghĩa “đi chùa” theo những cách nói trên có nghĩa 
là “tu tập” hay “tu hành”. Cách nói “đi chùa” là cách nói 
nhắc nhở chúng ta luôn nương tựa vào Tam Bảo (Phật, 
Pháp, Tăng), nhưng việc tu tập thường xuyên bằng nỗ lực 
chính bản thân mình mới là điều quan trọng, mới là sự “đi 
chùa” thực sự. 

Một người Phật tử chân chính nên thực hiện cả hai việc 
một cách cân bằng, phân bổ thời gian quý báu cho việc “đi 
đến chùa” và việc “đi chùa bên trong tâm”. 



50 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Ngày nay, rất nhiều người thường xuyên đi chùa cúng 
bái, lễ lạy, cầu phước, cầu an... nhưng thực sự chẳng có mấy 
ai thực sự thực hành giáo pháp, thực sự tu tập tâm tính để 
tạo lập công đức một cách đúng đắn theo con đường đạo 
Phật. 


Câu hỏi 27: Nói như vậy thì việc đi đên chùa thường 
xuyên là không bắt buộc đối vởi những Phật tử? 

Không có quy định hay luật lệ nào trong đạo Phật bắt 
buộc những Phật tử phải thường xuyên đi đến chùa chiền 
hay tu viện cả. 

Nếu Phật tử đã học tập được ít nhiều giáo lý và có thể tự 
thực hành tu tập tiến bộ, thì người ấy nên tranh thủ thời gian 
quý báu thực hành việc chùa tại tânỉ\ ngay cả lúc thời 
gian hạn hẹp. (Xem phần vấn đáp kế trên). 

Nếu Phật tử nào luôn cố gắng trang trải lòng từ bi và 
những hạnh nguyện cao đẹp đến với chúng sinh, và song 
song cố gắng tu tập để làm trong sạch tâm, làm cho tâm tĩnh 
lặng, làm cho tâm trong sáng và trí tuệ, thì người đó mới 
được gọi là một Phật tử chân chính đích thực, và được cho 
là người “đi chùa” thực sự thường xuyên. 

Tuy nhiên, đối với nhiều Phật tử sơ cơ cũng như những 
Phật tử khác cần đi đến chùa để gặp gỡ Tăng Ni, sư thầy để 
học hiểu thêm về giáo pháp và cách thực hành tu tập thân 
tâm, thì những người đó nên đi đến chùa để được các sư 
thầy hướng dẫn. ở chùa và tu viện thường tổ chức những 
đạo tràng giảng giáo lý và những khóa dạy thiền tập. Đó là 
những việc học tập phải nên đi đến chùa. 



Phần I - Những Thông Tin Cãn Bản •51 


Nêu những chùa chiên có các Phật tử cứ viêng thăm hay 
lễ lạy hoài mà các sư thầy ở đó chỉ dạy giáp pháp, không 
hướng dẫn việc tu tập và việc làm công đức theo đúng đạo 
Phật, thì những Phật tử cũng không cần phải tốn thời gian 
để đến chùa đó nữa. Hãy tìm chỗ nào có các sư thầy chỉ dạy 
giáo pháp và hướng dẫn tu tập. Hãy dành thời gian quý báu 
để làm việc công đức khác và để tu tập tâm tánh. 

Còn việc một Phật tử cảm thấy phát tâm muốn được đến 
viếng thăm chùa chiền để được tưởng nhớ đến Đức Phật, để 
được giúp tâm an tịnh và hạnh phúc, để được đến cúng 
dường nhang đèn, vật dụng, gạo muối, thuốc men... giúp 
cho Tăng Ni có điều kiện tu hành, thì đó là việc làm công 
đức mang ý nghĩa công đức khác. Đó cũng là một hành 
động công đức tốt lành, ngoài loại công đức tốt nhất là dành 
thời gian quý báu để tự thân tu tập của chính mình. 


Câu hỏi 28: Trong đạo Phật, những người phụ nữ có 
thể chứng đắc Giác Ngộ giải thoát trong kiếp hiện tại 
hay không? 

Đức Phật là người sáng lập tôn giáo đầu tiên chấp nhận 
và chủ trưong sự bình đẳng giữa nam và nữ về mặt tâm linh 
và về khả năng trí tuệ và giác ngộ. Bản chất của sự giác ngộ 
thì vượt qua sự khác nhau hay phân biệt về giới tính, trong 
khi đó xã hội đưong đại lúc bấy giờ (và cho đến tận thời cận 
đại gần đây) thì phụ nữ đã bị phân biệt và giới hạn về quyền 
hạn và cơ hội. 

4 4 

Nhờ sự sáng suốt và công tâm của Đức Phật mà những 
người phụ nữ đã được chấp nhận và thọ giới vào Tăng Đoàn 



52 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


của Đức Phật lúc đó, và họ đã chứng minh được sự tiên bộ 
và xứng đáng với lòng tin và kỳ vọng của Đức Phật. 

Một sổ tu sĩ nữ, tức Tỳ kheo Ni, thời đó đã được Đức 
Phật khen ngợi rất nhiều, ví dụ như Tỳ kheo Ni Bhikkhuni 
Patacara tinh thông bậc nhất về Giới Luật và Tỳ kheo Ni 
Bhikkhuni Khema thông thái bậc nhất về trí tuệ. Trong số 
những phụ nữ là những Phật tử tại gia (Upasikas, ưu-bà-di) 
có cô Visakha là bậc nhất về lòng bố thí cúng dường cho 
Đức Phật và Tăng Đoàn, cô Samavati là người đức hạnh bậc 
nhất về lòng từ bi. 

Nói chung, phụ nữ đã thể hiện khả năng tu hành và tiềm 
năng giác ngộ cũng như nam giới và Phật giáo không phân 
biệt hay nghi ngờ về khả năng này của phụ nữ. Trong lịch 
sự Phật giáo Nguyên thủy từ thời còn Đức Phật, phụ nữ đã 
chứng minh tu tập được sự hiểu biết, sự tu hành và trí tuệ 
giác ngộ cũng như nam giới. Phụ nữ tu hành đúng đắn thì 
cũng có giác ngộ. 

Kinh điển ghi lại rằng Đức Phật ban đầu từ chối không 
cho những phụ nữ đi tu và gia nhập Tăng Đoàn, mãi cho 
đến khi ngài Ananda nhiều lần thỉnh cầu Đức Phật, thì Phật 
mới chấp nhận, và sau đó đã đề ra nhiều giới luật khắc khe 
hơn cho bên Ni Đoàn các Tỳ kheo Ni. Nhiều người cũng 
cho rằng Đức Phật có lý do gì đó và đã có ‘phân biệt nam 
nữ’. Sự thật là không phải vậy. Ý của Phật là phụ nữ nếu đi 
tu là phải hy sinh rất nhiều những bổn phận và những quan 
hệ tình cảm sâu đậm của một người phụ nữ đối với gia đình 
và con cái. Vì vậy, rất khó và sẽ là những sự hy sinh quá lớn 
cho bản thân họ và người thân nếu những phụ nữ xuất gia đi 
tu. 



Phần I - Những Thông Tin Cãn Bàn • 53 


Ví dụ đơn giản nhât là những phụ nữ có gia đình con cái 
nếu xuất gia đi tu, thì hoàn cảnh của những đứa con ở lại 
thật là đáng lo và khổ sở, trong khi đó nếu một nguời cha đi 
tu, thì nguời mẹ vẫn chăm sóc đuợc cho gia đình và con cái 
một cách chu toàn, vì tình mẫu tử lúc nào cũng lo toan cho 
con cái tốt hơn là nguời cha. {Không có cha thì vẫn ăn cơm 
với cá, không có mẹ thì lót lá mà nằm), vân vân... 

Đức Phật đã nhìn xa trông rộng về điều này. Cho nên sự 
từ chổi ban đầu của Đức Phật là vì những lý do đó và có thể 
là để cho những nguời phụ nữ phải suy xét kỹ luỡng mọi bề 
truớc khi rời bỏ nhà đi tu. 

Trong Luật Tạng cũng có ghi lại rằng Đức Phật đã nói 
giáo pháp của Phật có thể tồn tại 1.000 năm nếu những phụ 
nữ không gia nhập vào Tăng Đoàn Phật Giáo (vào thời Đức 
Phật). Nhung nếu chấp nhận cho những phụ nữ gia nhập 
vào Tăng Đoàn thì giáo pháp của Phật sẽ bị ‘đoản mệnh’ và 
chỉ còn tồn tại đuợc 500 năm thay vì 1.000 năm. Thật đáng 
mừng đây là một lời tiên đoán sai lầm, chắc có lẽ vì cái tu 
tuởng phân biệt nam nữ ở đâu đó mà nguời chép kinh có thể 
đã thêm vào sự tiên đoán này. Ni Đoàn Phật giáo vẫn còn 
tồn tại đến ngày nay, sau khi trải qua bao nhiêu thăng trầm 
hung vong trong lịch sử. Và toàn bộ Tăng Đoàn Phật giáo 
cũng nhu Giáo Pháp của Đức Phật vẫn còn đuợc luu truyền 
đến ngày hôm nay, chứ không bị diệt vong trong vòng 500 
năm nhu lời ghi chép đó trong Luật Tạng. (Đây là một ghi 
chép nhầm lẫn hay cố ý trong kinh điển Phật giáo hay 
không thì chúng ta tự suy xét để tin hoặc không tin). 

Có lẽ là Đức Phật đã không nói lời tiên đoán này, vì 
chính Phật đã cho phép phụ nữ vào Tăng đoàn và thành lập 
Ni Đoàn Tỳ kheo Ni. Một trí tuệ nhu Đức Phật tại sao lại 



54 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


cho thành lập Ni Đoàn đê mà (phán đoán) Giáo Pháp phải bị 
đoản mệnh bớt đi 500 năm như vậy? 


Câu hỏi 29: Có đủng là phụ nữ ở nhiêu nước khác 
nhau đều được chấp nhận {đại thọ giới) vào Ni Đoàn? 
Những Nỉ Đoàn phát triển ra sao từ thời Đức Phật 
cho đến hôm nay? 

Như đã nói kể trên, Đức Phật đã cho phép những người 
phụ nữ được gia nhập (thọ giới) vào Tăng Đoàn của Đức 
Phật. Đó là những Tỳ kheo Ni '"Bhikkhuni” (tiến Phạn: 
“Bhisuni”). Ni Đoàn ở Ấn Độ tồn tại hơn một ngàn năm và 
bị tiêu diệt cùng chung số phận với Tăng Đoàn nước này 
khi Ẩn Độ bị xâm lược và tàn sát bởi những đạo quân Hồi 
giáo cực đoan vào thế kỷ 11. 

Trước đó, một nhóm Tỳ kheo Ni được dẫn đầu bởi nữ 
thánh Ni là Sanghamitta (Tăng-già-mật-đa), là công chúa 
của nhà vua Phật tử Asoka (A-dục), đã đi truyền đạo qua 
đảo quốc Tích Lan theo lời mời của vị Vua 
Devanampiyatissa của nước này. Lúc đó, họ đã lập Ni Đoàn 
Phật giáo Tích Lan vào năm 236 Phật Lịch. 

Ni Đoàn Tích Lan tồn tại hơn một ngàn năm ở đó cho 
đến khi bị tiêu diệt khi nước này bị rơi vào tay quân xâm 
lược Hồi giáo. 

Tuy nhiên, một điều thú vị và đáng mừng là trước đó, 
vào năm 976 Phật Lịch, một nhóm Tỳ kheo Ni Tích Lan đã 
được mời qua Trung Hoa để truyền đạo và họ đã thành lập 
Ni Đoàn Phật Giáo ở Trung Hoa. Và Ni Đoàn Phật giáo 
Trung Hoa đã được tồn tại cho đến ngày hôm nay! 



Phần I - Những Thông Tin Cãn Bản • 55 


Sau khi thành lập ở Trung Hoa, Ni Đoàn đó đã mở rộng 
ra nhiều nuớc láng giềng nhu Nhật Bản, Triều Tiên... và 
hiện nay Ni Đoàn rất phát triển ở những nuớc và vùng lãnh 
thổ nhu Đài Loan, Triều Tiên... và Việt Nam. 

Ngày nay, việc phụ nữ xuất gia đi tu là chuyện bình 
thuờng và càng ngày càng có nhiều phụ nữ gia nhập vào các 
Ni Đoàn Phật giáo ở các nuớc khác nhau. Vào năm 2531 
Phật Lịch (1988 Duong Lịch), Chùa Hsi Lai (Tây Lai Tự), 
một ngôi chùa Trung Hoa ở Los Angeles, Hoa Kỳ, đã cho 
thụ giới một lần 200 phụ nữ từ nhiều nuớc khác nhau trên 
thế giới. Rõ ràng là phụ nữ vẫn có đầy đủ khát vọng và năng 
lực để tham gia vào việc tu hành nhu nam giới ở những mức 
độ tu hành khác nhau. 

Hãy tuởng tuợng ngày nay phụ nữ chiếm hết 50% dân số 
thế giới. Việc phụ nữ tham gia vào việc tu hành và phát 
triển Phật giáo sẽ đóng góp rất nhiều cho sự truyền bá và 
phát triển chung của Phật giáo trên toàn thế giới. 


Câu hỏi 30: Mặc dù đời sông loài người đã có những 
bước tiến bộ về mặt khoa học kỹ thuật, nhưng những 
vẩn đề không tiến bộ về đạo đức vẫn còn tồn tại hơn 
mẩy ngàn năm qua, vỉ dụ như vẩn đề phụ nữ làm 
nghề mãi dâm. Thái độ của Phật giáo đổi với vấn đề 
này như thế nào? 

Không hiểu sao trên văn đàn thảo luận Phật giáo có rất 
nhiều nguời và học giả cứ luôn luôn đặt câu hỏi này cho 
những nguời theo đạo Phật? mặc dù chuyện phụ nữ phải 



56 • Vấn Đáp về Phật Giáo 


làm nghê mãi dâm là chuyện hoàn toàn thuộc vê xã hội và 
hoàn cảnh của họ. 

Mà trên đời, nhất là trong thời đại ngày nay, đâu phải chỉ 
có một mình nữ giới mới làm nghề kỹ nữ đâu, mà cũng có 
rất nhiều nguời thuộc nam giới và những nguời thuộc 
những giới tính sinh lý khác cũng hành nghề mại dâm. 

Thứ nhất, chúng ta có thể trả lời ngẳn gọn rằng Phật giáo 
không khinh khi hay ghét bỏ những nguời phụ nữ làm nghề 
mãi dâm, mà nguợc lại những nguời theo đạo Phật luôn 
thông cảm, tỏ lòng bi mẫn đối với họ, cho dù là họ làm việc 
đó là do hoàn cảnh bắt buộc hay là tự nguyện. Những nguời 
theo đạo Phật nên tìm cách giúp họ sớm quay lại con đuờng 
đúng đắn để hồi phục nhân phẩm, tinh thần và lẽ sống của 
mình. 

Sự giúp đõ họ có thể thông qua sự cộng tác với xã hội, 
thông qua việc giáo dục, hỗ trợ kinh tế, công ăn việc làm, bù 
đắp bằng phúc lợi xã hội cho họ, tùy theo hoàn cảnh mỗi 
nguời. 

Thứ hai, để giải bày thêm chỉ tiết, thì có một số luận 
điểm của Phật giáo theo kinh điển lịch sử và theo thực tại về 
vấn đề này của các nuớc trên thể giới ngày nay mà chúng ta 
cần biết thêm. 

Duờng nhu khi đời sống văn minh con nguời càng phát 
triển, thì ‘ngành’ mại dâm cũng càng phát triển theo chứ 
không đuợc kiểm soát và giảm đi (mặc dù ai cũng đổ lỗi do 
hoàn cảnh xã hội và kinh tế nghèo khó nên mới dẫn đến 
những loại nghề nghiệp kiểu này!) Trái lại, duờng nhu nó 
phải phát triển và lan rộng ra để giải quyết sự ham muốn 
nhục dục của con nguời càng tăng thêm, một phần do điều 
kiện vật chất đầy đủ hơn, đủ để trang trải cho những việc 



Phần I-Những Thông Tin Cãn Bàn • 57 


ham muôn đó. Những người theo đạo Phật hay “bị” hỏi, vì 
sao một đất nước như Thái Lan có đến 95% là người theo 
đạo Phật một cách nghiêm túc, mà lại có quá nhiều phụ nữ 
làm nghề bán dâm! Có rất nhiều lý do xung quanh vấn đề 
nhạy cảm tự cổ chí kim này. 

Nếu là người theo đạo Phật chân chính, bạn cần phải 
hiểu và cảm thông với những phụ nữ bạc phận này phải làm 
như vậy để kiểm sổng (kể cả họ nam giới hay lưỡng giới). 
Đâu có nghề nào cực khổ, bệnh tật và nhục nhã bằng nghề 
đó đâu, có nghĩa là họ cũng đâu có một chút vui vẻ hay 
hạnh phúc gì với cái nghề như vậy! 

- Đức Phật lịch sử không hề khinh khi người làm nghề 
mãi dâm. Mà ngược lại, Phật luôn tạo co hội để cho họ quay 
lại bước vào con đường đạo đúng đắn. Chuyện lịch sử kể lại 
rằng một ngày nọ Phật đã nhận lời mời dùng cơm trưa (thọ 
trai) từ một cô kỹ nữ tên là Ambapali. Ngay sau đó, những 
hoàng tử dòng tộc Licchavi danh giá cũng đến thỉnh mời 
Đức Phật dùng cơm trưa cùng ngày. (Ai cũng muốn được 
cúng dường cơm trưa cho Phật và Tăng Đoàn như là một 
vinh hạnh và một hành động công đức cao quý nhất!) Phật 
đã từ chối lời mời của những bậc hoàng gia sau khi đã nhận 
lời mời của cô kỹ nữ. Nghĩa là sao? Nghĩa là Phật không hề 
phân biệt hay khinh khi hay ưu tiên vì lý do giai cấp giữa 
một cô kỹ nữ với những hoàng tử hoàng gia, mặc dù trong 
thời phong kiến quân chủ thì ai cũng phải ưu tiên và nể mặt 
người của hoàng gia. Có nghĩa là, khi Phật đã nhận lời một 
người có lòng mời Phật rồi, thì dù người đó là ai Phật vẫn 
đến dùng cơm với họ chứ không phải ưu tiên cho những bậc 
vua chúa cao sang. 



58 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Chuyện kê thêm răng những bậc vua chúa đó đã đê nghị 
cô kỹ nữ nhuờng lại cho họ buổi đãi cơm Phật và họ sẽ trả 
nhiều tiền cho cô ấy, nhung cô đã từ chối tiền bạc, và thậm 
chí sau đó cô Ambapali cũng hiến tặng luôn cả khu vuờn 
xoài của mình để cho Phật và Tăng Đoàn làm nơi luu trú và 
tu hành. 

Ông Jivaka, nguời thầy thuốc thiên tài, cũng đuợc hoàng 
gia của vua A-xà-thể cử đến khám bệnh thuờng xuyên cho 
Phật và Tăng Đoàn trong thời gian Phật và Tăng Đoàn đang 
luu trú ở xứ đó. Bản thân ông cũng xuất thân là một đứa con 
rơi của một kỹ nữ. ông cũng chẳng bao giờ buồn phiền gì 
về nguồn gốc của mình. Và Phật và Tăng Đoàn cũng rất 
kính trọng và biết ơn ông vì tài năng và lòng đức độ hiếm có 
của ông dành Phật và Tăng Đoàn. 

Không phải đã làm nghề kỹ nữ thì không phải là hết 
đuờng tu tập để giác ngộ. Không phải vậy, bất cứ ai “quay 
đầu lại” và chuyên cần thực hành theo con đuờng đạo đúng 
đắn thì đều có cơ hội giác ngộ hết, thậm chí từ những sự ô- 
nhiễm đã nếm trải những những phiền não, do sự chịu đựng 
và nhẫn nhục từ những nỗi khổ đau tuyệt vọng trước đó, họ 
lại có thể mau “bừng tỉnh ” và giác ngộ còn nhanh chóng 
hon những người thường. 

Dĩ nhiên Phật giáo không ủng hộ nghề mại dâm. Đó là 
việc vi phạm giới hạnh đạo đức (giới thứ năm “Không tà 
dâm”), đó là những hành vi không lành mạnh và không 
trong sạch. Tuy nhiên, Phật giáo không khinh khi họ, mà 
cảm thông với họ, khuyên họ và tìm cách giúp họ quay lại 
con đuờng đúng đắn và lành mạnh. Và nếu họ buớc vào con 
đuờng đạo, thì cơ hội và sự bình đẳng trong nhà Phật là nhu 
nhau. 



Phần I - Những Thông Tin Cãn Bản • 59 


Lịch sử cho thấy rằng, khi những người bước ra khỏi 
vũng lầy địa ngục của nghề đó và bước vào con đường đạo 
thì họ thường tiến bộ và giác ngộ nhanh chóng hon những 
người thường. Phật giáo không bao giờ có thái độ khinh khi 
bất cứ ai thuộc thảnh phần nào trong xã hội cả, dù là nữ hay 
nam, dù là kỹ nữ hay lãnh tụ. Bản thân Đức Phật lịch sử 
cũng luôn tiếp xúc và chỉ dạy giáo pháp cho những người 
kỷ nữ (kể cả dân bất hảo, tướng cướp...) mà không hề có sự 
kinh khi nào đối với họ. Phật cũng hoan hỷ nhận những đồ 
cúng dường, thậm chí đất đai, của người kỹ nữ để Phật và 
Tăng Đoàn dùng làm noi để tu tập. 


Câu hỏi 31: Quan điêm của đạo Phật vê vân đê hôn 
nhân vợ chồng? 

Theo đạo Phật, việc hôn nhân vợ chồng là những thỏa 
thuận, những hôn ước của cá nhân, không phải là nghĩa vụ 
tôn giáo hay liên quan gì đến tôn giáo. 

Hôn nhân là sự giao kết của những cá nhân nhằm mang 
lại cuộc sổng tốt đẹp và hạnh phúc của con người, là việc 
tiến bộ của đời sống loài người so với loài vật, tạo nên tôn ti 
trật tự quy cũ về quan hệ gia đình trong xã hội, và sự hòa 
hợp đạo lý trong việc sinh sản duy trì nòi giống. Hãy thử 
tưởng tượng một xã hội không có hôn nhân được thực hiện 
và tôn trọng bằng truyền thống, nghi luật và pháp luật, thì 
đời sống của loài người cũng ô hợp và phi đạo lý, cũng 
giống đời sống của loài vật. 

Mặc dù trong kinh điển Phật giáo không đề cập trực tiếp 
đến vấn đề một vợ một chồng hay đa thê đa phu, nhưng đạo 



60 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Phật có khuyên dạy những người Phật tử nên giữ sự chung 
thủy của vợ chồng đang sống với nhau. Đức Phật không đưa 
ra những điều luật quy định đời sống hôn nhân của mọi 
người, nhưng Đức Phật có thuyết dạy rất chi tiết về cách 
sổng và giữ gìn hạnh phúc gia đình và hôn nhân, ví dụ như 
trong kinh Khuyên Dạy Sỉgala” (Sigalogava Sutta). Từ 
trong những bài kinh, chúng ta hoàn toàn có thể suy ra ý của 
Đức Phật là mọi người vợ chồng nên luôn luôn tôn trọng, 
chung thủy với nhau và không nên chạy theo nhục dục bất 
chính hay chuyện quan hệ trai gái khác. 

Từ 2.500 trước Đức Phật đã nhìn thấy và chỉ ra rằng một 
người đàn ông có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác 
ngoài vợ mình, tức là ngoại tình (tà dâm), thì đó là một 
nguyên nhân chính làm người đó suy đồi, như được ghi rõ 
trong kinh ^"Nguyên Nhân Suy Đồi” (Parabhava Sutta). Thật 
vậy, một người nếu lõ vì dam mê sắc dục mà dính vào việc 
quan hệ nam nữ bất chính cùng với một người khác ngoài 
vợ hoặc chồng của mình, thì kể từ đó cuộc đời người đó sẽ 
trở nên bất thiện, bất chính, bất hạnh và dần dần do mặt cảm 
tội lỗi gặm nhắm lương tâm nên kẻ đó sống vô vọng, mất đi 
ý nghĩa cuộc đời, mất đi tất cả lẽ-sống... mất dường như tất 
cả. Không những mất đi vợ (chồng) và những niềm hạnh 
phúc danh chính ngôn thuận của hôn nhân, mà kẻ đó cũng 
bị “mất lòng” từ phía tất cả mọi người, từ con cái đến cha 
mẹ, anh em họ hàng; bị hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp và 
người đời chê bai rẻ rúng. Đa sổ những người dính vào 
chuyện ngoại tình hay trai gái bất chính đều đi đến một kết 
cục là sống không bao giờ có tâm an, rồi thân bại danh liệt, 
cuộc đời dần dần trở nên vô nghĩa, tuyệt vọng vì rất khó mà 
quay lại con đường hôn nhân chính đáng như ban đầu. 



Phần I - Những Thông Tin Cãn Bản • 61 


Chính vì thây rõ việc suy đôi và hậu quả ô nhục của 
hành động không chung thủy, hành động chạy theo nhục 
dục và những hệ quả gây ra cho gia đình và xã hội, nên Đức 
Phật đã đua là giới hạnh quan trọng trong Năm Giới: 
''Không tà dâm'\ tức là: "không ngoại tình, không quan hệ 
nam nữ bất chính'’\ 

Việc quan hệ nam nữ bất chính hay tà dâm không những 
gây ra sự suy đồi và bất hạnh cho chính bản thân nguời đó, 
nhung trong nhiều truờng hợp nó cũng gây phá hoại hạnh 
phúc của nguời khác hay gia đình khác. 

Nói tóm lại, quan điểm "Không tà dâm’’" là một trong 
năm giới hạnh quan trọng nhất đối với hàng Phật tử tại gia, 
nếu không gìn giữ giới hạnh này trong hôn nhân và trong 
đời sống thuờng nhật của một nguời, thì hậu quả sẽ là 
nghiêm trọng. 

Còn đối với hàng Phật tử xuất gia thì các thầy không có 
đời sống hôn nhân, không có quan hệ nam nữ hay vợ chồng 
(trừ một số nhánh phái của Mật Tông Tây Tạng và một 
nhánh Tịnh Độ tông ở Nhật Bản có từ thời Minh Trị Thiên 
Hoàng), vì nguời khi xuất gia là từ bỏ những luyến ái, lìa xa 
những dính mắc và những khoái lạc trần tục để cống hiến cả 
đời mình vào việc tu tập theo con đuờng giải thoát. Vì vậy, 
nguời xuất gia từ bỏ đuợc dính mắc vợ con, gia đình, danh 
lợi, khoái lạc trần tục, thì họ có cơ hội tốt hơn cho việc tu 
hành làm trong sạch thân tâm, hướng nhanh hơn về mục 
tiêu giác ngộ và giải thoát khỏi biển khổ của luân hồi. 

ậ • 


Câu hỏi 32: Quan đỉêm của đạo Phật vê việc ly hôn? 



62 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Việc ly hôn hay ly dị không phải bị câm đoán trong đạo 
Phật. Đạo Phật đề cao đời sống chung thủy một vợ một 
chồng và sự kiêng cữ phạm giới tà dâm không có nghĩa là 
cấm việc ly hôn, vì hai vấn đề đạo đức này là hoàn toàn 
khác nhau. 

Hai nguời vợ chồng đều có quyền tự do thực hiện việc ly 
hôn, nếu đời sống quan hệ vợ chồng của hai nguời đã và 
đang không mang lại hạnh phúc mà chỉ làm cho hai nguời 
càng thêm bất hạnh. Ly hôn là giải pháp tốt nhất và công 
bằng nhất để hai nguời không còn ràng buộc với nhau về 
mặt pháp lý, danh phận và những nghĩa vụ khác, và để họ 
có cơ hội mới tạo ra những sự an tâm và hạnh phúc khác. 

► Để phân biệt ý nghĩa của hành vi thỏa thuận ly hôn và 
ý nghĩa của giới hạnh ""Không tà dâm”, chúng ta nên hiểu 
nhu vầy: ""Nếu đời sổng vợ chồng (và con cái) là đang ẩm 
êm, hạnh phúc, không có gì bất hạnh hay đổ vỡ đến mức độ 
phải ly hôn, thì người vợ hay chồng nên giữ giới hạnh 
“Không tà dâm” để sổng chung thủy với nhau, bởi vì họ 
đang còn trong hôn nhản, đang còn những ràng buộc tình 
cảm, đạo đức, gia đình và những nghĩa vụ pháp lý khác”. 

Đạo Phật không hề can thiệp hay đua ra những điều gì 
quy định về việc tại sao và thế nào của việc ly hôn. Đó hoàn 
toàn là việc riêng tu của cá nhân vợ chồng và việc ly hôn là 
hoàn toàn tùy thuộc vào hoàn cảnh và sự thỏa thuận của họ. 

Đức Phật có khuyên dạy một ý, trong kinh ""Nguyên 
Nhân Suy Đồi” (Parabhava Sutta), là những nguời đàn ông 
lớn tuổi không nên quan hệ hay lấy một nguời vợ quá trẻ 
tuổi, vì sự chêch lệch tuổi tác luôn gây ra những vấn đề bất 
hạnh, và sẽ làm cho nguời đàn ông đó trở nên suy đồi, sa 
đọa. Nguời đời cũng ít ai đồng tình với việc nguời già đi lại 



Phần I - Những Thông Tin Cãn Bàn • 63 


hay quan hệ nam nữ với con gái đáng tuôi con cháu của 
mình. 

Một xã hội phát triển thông qua “mạng luới” những mối 
quan hệ tuong quan và kết nối lẫn nhau về gia đình, hôn 
nhân, họ hàng... Mỗi mối quan hệ nhu hôn nhân là một cam 
kết hết lòng, một cam kết lớn, góp phần vào trật tự và hạnh 
phúc và đạo đức của những gia đình lớn và nhỏ. Hôn nhân 
đóng một vai trò quan trọng, đuợc tạo nên bằng sự tìm hiểu 
nghiêm túc, bằng tình cảm, thuong yêu và cảm thông nhau 
truớc khi tiến tới hôn nhân. Hôn nhân cũng là nhân-duyên 
của hai nguời trong nhiều kiếp gần xa. Hôn nhân là sự 
tuong hợp truớc sự chứng kiến của gia đình và họ hàng các 
bên, và có sự công nhận pháp lý. Vì vậy, hôn nhân là mối 
quan hệ gia đình cần nên đuợc xây dựng thuờng xuyên hon 
là để hay tạo cho co hội làm cho nó sứt mẻ, phân ly. 

Mỗi nguời vợ hay chồng phải nên hy sinh cho nhau, 
quan trọng nhất là '^nhường nhịn” lẫn nhau trong nhiều vấn 
đề, cho đến từng lời ăn tiếng nói. Nhiều thế hệ cổ kim cũng 
đã tìm thấy rằng, chính đức tính "''nhường nhịn” trong hôn 
nhân là quan trọng nhất để gìn giữ hôn nhân hạnh phúc. 
Những sự bất đồng, chán nản, rồi lâu ngày thành thù ghét 
nhau, đều xuất phát từ lời ăn tiếng nói và thái độ không 
nhuờng nhịn nhau, từ thái độ coi thuờng nhau mà dẫn đến 
những lý do trực tiếp khác gây ra ly hôn. 

Cho nên, nếu mọi nguời cũng cùng lúc giữ gìn những 
giới hạnh khác (nhu giữ chánh ngữ, ái ngữ, không nói dối, 
không nói lời nhục mạ, không nói lời gây gỗ khích bác, 
không uống ruợu bia say xỉn, không cờ bạc, không làm 
nghề bất chính bất luong, không sổng trong môi truờng văn 
hóa xấu ác lạc hậu và không giao luu với bạn bè bất hảo, bất 



64 • Vấn Đáp về Phật Giáo 


thiện....) thì cũng góp phân lớn trong từng hành động đê bảo 
vệ hôn nhân và hạnh phúc gia đình. 

- Ví dụ, nếu một người chồng làm nghề giết mổ hung 
hăng trong môi trường làm việc ở lò mổ hay một người 
nghiện rượu luôn say xỉn trước khi về nhà thì khó mà có 
được tánh tình và lời nói nhường nhịn dịu dàng đối với vợ 
con và mọi người; một người vợ luôn luôn hỗn láo, không 
tôn trọng chồng và cha mẹ người thân của chồng; hoặc luôn 
luôn tụ tập cờ bạc, đua đòi chạy theo bè bạn, hoặc làm nghề 
cho vay nặng lãi, huê hụi... luôn tiếp xúc với bạn bè bất 
thiện, thì không thể nào nói mình là người vợ có đức hạnh 
để có một hôn nhân hạnh phúc và trong sạch. Vì vậy, việc 
giữ giới là vô cùng quan trọng để giữ những giá trị đạo đức 
khác cũng như hôn nhân gia đình. 

Chuyện ly hôn là ngoài vấn đề của đạo, tuy nhiên hôn 
nhân hoàn toàn có thể gìn giữ nếu mọi người đều có ý thức 
sống tuân theo những giới hạnh đạo đức của đạo Phật vốn 
rất phù hợp, hữu tình, hữu lý và hữu ích với đời sổng và văn 
minh của loài người. 

Còn vấn đề phải đi đến ly hôn thì đã là vấn đề đường 
cùng, nhưng là điều thiết thực nên làm (dù cho có thể một 
trong hai người phải đau lòng sụp đổ khi phải ly hôn), bởi vì 
nếu còn tiếp tục quan hệ với nhau chỉ mang lại đau khổ và 
bất hạnh nhiều hơn cho nhau. 

Còn những vấn đề phân chia con cái, tài sản... là vấn đề 
của những luật lệ địa phương của đời sống thế tục quy định, 
không phải của đạo Phật. Tuy nhiên, đạo Phật có thể ủng hộ 
ý tưởng là hai người nên ""nhường nhịn” nhau lần cuối ở 
chốn công đường vì quyền lợi và hạnh phúc của con cái và 
danh dự của gia đình cha mẹ. Cảm giác nhẹ nhàng khi ly 



Phần I - Những Thông Tin Cãn Bản • 65 


hôn sẽ là một sự xoa dịu bước đâu cho cả hai người trên hai 
con đường mới, không nên mang mặc cảm hận thù kéo dài 
sau khi ly hôn. 


Câu hỏi 33: Quan điêm của đạo Phật vê vân đê kiêm 
soát sinh đẻ và vẩn đề phả thai là như thế nào? 

Mặc dù con người có quyền tự do tính toán kế hoạch 
sinh đẻ của mình tùy theo điều kiện hoàn cảnh của mình, 
nhưng theo đạo Phật thì sự phá thai không phải là một việc 
làm chính đáng và hợp đạo lý. 

Đạo Phật và những người theo đạo Phật không có lý do 
gì phản đối việc kiểm soát sinh đẻ. Mọi người đều có quyền 
tự do chọn lựa những phưong pháp tránh thai truyền thống 
hay hiện đại để ngăn ngừa việc thụ thai. Đạo Phật cũng 
không hề quan niệm việc kiểm soát bằng các biện pháp 
tránh thai như vậy là sai trái hay ngược lại với sự sáng tạo 
hay định mệnh của một thượng để. Đạo Phật không quan 
niệm sự thụ thai và ra đời của một sinh linh mới là do 
thượng đế tạo ra. 

Việc ngừa thai hay tránh thai là không liên quan hay 
dính gì đến giới ''Không Sát sanh” của đạo Phật, vì không 
hề có hành động cổ ý giết hại, không phải là tạo nghiệp bất 
thiện {akusala kamma). Nhưng nếu một người quyết định 
việc phá-thai, thì hành động này là sai trái, bởi vì đây là 
hành động giết hại, lấy đi mạng sống của một sinh linh cho 
dù là ở giai đoạn còn vô hình hay hữu hình. Vì vậy, theo 
đạo Phật, việc phá thai là không chính đáng và có tạo 
nghiệp ác là sát sinh. 



66 • Vấn Đáp về Phật Giáo 


Theo giáo lý của Đức Phật, có năm (5) điêu kiện đê câu 
thành tội sát sinh. Đó là: 

1. Có một sinh linh (một sự sống, một chúng sinh) 

2. Nguời làm có ý thức hay biết rõ đó là một sinh linh 

3. Nguời làm có cổ ý [ý hành] giết hại. 

4. Có nỗ lực thực hiện việc giết hại, và 

5. Có xảy ra kết quả là chết (sinh linh bị giết). 

iXem thêm chỉ tiết trong quyển '"Giáo Trình Phật Học’’’' 
của Chan Khoon San). 

Khi một phụ nữ thụ thai, thì tạo ra một mầm sống trong 
dạ con và lúc này đã cấu thành điều kiện ban đầu (1). 

Sau vài tháng, nguời ấy cảm giác và biết rõ là có một 
sinh linh mình đang mang trong bụng của mình, đó là điều 
kiện thứ hai (2). 

Rồi vì một lý do nào đó trong hoàn cảnh sổng của mình, 
cô ấy lại muốn bỏ đi cái bào thai của sinh linh đó, tức là có 
cổ ý giết bỏ bào thai đó (3). 

Cho nên sau đó cô ấy bắt đầu đi tìm nguời phá bỏ thai 
nhi, tức là cố thực hiện hành vi phá thai (4). 

Và cuối cùng là thai nhi bị phá bỏ, một sinh linh bị giết 
chết, đó là điều kiện thứ năm (5). 

Tất cả năm (5) điều kiện cấu thảnh tội sát sinh, theo đạo 
Phật, đã đuợc thực hiện. Điều này là đã phạm giới sát sinh 
theo đạo Phật—tuong đuong với tội giết nguời. Đơn giản vì 
theo triết lý đạo lý của Phật giáo, không ai có quyền cuóp đi 
sinh mạng của nguời khác. 

Trong nhiều truờng hợp có một số phụ nữ (hay nguời 
chồng hay bạn tình hay nguời nào đó cùng tác động thực 



Phần I - Những Thông Tin Cãn Bản • 67 


hiện quyết định phá thai) cảm thấy trong tình trạng bị bắt 
buộc phải phá thai vì điều kiện cuộc sống, vì lý do nào đó. 
Tuy nhiên, việc quyết định cố tình phá bỏ thai nhi thì không 
thể biện minh vì lý do nào hết, và cô ấy (và những nguời 
liên quan thực hiện) sẽ đối mặt với một số nghiệp ác do 
hành động sát sanh đã gây ra. 

ở một số nuớc trên thế giới, việc cấm sát sanh bằng 
phuơng pháp nạo phá thai nhi đuợc chính thức hóa bằng 
luật pháp. Những nguyên tắc về đạo lý tôn giáo không nên 
bị vi phạm chỉ vì những tiện nghi hay lợi lộc bé nhỏ của con 
nguời. Nguyên tắc đạo lý là để phục vụ gìn giữ đạo đức cho 
tất cả mọi nguời và quyền lợi chính đáng của mọi chúng 
sinh ra đời trên trái đất này, kể cả những sinh linh vô tội 
nằm trong thai nhi của một nguời mẹ. 


Câu hỏi 34: Quan điểm của đạo Phật về vẩn đề tự tử 
là như thế nào? 

Sát sinh hay lấy đi mạng sống của bất cứ ai đều là hành 
động sai trái về mặt đạo đức và tâm linh. Lấy đi sinh mạng 
của chính bản thân mình bằng cách tự vẫn chỉ vì chán nản 
hay tuyệt vọng thì càng gây thêm đau khổ cho mình mà 
thôi, vì không phải chết là hết, mà cái tâm thức đau khổ đó 
sẽ chuyển qua kiếp sống tái sinh tiếp theo. 

Tự tử là cách thức hèn nhát khi muốn kết thúc mọi vấn 

4 4 

đề tuyệt vọng hay buồn chán của mình trên thế gian này. 
Một người không thể nào có quyết định tự tử nếu người đó 
đang có tâm trí thanh tịnh và an ổn. Nấu một nguời rời bỏ 
thế gian này với tâm trí tuyệt vọng, bấn loạn và đầy đau 



68 • Vấn Đáp về Phật Giáo 


khô, thì vê mặt tâm thức học theo Phật giáo người đó hâu 
như khó có thể được tái sinh vào một cõi sống phúc lành 
hạnh phúc nào tốt hon. Hành động tự tử là một hành động 
không lành mạnh bởi vì hành động đó được thực hiện bằng 
tâm sân-hận và ngu-tối, đầy động lực của tham sân si. Tâm 
thức toàn xấu này sẽ dẫn dắt người đó tái sinh thảnh một 
chúng sinh khác mang đầy tâm thức tiêu cực đó, và vì vậy 
tái sinh vào những nẻo sống xấu ác, theo lý thuyết tái sinh 
luân hồi của đạo Phật. Những người tự tử trong thái độ tuyệt 
vọng và sân si thường là những người không hiểu biết và 
không chấp nhận về bản chất vô thường và khổ của cuộc 
sống thể gian. 

Một số người tự sát vì nguyên nhân về nhân sinh, về 
chính trị hay sự nghiệp mang ý nghĩa ‘cao cả’ theo quan 
niệm của người đó, ví dụ như tự sát để chứng tỏ lòng chân 
thật khi bị vu oan, để chứng minh lòng trung thành, để 
chứng tỏ một điều gì đó là chân lý hay phương cách tốt 
nhất, hoặc những lý do khác như kiểu ‘võ sĩ đạo’. Trong 
lịch sử nhân loại, nhiều người đã dùng dao kiếm, một phát 
đạn hoặc thậm chí phương pháp tuyệt thực đến chết để 
chứng tỏ mục đích hay lý tưởng cao cả của mình. Những 
hành động tự sát đó có thể là can đảm, đáng ngưỡng mộ, 
đáng phục. Tuy nhiên, theo quan điểm của đạo Phật thì 
những hành động tự sát như vậy cũng không được cho là 
đáng làm, không được khuyến khích và không phải là vô tội 
hay thiện lảnh. Đạo Phật cho rằng một người khi tự tử hầu 
hết là đang có tình trạng của tâm “xấu” như tuyệt vọng, 
cứng nhắc, xung khắc, sân hận, chán nản, tức tủi, ngu tối và 
nôn nóng thực hiện việc đại nghĩa... thì tâm thức đó là đau 
khổ và sẽ dẫn dắt người đó đến những đau khổ khác trong 
kiếp này và kiếp khác mà thôi. (Trừ một vài trường hợp các 



Phần I-Những Thông Tin Cãn Bàn • 69 


thánh tăng A-la-hán đã tự kết liễu thân bệnh đau đớn của 
mình nhu trong một sổ kinh thuộc Bộ Kinh Liên Kết để giải 
thoát luôn khỏi thân bệnh đau đớn và khỏi làm phiền những 
đạo hữu xung quanh) 

► Một câu hỏi hay là những nhà su tử vì đạo thì sao? Ví 
dụ nhu truờng hợp của nhà su Thích Quảng Đức thì có tạo 
nghiệp xấu hay không? Những truờng hợp nhu thầy Thích 
Quảng Đức là có khác. Vì những nhà su chứng đạo, tâm đã 
gần nhu hoàn toàn trong sạch và đầy đủ chánh tri kiến, cho 
nên sự tự thiêu của thầy không phải là hành động thù ghét, 
mù quáng của tâm tham sân si. Khi những thể lực chính trị 
thuộc tôn giáo khác đã liên tục đàn áp và cổ tình vùi dập sự 
phát triển của Phật giáo Việt Nam, thầy đã từ lâu có hạnh 
nguyện quyên sinh bản thân để làm một hành động phản đối 
họ một cách bất bạo động của một nguời nhà Phật. Theo 
thầy Thích Nhất Hạnh kể lại, thì hạnh nguyện quyên sinh đó 
đã không đuợc giáo hội khuyển khích thực hiện cho đến 
một vài năm sau đó, khi chế độ nhà Ngô đã thẳng tay tàn 
phá Phật giáo ở Việt Nam, thầy mới thực hiện hạnh nguyện 
cao cả của một vị Đại Bồ-tát vào một buổi sáng đáng nhớ 
của lịch sử nhân loại. 

Chúng ta cũng chua bao giờ đọc thấy trong bài kinh nào 
thấy Đức Phật ủng hộ việc tự tử của bất cứ một cá nhân nào 
nhu là một cách đấu tranh bất bạo động để góp phần cảnh 
tỉnh nguời ngoại đạo và bảo vệ Phật Pháp. Chỉ biết rằng, 
đạo Phật nói rõ rằng hành động tự vẫn là hành động khi tâm 
đang trong tâm trạng tham sân si và mù quáng thì tâm thức 
tử mạng cuối cùng đó sẽ dẫn dắt đến tái sinh vào những nẻo 
đau khổ khác. Và nhu vậy đó không phải là hành động thiện 
lành, mà vẫn bị xếp vào hành động xấu ác, nghiệp ác. 



70 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Còn việc quyên sinh của một vị Bô-tát, như một sự hoàn 
thiện phẩm hạnh Bồ-tát (Ba-la-mật) với thánh tâm của một 
bậc tu hành trong sạch, trí tuệ và với “ý hành” thanh tịnh, 
thiện lành, và mục tiêu là góp phần cứu giúp cho hàng triệu 
Phật tử đang bị đàn áp và giết chóc bởi một nền chính trị gia 
đình trị, thì đó là một hành động công đức đáng tôn kính và 
đáng tưởng niệm đến muôn đời sau. 


Câu hỏi 35: Tại sao dân sổ thế giởi đang tăng 

lên trong thời hiện đại? Đạo Phật có thể giải thích 
được điều này không? 

Không có cơ sở nào để nói rằng đây là giai đoạn duy 
nhất mà dân số loài người (hay bất kỳ loài nào trên thế gian) 
đã và đang tăng lên. 

Khi Phật giáo không cho rằng con người có ‘linh hồn’ 
được tạo ra bởi thượng đế sáng tạo, vậy thì Phật giáo giải 
thích thế nào về việc dân số của loài người đang tăng lên 
như ngày nay? Đây là một câu hỏi khá lý thú mà rất nhiều 
người đã hỏi. 

Thật ra người nào hỏi câu này thì họ đã cho rằng trên thế 
giới vũ trụ chỉ có một một cõi sống là thế gian mà chúng ta 
và những chúng sinh khác đang sống. Tuy nhiên, trước hết 
chúng ta nói về vấn đề này trong phạm vi một thế giới duy 
nhất là trái đất. Ai cũng có thể biết một điều tự nhiên là dân 
số người sống sẽ tăng lên ở những nơi có điều kiện khí hậu 
tốt, điều kiện sống tốt, điều kiện chăm sóc về y tế tốt, thực 
phẩm tốt và an toàn tốt, cộng với những điều kiện dự phòng 
bệnh tật và an sinh xã hội tốt. Vì sao? Vì điều kiện tốt hơn 



Phần I - Những Thông Tin Cãn Bàn •ll 


sẽ giúp giữ cho tuôi thọ dân sô ở đó cao hơn, sông lâu hơn, 
rồi cộng với những thể hệ con cháu ra đời, thì tổng dân số ở 
xứ đó sẽ càng tăng lên. 

Nhiều nền văn minh lớn ở Trung Đông, Trung Á, Châu 
Phi và Châu Mỹ cổ đại đã biển mất vì bệnh dịch, thiên tai 
khi con nguời còn quá thiểu kiến thức phòng trị dịch bệnh 
và thiên tai để sống thọ hơn. Những lúc đó dân số loài 
nguời tụt xuống đến mức gần nhu diệt chủng. Đó là chúng 
ta đang nói về phạm vi hẹp với giả định là chỉ có một cõi 
sổng là trái đất. 

Phật giáo thì có quan điểm theo kinh điển nhu sau: 

“TAeo lỷ thuyết về vũ trụ của Phật giáo thì khi một 
chúng sinh qua đời, thì người đó được (hay bị) tái sinh vào 
một trong 31 cõi sổng khác nhau, trong đó cõi người chỉ là 
một cõi sổng. Sự gia tăng dân sổ loài người đơn giản cho 
thấy rằng sổ lượng những chúng sinh từ những cõi cao và 
thấp khác đã được tái sinh vào cõi người ở mức độ nhiều 
hơn sổ lượng người chết trên trái đất. 

Ngược lại, trong giai đoạn nào đó dân sổ loài người tụt 
giảm thì có nghĩa là sổ lượng người, sau khi chết, được (hay 
bị) tái sinh vào những 30 cõi sống khác^ là nhiều hơn là sổ 
lượng chúng sinh được tái sinh lại làm người ở cõi người. 
Dân sổ ở những cõi sổng khác nhau đã và đang thay đổi từ 
rẩt nhiều đại kiếp từ vô thủy. 

Sổ lượng chúng sinh sổng trong 31 cõi trong vũ trụ, theo 
Phật giáo, là vô kể, không thể nào tính được. Nếu tính tất cả 
chúng sinh ở những cõi cao thấp khác nhau từ cõi trời, 


^ Hoặc đã giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử như trường hợp những bậc A-la-hán, 
những vị Phật. 



72 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


thiên thần... cho đến cõi địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ... thì 
dân sổ loài người có thể ví chỉ như một nẳm cát so với sổ 
lượng cát trên tẩt cả bãi biển trên toàn trái đẩt, nói theo lời 
của vị trưởng lão K. Sri Dhammananda trong quyển 
“Những Điều Phật Tử Tin”. 

Nói theo triết lý về tái sinh của Phật giáo thì đời sống 
của con người cũng giống như một dòng chảy, thay đổi liên 
tục và vô thường trong từng giây phút. Ai cũng chết đi sống 
lại trong từng khoảnh khắc chứ không có một cái ‘ai’ nào cổ 
định liên tục hiện hữu hết. Một người mười tuổi là đã khác 
‘con người’ đó lúc năm tuổi. Rồi khi thân nãm-uẩn già chết, 
tâm thức (cũng vô thường) di chuyển qua một dạng chúng 
sinh trong một cõi sống nào đó (tùy theo các nghiệp tốt xấu 
hay nặng nhẹ... mà thức mang theo). 

Như vậy, người ta chết đi thì có thể tái sinh về bất kỳ 
cõi nào trong 31 cõi chứ không phải được tái sinh ngay 
thành một người khác, cho nên không có lý gì cứ hỏi rằng 
tại sao dân sổ loài người trên trái đất luôn luôn thay đổi, 
tăng giảm trong những giai đoạn lịch sử tiến hóa khác 
nhau. 

Còn nói nôm na thì rằng người chết có thể quay lại làm 
người ngay kiếp sau, nhưng có khi ra đi về nhiều cõi khác 
trong trăm ngàn kiếp hay triệu triệu kiếp ... cũng chưa được 
tái sinh làm người được; rồi từ vô thủy, hàng triệu triệu hay 
hàng tỷ chúng sinh từ trong vô sổ những chúng sinh trôi giạt 
trong hàng trăm ngàn ... triệu triệu ... kiếp ở những cõi súc 
sinh, địa ngục, ngạ quỷ, thiên thần.... có thể được tái sinh lại 
làm người. Như vậy, chúng ta không thể nào nói được là tại 
sao dân số thế giới đang tăng hiện nay hay tại sao xưa kia 
lại bị giảm mạnh. 



Phần I-Những Thông Tin Cãn Bàn • 73 


Riêng trong cõi người, con người ngày nay còn dùng 
những phương tiện ngừa thai để kiểm soát dân số ở nhiều 
nước. Điều đó là đúng với khoa học thế gian và như thế 
giảm tốc độ tăng dân số. Tuy nhiên, về góc độ quan điểm 
Phật giáo, thì việc ngăn ngừa thụ thai cũng chỉ là những 
hành động do nghiệp và nhiều yểu tổ duyên khởi “không thể 
nghĩ bàn” của nhiều chúng sinh mà những chúng sinh ở 
những cõi khác chưa được tái sinh lại cõi người. Ví dụ, 
chúng ta không thể nói rằng có con số XX người không 
được ‘đầu thai’ làm người bởi vì có con số YY những người 
đã dùng con sổ zz biện pháp ngừa thai. Điều này là không 
thể xác định. 

Ví dụ người Âu Mỹ thì họ đề cao sự tự do, thời gian để 
sổng và sự hưởng thụ hơn sự có nhiều con cái vướng bận, 
nên đa số họ dùng những biện pháp tránh ngừa thai truyền 
thống và hiện đại, và dân số ở đó được kiểm soát hay thậm 
chí ít đi. Tuy nhiên điều đó cũng chẳng giúp gì nhiều vì sự 
thật dân sổ thế giới vẫn tăng nhanh lên đến 7 tỷ người, tăng 
1 tỷ người so với 12 năm trước đây. Vì những xứ Đông Á 
khác vẫn có ý chí muốn có nhiều con cái kế thừa dòng dõi 
và vẫn sinh đẻ nhiều, và những nước lớn không có chiến 
tranh kéo dài trong những thể kỷ trước nên cũng ít người 
thiệt mạng chết trẻ. 

Đó là những dữ kiện trên thế giới chúng ta có thể nghĩ và 
dự đoán được phần nào. Tuy nhiên, sự “í/ỉ CM-” của tất cả 
chúng sinh trong toàn vũ trụ là ‘‘"không thể nghĩ hàn’\ tất cả 
là tùy theo nghiệp và vô sổ những nhân-duyên, cho nên 
chúng ta cũng khó biết là đến lúc nào dân số thế giới lại sụt 
giảm xuống như trong nhiều giai đoạn quá khứ của lịch sử 
loài người. 



74 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


9 $ 

Câu hỏi 36: Giáo lý của Đức Phật [Phật Pháp] có ý 
nghĩa năng động hay không? Hay chỉ là những điểu 
bất di bất dịch ? 

Theo những lời Phật thuyết giảng được ghi lại trong kinh 
Tăng Chi Bộ Kinh (Bộ Kinh xếp theo số tăng), tập Mười 
Pháp, thì Phật đã nói rõ như sau: 

“7a không thuyết giảng về sự bất biển của đạo lý, 
không giảng về sự đi xuống về đạo ỉỷ. Ta chỉ thuyết 
giảng, này các Tỳ kheo, về (yì) sự tiến bộ, chứ không 
phải về sự bất biến, không phải về sự đi xuống, của 
đạo lỷ\ 

Nghĩa là gì? 

Nghĩa là Đức Phật muốn nói rằng Người đi giảng dạy 
giáo lỷ để cho mọi người hiểu và tu tập để đạt được những 
tiến bộ hơn, để trở nên tổt đẹp hơn về mặt đạo ỉỷ, chứ không 
phải nói ra những tiêu chuẩn đạo ỉỷ bất biển, không thể 
thay đổi (như kiểu giáo điều), hoặc nói để cho người ta nếu 
đã suy đồi hay sai trái thì càng đi xuống thêm chứ không cải 
thiện gì được. 

Giáo lý của Phật không phải cứng nhắc, không phải là 
đinh đóng cột, không là giáo điều bất khả thay đổi. Mà đúng 
hơn, giáo lý của Phật là những sự hướng dẫn để con người 
sống và thực hành đúng đắn, để thay đổi ‘số phận’, để cải 
cách cuộc đời của mình, để tu sửa thân tâm, để chuyển 
nghiệp, để dừng nghiệp xấu. 

Vì vậy, giáo lý của Đức Phật là ''năng động’\ ai vận 
dụng được thì sẽ thay đổi được, tiến bộ được về mặt đạo 
đức và tiến bộ tâm linh. Sự tiến bộ về đạo đức và tâm linh 



Phần I - Những Thông Tin Cãn Bản • 75 


chính là nguôn lực thay chuyên nghiệp và mang lại phúc 
lành an lạc cho đời sống của con người. 


Câu hỏi 37: Đạo Phật có đê cao sự “biêt ơn đên ơn” 
hay không, hay chỉ quan trọng sự sòng phẳng “có vay 
có trả” theo nghĩa nhân quả nghiệp quả? 

Nói lại, Đạo Phật đề cao những giá trị đạo đức dựa trên 
giới hạnh. Đạo đức là lối sống theo giới hạnh và lòng rộng 
lượng. {Bổ thí, Giới hạnh, và Thiền tập). 

về lòng biết on, đền on, thì khi một người biết ơn và làm 
những việc tốt nào đó để đền đáp ơn nghĩa của người khác 
(như cha mẹ, sư thầy, thầy cô, bạn bè, hay những ân nhân 
khác), thì người đó chắc chắn là được Phật giáo khen ngợi 
và vui theo (tùy hỷ) như là một người đáng quý ở trong đời 
vậy. Làm gì có loại người nào được cho là tốt, là kính đạo, 
mà lại còn bản tính bất hiếu, vô ơn, qua cầu rút ván, bội ơn 
bội nghĩa với bạn bè và ân nhân? 

Sự đền ơn đáp nghĩa vô điều kiện có thể làm cho một 
người trở thành thánh nhân, làm cho một kẻ giang hồ trở 
thành một hiệp khách được người đời mến mộ. 

Đức Phật rất đề cao việc báo hiếu, đền ơn, đáp nghĩa. 
Bản thân Phật cũng đã quay về lo phận báo hiểu cho vua 
cha Tịnh Phạn, giúp cha và tất những người trong họ tộc và 
gia đình của Người bước vào con đường đạo và giác ngộ. 

Giáo lý này của Đức Phật, cũng trùng hợp với những 
giáo lý đạo đức Á Đông khác, nhằm mục đích mang lại sự 
hòa họp, đạo nghĩa và tôn ti trật tự trong đời sống gia đình 



76 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


và quan hệ xã hội. Giáo lý này giúp nhiêu nguời sông biêt 
ơn, lễ phép, tôn trọng đạo lý, giúp hàng triệu gia đình hòa 
hợp, bên cạnh những giáo dục của xã hội và luật lệ của quốc 
gia. 

Trong Kinh “Tời Khuyên Dạy Sigaỉa” Đức Phật đã nói 
rất rõ ràng và chi tiết về nghĩa vụ này. 


Câu hỏi 38: Theo Phật giáo, làm sao một người có thê 
trở thành một thiên thần hay thánh nhân ngay trong 
kiếp này? 

Nấu muốn tu tập tâm linh và có đuợc tâm-thức đạt đến 
mức độ nhu tâm-thức của những chu thiên thần trong kiếp 
này, thì một nguời cần phải tu tập đuợc những phẩm hạnh 
cao quý siêu phàm nhu sau: 

1. Luôn có tâm biết xấu Hổ (Jĩirĩ) việc làm tội lỗi, và sự 
biết Sợ Hãi (ottappa) việc làm xấu ác. Vì cảm thấy 
xấu-hổ và sợ-hãi nếu làm những hành động bất thiện, 
cho nên nguời đó không nghĩ, nói, hay làm việc bất 
thiện và tránh bỏ điều bất thiện. 

2. Luôn có đuợc Lòng Tin chánh tín (saddhà), luôn tuân 
giữ Giới Hạnh đạo đức (sila), luôn chuyên cần Học Hỏi 
kinh sách (suta, kiến văn), luôn có đức hy sinh, lòng 
rộng luợng bố-thí (cagà) và có Trí Tuệ (pannà). 

3. Phải có những phẩm hạnh Tứ Vô Luợng Tâm, đó là: 
Từ, Bi, Hỷ, Xả. 



Phần I - Những Thông Tin Cãn Bàn • 77 


Từ (metta) là lòng từ ái, tâm từ ái, thương yêu mọi 
người và muôn loài.^ 

Bi (kamna) là lòng bi mẫn, là lòng thương xót, cảm 
thông, chia sẻ nỗi đau khổ của người khác, cầu mong cho họ 
hết chịu đau khổ. 

Hỷ (mudita) là vui vẻ, hoan hỷ làm những việc tốt. Tâm 
luôn vui mừng, vui lây, chúc mừng khi thấy người khác 
hạnh phúc, tốt đẹp, khi thấy người khác làm chuyện công 
đức, làm được việc tốt. Nó ngược lại với sự ghen tỵ, đố kỵ, 
đua tranh.* 

Xả (Upekkah) là tâm buông xả, lòng xả bỏ, vị tha, không 
dính mắc. Nó ngược lại với sự định kiến, sự để tâm ác ý, sự 
gièm pha, hay bắt lỗi người này người khác, hay tính toán 
hơn thua, đúng sai. Người có tâm xả bỏ thì lòng lúc nào 
cũng nhẹ như mây trời, không một lời than trách, phiền hà 
hay tiếc nuối.’ 

Theo Phật giáo, bốn phẩm hạnh này là những phẩm chất 
của chư thiên thần và trời (Phạm Thiên), do vậy chúng được 


^ về mặt thiền tập, thiền về tâm Từ có giá trị tu dưỡng tâm từ. Tâm từ là một đề mục 
[đối tượng] lớn để tu tập thiền định giúp tâm đạt đến sự tĩnh lặng (tầng thiền định). 
Tâm Bi mẫn cũng được tu tập ừong thiền về tâm Từ. Tâm từ và bi thường đi chung. 

^ về mặt thiền tập, ừạng thái cao nhất của tâm hoan Hỷ có mặt khi người tu đạt đến 
những tầng thiền định đầu tiên. Tâm Hỷ thường đi chung với trạng thái hạnh phúc 
của tâm có được nhờ thiền định, vì vậy thường được gọi chung là yếu tố hỷ-lạc trong 
thiền định. 

^ về mặt thiền tập, trạng thái cao nhất của tâm buông Xả có mặt khi người tu đạt đến 
tầng thiền định cao nhất [Tứ thiền]. Yếu tố xả lúc này là rất cao sâu, giúp cho người 
tu tu tập thiền chánh niệm dẫn đến trí tuệ siêu xuất. 

•Nhân tiện, tu tập thiền định giúp tu dưỡng những phẩm chất nói trên, cuối cùng tâm 
đạt đến trạng thái họp-nhất (định) và buông Xả cao nhất. Và nhờ đó hồ trợ cho thiền 
tuệ (chánh niệm). 



78 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


gọi là “Bôn Phạm Trú”. Vì sao? Vì ai mà tu dưỡng được 
những phẩm chất cao quý này sẽ được tái sinh về cõi trời 
của chư thiên thần và trời, cho nên mới gọi tên như vậy. Chỉ 
có bậc thánh, chư thiên thần mới có được những phẩm hạnh 
này. Những ai tu tập đạt đến những trạng thái tâm-thức này 
thì sẽ được tái sinh về những cõi trời hạnh phúc (nếu vẫn 
chưa chứng đắc bậc A-la-hán), đó là cảnh giới sống phúc 
lành với tuổi thọ gần như vô lượng, khi nào hết tuổi thọ mới 
tái sinh lại làm người. Một số họ [những bậc thánh Bất-Lai 
ở cõi Tịnh Cư Thiên {Sudhavasay\ thì tu tập tiếp để từ ở đó 
chứng luôn thánh quả A-la-hán. 


Câu hỏi 39: Có bao nhiêu dạng chủng sinh là “thiên 
thần ” mà Phật giảo đã nói đến ? 

Có ba dạng như sau: 

1. Thiên thần do quy ước (Sammati deva), có nghĩa là 
vua và người trong hoàng tộc (vào thời phong kiến cổ xưa ở 
Ẩn Độ). 

2. Thiên thần bẩm sinh (Upapatti deva), nghĩa là chúng 
sinh đó khi được sinh ra đã là một thiên thần. 

3. Thánh thiên thần hay thánh nhân (Visuddhai deva), 
chỉ một vị Phật hay bậc A-la-hán, đó là những bậc đáng 
cúng dường bởi Trời và người, là những bậc đã giải thoát 
hết mọi ô nhiễm và bất tịnh (tham, sân, si). Đây là dạng 
“thiên thần” cao nhất trong cõi Trời và người. 



Phần I - Những Thông Tin Cãn Bản • 79 


Đức Phật đã nói rằng loại “thánh thiên thần” có tri kiến 
và phẩm hạnh siêu phàm, cao hơn cả những thiên thần và 
các vị trời. 

“Tri kiến” lúc này nghĩa là sự hiểu biết thâm sâu, là “trí 
tuệ bên trong” (minh sát) soi thấu đuợc bản chất đích thực 
của mọi sự vật, thấy đuợc lẽ-thật và chân lý tuyệt đối giúp 
giải thoát khỏi mọi khổ đau và ô nhiễm. Trong khi đó 
“Phẩm hạnh” ở đây bao gồm “phẩm hạnh đạo đức” và 
những “trình độ về tâm linh” (cấp bậc giác ngộ). 


Câu hỏi 40: Ba học giới mà Đức Phật đã chỉ dẫn cho 
Phật tử là gì? 

Ba học giới trong đạo Phật là: 

1. Học về Giới hạnh đạo đức, còn gọi là Giới Học 

[Sỉla-sỉkkhaỴ 

2. Học về tu tập Tâm, còn gọi là Tâm Học [Citta- 
sikkha]. Cách gọi khác là Thiền Định học, vì cũng 
cùng nghĩa tu tập tâm chánh- định. 

3. Học về trí tuệ, trí tuệ bên trong (bát-nhã), hay còn 
gọi là Tuệ Học [Panna-sikkha}. Đó cũng là thiền tuệ 
hay thiền chánh niệm để tu tập tâm chánh-niệm. 

Việc thực hành những kiến thức từ ba mảng học này sẽ 
giúp con nguời tiến bộ về tâm linh. Viêc học tập ba học giới 
(Tam học) này cũng chính là việc thực hành con đuờng Bát 
Chánh Đạo. Tám phần trong Bát Chánh Đạo cũng có thể 
phân nhóm theo ba học giới này. Bạn có thể xem thêm phần 
“con đuờng Bát Chánh Đạo”. 



80 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 






Câu hỏi 41: Nói nôm na ngăn gọn, đạo Phật chủ 
thuyết về những điều gì mà một Phật tử nên nhở? 

Chủ đề chính của đạo Phật có thể nói nhanh như sau: 

( 1 ) 

Không làm những điều ác 

Làm những điều thiện 

Làm cho Tâm trong sạch. 

( 2 ) 

(a) Bản chất sự sống là Khổ, là bất toại nguyện. 

(b) Nguyên nhân của khổ và bất toại nguyện 

(c) Sự chấm dứt khổ, diệt khổ, làm cho hết khổ mới đem 
lại giải thoát và an lạc. 

(d) Con đường để thực hành và dẫn đến chấm dứt khổ, 
chấm dứt sinh tử luân hồi, dẫn đến trạng thái Niết- 
bàn. 

(3) Giới, Định, Tuệ là ba học giới, và học-hành ba học 
giới này một cách đúng đắn như Bát Chánh Đạo sẽ dẫn đến 
tâm bình an, hạnh phúc, và giải thoát khỏi khổ. Đó là lời 
hứa của Đức Phật. 

(4) Không có gì là đúng tuyệt đối, không có gì là thường 
hằng để mà dính chấp vào đó. Hãy buông bỏ. Tất cả là vô 
thường. 

(5) Niết-bàn (Nibbana) là trạng thái giải thoát hoàn toàn 
khỏi tất cả mọi ô nhiễm, dính chấp và đau khổ. 



Phần I - Những Thông Tin Cãn Bản ‘SI 


Mỗi lần làm được việc công đức trong tu tập là làm cho 
tâm trong sạch, bình an, và hạnh phúc: Đó cũng là những 
trạng thái ""niểt-bàn” từng phần trong đời sống hàng ngày. 


Câu hỏi 42: Một người có thê chứng đạt trạng thải 
Niết-bàn, tức là giải thoát hoàn toàn, ngay trong kiếp 
này hay không? 

Có thể. 

Trong kinh điển Phật giáo đã ghi chép lại rằng ngay từ 
thời Đức Phật đã có rất nhiều người đã chứng ngộ thánh quả 
A-la-hán, đó là sự giải thoát hoàn toàn, Niết-bàn. 

Nhiều đoạn trong Tam Tạng Kinh cũng đã ghi rõ lời 
Phật dạy như sau: 

'"Niết-bàn có thể được chứng ngộ trong kiếp này... 

“Giáo pháp (dhamma) đãđược Đức Phật giảng bày 
khéo léo/ thiết thực/ dễ nhìn thấy, mang lại hiệu lực 
tức thì/ mời người đến và thấy/ dẫn dẳt con người 
hướng thượng/ được người có trí chứng ngộ, người trí 
khôn tự chứng ngộ được.^"’ 

Phật pháp là những lời hướng dẫn không bị mất đi giá trị 
hay bị lạc hậu theo thời gian, thích hợp với mọi người và 
mọi lứa tuổi để tu tập đạo đức và tu dưỡng tâm và trí tuệ 
giúp giải thoát. 

Giáo Pháp của Phật nếu thực hành một cách đúng đắn sẽ 
có hiệu lực tức thì. Nhiều người đã chứng đắc những sự 
bình-an và hạnh-phúc nhỏ và lớn trong khi thực hành. Có 



82 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


người trong kiếp này chứng đắc sự an bình và hạnh phúc 
trọn vẹn, viên mãn. Đó là Niết-bàn, sự giải thoát hoàn toàn. 


Câu hỏi 43: Trong vãn chương Phật giáo, nhiêu lúc 
người ta hay nói về sự Giác ngộ và Niết-bàn. Vậy 
theo đúng lý Phật giáo có cần phân biệt ý nghĩa của 
chữ Giác ngộ và chữ Niết-bàn không? 

Theo Tỳ kheo Kusala, một thiền sư gốc người Mỹ, thì 
ban đầu nhiều người sẽ có lẫn lộn giữa Niết-bàn và Giác 
Ngộ, bởi vì rất nhiều người viết và diễn giả thường dùng hai 
chữ này để thay thế nhau một cách tương đương. 

Văn chương chỉ dạy của cả hai trường phái chính là Phật 
giáo Nguyên thủy và Đại Thừa cũng đều dùng tương đương 
như vậy. Cũng có những khi ý nghĩa của từng chữ thay đổi 
ít nhiều, tùy thuộc vào người viết. 

Theo Tỳ kheo Kusala: “To/ không hiểu tại sao, ví dụ ... 
người trong Thiền tông iZen) và những người viết thuộc 
Đại Thừa lại không bao giờ muốn viết Niểt-bàn. Tại sao có 
những Phật tử muốn chọn chữ Niết-bàn {cũng là đích giải 
thoát), mà người khác lại chọn chữ khác như Giác Ngộ. Vậy 
mấy chữ đó khác nhau cái gì?”. 

Đầu tiên Tỳ kheo Kusala định nghĩa từ Giác Ngộ {Bodhi, 
Bồ-đề) như là ""Trí tuệ về tính-Không”; và Niết-bàn 
{Nibbana, Phạn: Nirvana) là ""sự kết thúc mọi khố đau”. 

Niết-bàn —Sự kết thúc tất cả mọi khổ đau... trong đời 
này và mãi mãi về sau. 

Đức Phật đã từng có lần dạy các ý như vầy: ""Ta chỉ ra 
con đường dẫn đến sự bất tử”. Nhưng kỳ thực ra, ý Phật 




Phần I-Những Thông Tin Cãn Bàn • 83 


không phải là không có chêt trong đời này, ngay cả Phật 
lịch sử và Chúa Jesu cũng phải chết. Ý Phật muốn nói đến 
cái vòng luân hồi sinh tử (samsara) có thể được kết thúc 
bằng Niết-bàn. Niết-bàn là vô sanh, không còn phải chết đi 
sổng lại trong khổ đau, không còn tái sinh, không còn hiện 
hữu nữa, không còn khái niệm “tồn tại hay không tồn tại” 
nữa, đã Niểt-bàn, đã như ngọn lửa tắt khi dầu cạn tim hết, 
không thể nào nói được ngọn lửa đã đi về đâu ... 

Giác Ngộ—Trí tuệ về tính-Không, là loại “trí-tuệ” có 
được từ việc tự thân chứng nghiệm, tự thân nhìn thấy chân 
lý: “mọ/ sự vật hiện tượng là trổng không, không có tự tính, 
chỉ là tương quan phụ thuộc lẫn nhau mà có, là do duyên 
hợp mà có, chỉ là hữu vi, và chỉ là giả tạm”. 

Thấy-biết được bằng sự tự thân chứng nghiệm (ví dụ: 
nhờ vào thiền tập) rằng mọi sự vật đều liên kết lẫn nhau, 
phụ thuộc lẫn nhau, rằng không có gì tồn tại độc lập mà 
không có những cái khác. Mọi thứ đều là nhân và là duyên 
lẫn nhau... Nói cách khác, mọi sự vật chỉ hiện hữu vì có 
những sự vật và điều kiện khác hiện hữu. 

Tôi có mặt trên đời này là vì cha mẹ tôi đã giao duyên 
với nhau và tôi có “nghiệp” đưa đẩy đến việc được sinh ra ở 
đây (theo lý nhân-quả). Nấu cả hai điều kiện (cha mẹ và 
nghiệp lực) không gặp nhau, không tưong tác và tưong trợ 
lẫn nhau, thì có lẽ không có cái ‘tôi’ ra đời đang ở đây. 

Nhưng đó chỉ là một nửa câu chuyện. 

Để sống được trên đời này, Phật đã dạy là cái con người 
‘tôi’ cần phải có ít nhất “thức ăn, chỗ ở, quần áo và thuốc 
men” để duy trì sự sống. Đó là những “điều kiện duy trì” để 
‘tôi’ được duy trì sự sổng, sau khi đã có những “điều kiện 
khởi sinh” để tôi được sinh ra. 



84 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Toàn bộ câu chuyện là... một sô điêu kiện nào đó (gôm 
cả điều kiện khởi sinh + điều kiện duy trì) để ‘tôi’ sinh ra ở 
đây, đang hiện hữu ở đây. Và khi những điều kiện cần thiết 
đó không còn, thì cái con nguời ‘tôi’ cũng không còn, ‘tôi’ 
cũng chết luôn. ‘Tôi’ chua bao giờ là một nguời sống độc 
lập, là một thực thể tồn tại độc lập. Không có những thứ 
điều kiện đó thì cũng chẳng bao giờ có ‘tôi’ cả. Đó là lẽ thật 
về sự tạm-bợ của kiếp nguời. 

Quay lại vấn đề chính, Giác Ngộ (Bồ-đề) là kết quả của 
sự chứng nghiệm trực tiếp của bản thân mình về thực tại là: 
tất cả mọi hiện tuợng đều có điều kiện, do điều kiện, tùy 

thuộc nhờ vào các điều kiện hũu vi khác nhau mà đuợc khởi 

♦ ♦ » 

dinh và biến mất. Duyên họp thì sinh, duyên hết thì diệt. 

Sự Giác Ngộ là thâm-sâu hon hẳn sự hiểu biết lý trí (tri 
kiến), tuy nhiên nó cũng là một dạng trí-tuệ do tu học mà có 
(tức là “trí hữu su”). Nó là một sự chuyển hóa toàn bộ của 
tâm và trái tim, theo Tỳ kheo Kusala. 

Còn Niết-bàn, là trạng thái của tâm “có được sau khi đã 
giác ngộ"", thì không phải là loại trí-tuệ nhờ có điều kiện 
hữu vi mà có, không còn là loại trí-tuệ do tu học hay đuợc 
truyền dạy mà có. (Nó là loại “trí vô su”)... Niết-bàn là một 
trạng thái tâm không còn định nghĩa đuợc, đó là một sự tắt 
ngấm, sự giải thoát hoàn toàn, không còn ô nhiễm, không 
còn tái sinh. Nó không phụ thuộc vào tâm ý hay các điều 
kiện nhân duyên khác tác động. 

Có những lúc “Niểt-bàn” đã đuợc định nghĩa bởi Đức 
Phật là trạng thái “vô-sinh” và “vô-vi”, không còn do ảnh 
huởng hay tùy thuộc vào những điều kiện thế gian, không 
còn là hữu vi, không phải là thực tại mà một nguời có thể 
chứng nghiệm đuợc nếu chua giác ngộ. 



Phần I - Những Thông Tin Căn Bản • 85 






Câu hỏi 44: Giác ngộ trong Phật giáo có khác với 
những sự giác ngộ bình thường khác hay không? Tại 
sao nhiều lúc gọi là “giác ngộ hoàn toàn ”, có khỉ gọi 
là “giác ngộ từng phần ”? 

Câu trả lời cho câu hỏi này là: chỉ khi nào một nguời 
chứng đắc giác ngộ thì sẽ tự mình hiểu đuợc. Những câu trả 
lời hay khái niệm mà ngay cả Đức Phật giải thích cho chúng 
ta cũng chỉ là khái niệm, không thể nào tả đuợc tâm giác 
ngộ (cũng nhu trạng thái Niết-bàn). 

Khác với những sự giác ngộ khác về tu tuởng hay về 
một khoa học, sự “giác ngộ” trong Phật giáo là sự hiểu-rõ, 
thấy-biết và chứng-nghiệm đuợc chân lý mà Đức Phật đã 
giảng dạy, đó là sự giác ngộ về Phật Pháp; là sự tỉnh-thức, 
sự nhìn-thấy rõ mọi bản chất của sự sống đích-thực-nhu-nó- 
là. 

Giác ngộ hoàn toàn là giác ngộ trọn vẹn (viên mãn), là 
chứng đắc trạng thái Niết-bàn. 

Tùy theo căn cơ của mình, mỗi nguời có năng lực và 
‘tốc độ’ giác ngộ nhanh hay chậm, nhiều hay ít trong quá 
trình học hiểu và tu tập [văn, tu, tu], mỗi phần giác ngộ 
ít/nhiều đó thuờng đuợc gọi là “giác ngộ từng phần”, có 
phần đã giác ngộ, có phần chua giác ngộ thấu đáo. 

Tuy nhiên, sự giác ngộ thực-sự là khi nguời tu đã buớc 
vào dòng thánh đạo siêu thế. Từ đó, giáo lý chính quy có 
phân loại bốn phần (giai đoạn, tầng) giác ngộ. 



86 • Vấn Đáp về Phật Giáo 


(1) Giai đoạn đâu được gọi là “Nhập Lưu”, tức là người 
tu đã bước được vào dòng thánh-đạo: con đường tu hành 
giác ngộ và giải thoát của bậc thánh nhân. Bởi vậy, từ sau 
Nhập Lưu, người tu được gọi là một thánh nhân. 

Người Nhập Lưu chỉ còn phải bị tái sinh lại trần gian tối- 
đa 6 lần nữa (cộng với kiếp này là 7 kiếp) trước khi giác ngộ 
hoàn toàn và chứng đắc Niết-bàn. Tối đa thời gian là vậy. 
Nếu không chứng Niết-bàn trong kiếp này, thì mỗi kiếp sau 
lại tốt hơn kiếp trước. Người đã là thánh Nhập Lưu thì 
không còn có thể tạo nghiệp xấu ác, không còn có thể thối 
chuyển (hoàn tục) lại đời sổng trần tục nữa (nếu tái sinh 
cũng xuất gia tiếp tục tu hành. 

(2) Giai đoạn giác ngộ thứ hai gọi là “Nhất Lai”, có 
nghĩa là chỉ còn tái sinh quay lại trần gian một lần nữa thôi 
trước khi giác ngộ hoàn toàn. 

(3) Giai đoạn thứ ba là “Bất Lai”, có nghĩa là không còn 
bị tái sinh lại trần gian một lần nào nữa. Người này sẽ được 
tái sinh về cõi trời, đó là Cõi Trời Trong Sạch (Sudhavasa, 
Tịnh Cư Thiên), được sổng với tuổi thọ tối thiểu rất dài, 
bằng % đại kiếp vũ trụ, và có thể tu tập chứng sự Niết-bàn 
từ cõi đó. (như đã nói trong vấn đáp 38). 

(4) Giai đoạn thứ tư là giai đoạn giác ngộ hoàn toàn, 
chứng đắc luôn Niết-bàn, trở thành bậc giải thoát hoàn 
toàn—^bậc thánh A-la-hán (Arahant). 

Đức Phật cũng là một bậc A-la-hán và là A-la-hán đầu 
tiên trong cõi người chúng ta. Đức Phật giác ngộ hoàn toàn 
và chứng đắc Niết-bàn bằng nỗ lực tự thân chứ không phải 
nhờ vào hướng dẫn của giáo lý hay một vị thầy khác. Chính 
những đại thiện nghiệp và công đức vô lượng của Người đã 
giúp Người giác ngộ thành Phật. Đức Phật khác bậc A-la- 



Phần I - Những Thông Tin Cãn Bàn • 87 


hán ở chỗ là Người chứng đắc loại trí-tuệ viên-mãn, trở 
thành vị Phật chánh đẳng chánh giác (sama sambudha) với 
đầy đủ trí tuệ và năng lực để truyền dạy Giáo Pháp cho 
chúng sinh, giúp chúng sinh giác ngộ giải thoát. 

Theo Phật giáo Nguyên thủy thì các Phật tử (nhất là 
người xuất gia) trong kiếp làm người đã đều cố gắng tu tập 
với tâm nguyện được giác ngộ ít nhất một giai đoạn nào đó 
trong bốn giai đoạn trên, tức được giác ngộ từng-phần. 

Còn đối với cách nói thông thường, khi một người hiểu- 
biết được một phần giáo lý thì được khen là đã hiểu được 
một phần, đã có được sự “giác ngộ từng phần”. 

Tuy nhiên sự giác ngộ “từng-phần” đó phải là sự hiểu 
biết giác ngộ “trọn vẹn” cái chủ đề từng-phần đó, chứ “từng 
phần” không có nghĩa là sự hiểu biết so-so hay một phần 
nào chủ-đề đó! Vì vậy, trong một ý nghĩa cứu cánh, “giác 
ngộ” là giác ngộ, là sự hiểu biết và chứng biết “trọn-vẹn” 
chứ không phải là từng-phần. Ví dụ: “Giác ngộ hoàn toàn” 
giống như một bể nước sôi, còn “giác ngộ từng phần” giống 
như một ly nước sôi, rất nhỏ so với bể nước sôi. Tuy nhiên, 
nước sôi ở trong bể hay nước trong ly đều phải đạt 100 độ c 
thì mới gọi là nước sôi. Chứ nước nóng 90 độ c không phải 
là nước sôi. Sự hiểu biết so-sài và không hoàn toàn về một 
điều gì thì không phải là một sự giác ngộ và càng không 
phải nghĩa của chữ “giác ngộ từng-phần”. 

Và chỉ có người giác ngộ mới biết được mình giác ngộ 
như thể nào, người khác không thể biết được. Trong Giới 
Luật đạo Phật cũng có điều cấm một tu sĩ chưa giác ngộ mà 
thông báo là mình đã chứng đắc giác ngộ. 

Niểt-bàn cũng vậy, là trạng thái tâm không thể tả được 
của một người đã chứng giác ngộ hoàn toàn, đã giải thoát 



88 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


hoàn toàn mọi khô đau và ràng buộc với thê giới. Không ai 
có thể hiểu đuợc cảm giác này ngoài nguời đã chứng đắc 
Niết-bàn. 

Còn trong đời thuờng, nhiều lúc chúng ta cũng hay dùng 
chữ “Niết-bàn từng phần”, “Niết-bàn nho nhỏ” để diễn tả 
những trạng thái bình an, hạnh phúc và thanh tịnh của tâm 
sau khi thực hiện một hành động công-đức tốt lành, ví dụ 
nhu một hành động “bố thí”, việc làm “đạo đức”, hoặc một 
sự tiến bộ nhờ việc “thiền tập” đúng đắn; bởi vì những việc 
tốt thuộc “3 mảng tu tập” này trong đạo Phật đều là hành 
động mang lại sự hạnh phúc và trong sạch của tâm. Đó 
giống như những trạng thái “niết-bàn” nho nhỏ, giống như 
những bông hoa xinh đẹp nhiều lúc xuất hiện trên con- 
đường chúng ta đi. Mỗi sự tu tập đúng đắn hàng ngày của 
chúng ta cũng giống như những “niết-bàn từng-phần” nho 
nhỏ trên bước đường đạo của chúng ta vậy. 

Niết-bàn hay Niết-bàn nho nhỏ như chúng ta thường nói 
thì cũng đều giống nhau về trạng thái tâm, đó là trạng thái 
bình an và thanh tịnh không bao giờ phôi phai, không làm 
chúng ta chán bỏ vì bất toại nguyện. Niết-bàn dù có nho 
nhỏ cũng là tâm trạng hạnh phúc, không bị thay đổi, và luôn 
làm chúng ta hạnh phúc mỗi khi nghĩ lại. 


Câu hỏi 45: Như vậy vê cơ bản, những điêm nào là 
khác-biệt và những điểm nào là tương-đồng giữa 
Phật giáo và Công giáo? 

về co bản, những giáo lý của Phật giáo và Công giáo 
giống nhau ở điểm dễ thấy là chủ trưong về lòng bác ái, trí 



Phần I-Những Thông Tin Cãn Bàn • 89 


tuệ và tôn trọng lẫn nhau. Phật giáo và Công giáo cũng đều 
nhắm tới sự bình an, sự đi tìm chân lý và ý nghĩa của kiếp 
sổng con nguời. Cả hai tôn giáo đều khuyên dạy làm những 
việc công-đức, từ-thiện và sổng không phạm vào những giới 
nhu không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không 
tà dâm. (Về vấn đề giới hạnh “uổng ruợu” thì hai bên có 
khác biệt ít nhiều). 

Tuy nhiên, về căn bản thì hai tôn giáo khác biệt nhau ở 
những ý nghĩa về cứu rỗi, giải thoát và giác ngộ, đó là: 


Công giáo 

Phật giáo 

Có cá nhân thượng đế là Đức 
Chúa Trời 

Không có cá nhân thượng đế 

Đức Chúa Jesus Christ là ngôi 
con của Đức Chúa Trời, đại 
diện hiện thân của Đức Chúa 

Trời 

Đức Phật chưa bao giờ tuyên bố 
mình là hiện thân cho một đấng 
thượng đế tâm linh nào cả. Phật 
chỉ là một con người bình thường 
và giác ngộ chân lý 

Sư cứu rồi có thể có đươc nhờ 

» • 

Đức Chúa Jesus Christ 

Một người phải tự tu dưỡng thân 
tâm mình để tìm sự giải thoát 
bằng nồ lực cá nhân của chính 
mình 

Nhờ vào Đức Chúa, tội lồi có 

thể đươc tha thứ 

• 

Những hành động (Nghiệp) trong 
quá khứ và hiện tại của một người 
sẽ quyết định tương lai của người 
đó 

Cầu nguyện Chúa để linh hồn 

đươc cứu rồi. 

• 

Tu tập tâm (thiền tập) để làm 
trong sạch tâm và phát triển trí tuệ 





90 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


đê đạt được giác ngộ và giải thoát 


Câu hỏi 46: Thường nghe nói răng trong Phật giảo 
cũng có sự truyền thừa hay hiện thân của Phật. Điều 
đó có đúng không? Khi người ta nói về đạo Phật, họ 
hay nói về những vị đứng đầu Phật giáo thế giới sau 
Phật Thich-ca: vi dụ như ngài Xá-lợi Phất, ngài Ca- 
diếp, ngài Mục-kiền-lỉên, ngài Bồ-đề Đạt-ma, Đức 
Phật A-di-đà, ngài Đạt-laỉ Lạt-ma. Vậy ai là những vị 
đứng đầu Phật giáo thế giởi từ sau khi Phật Thỉch-ca 
mất? 

Các tên nói trên là rất nổi tiếng trong giới Phật giáo từ 
xưa đến nay, họ cũng được nhắc đến trong nhiều sách, báo, 
truyền thông. Nhưng không ai trong số các ngài đó là người 
đứng đầu của Phật giáo thế giới như là người thay thế, 
người đại diện của Đức Phật cả. 

Theo kinh điển, Đức Phật cũng chưa bao giờ ‘truyền’ 
cho ai làm người đứng đầu Phật giáo (theo nghĩa làm ‘giáo 
chủ’ như trong các tôn giáo khác). Đức Phật đã chỉ dụ rằng 
chính Giáo Pháp là thứ sẽ dẫn dắt Tăng Đoàn, hoặc khi ai 
thấy Giáo Pháp là thấy Phật, ai thực hành theo đúng Giáo 
Pháp thì người đó là người thực hành theo đạo Phật. 

Rất nhiều người bình thường, kể cả người theo đạo Phật, 
vì không được các sư thầy chỉ dạy căn bản về giáo lý và về 
các nền Phật giáo trên thế giới, nên họ thường xuyên ngộ- 
nhận những người mà họ cho là người đứng đầu (giáo chủ) 








Phần I-Những Thông Tin Cãn Bàn ‘91 


của Phật giáo thê giới. Hơn nữa, rât nhiêu người đã tìm hiêu 
và nhớ rất nhiều về những giai thoại, truyền thuyết, hay 
những chuyện thời sự về những nhân vật Phật giáo đó, 
nhưng họ lại không hiểu biết thực sự những vị đó là ai. (Ví 
dụ, rất nhiều người thời hiện đại ở một số xứ đang gọi ngài 
Đạt-la Lạt-ma là ‘giáo chủ’ của Phật giáo thể giới, là người 
đại diện cho Phật ở thể gian này!) Xin trả lời ngắn-gọn về 
những vị đó: 

1. Xá-lọi-phất (Sapurita), Mục-kiền-liên 
(Moggallana), A-nan-đà (Ananda), Đại-Ca-diếp 
(Mahakapssapa) ... là những vị đại đệ tử của Phật, sống 
vào thời Phật, cùng tu tập theo Phật. Họ nổi tiếng trong 
khắp các kinh điển bởi vì họ đã từng sống cùng thời với 
Phật, đi theo Phật, và đã tu tập chứng đắc giác ngộ hoàn 
toàn, và trở thảnh những vị A-la-hán đầu tiên sau Đức Phật. 
Đó là những bậc thánh nhân, là những vị học trò xuất sắc 
nhất của Phật. Tên của họ thường xuất hiện khắp trong kinh 
điển Phật giáo bởi vì họ vừa là học trò, vừa là nhân chứng, 
vừa là người được nghe Đức Phật thuyết giảng vào thời Đức 
Phật. 

Họ cũng chính là những người thực hiện việc kết-tập 
những lời Phật dạy thành Ba Rỗ Kinh (Tam Tạng Kinh) 
được truyền thừa cho đến ngày hôm nay! 

Những bậc trượng lão thánh nhân đó thuộc dòng Phật 
giáo Nguyên thủy (Theravada, Trưởng lão bộ), và họ đã 
niết-bàn trước khi tên họ xuất hiện những trường phái khác 
của Phật giáo. 

Những di tích khảo cổ ở Ẩn Độ ngày nay đã cho thấy rất 
nhiều di tích về các vị thánh nhân này, theo như kinh sử đã 
ghi, bên cạnh những di tích về Đức Phật Thích-ca lịch sử. 



92 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


2. Ngài Bồ-đề Đạt-ma là một vị sư người Án Độ đã qua 
Trung Hoa truyền bá đạo Phật từ thể kỷ thứ 5 sau CN. Ngài 
là người sáng lập ra trường phái Thiền Tông (Chan, Zen) ở 
Trung Hoa. Đó là vị tổ của Thiền Tông. Vì nhiều người 
Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên... đã tu tập theo 
Thiền Tông trong suốt 16 thế kỷ qua, cho nên tên của ngài 
và nhiều giai thoại về ngài rất được nhiều người nhắc đến, 
và tranh tượng về ngài được thờ kính trong các thiền viện 
thuộc Thiên Tông. 

Vì Thiền Tông được khải mở ở Trung Hoa và các nước 
Đông Á, nơi mà Phật giáo Đại Thừa đã thịnh hành nên nền 
Phật giáo Đại Thừa cũng tính Thiền Tông là thuộc Phật giáo 
Đại Thừa, mặc dù cách thức tu tập của Thiền Tông là khá 
khác biệt so với hầu hết những nhánh phái khác thuộc Phật 
giáo Đại Thừa. 

Nhiều nghiên cứu hàn lâm gần đây dựa vào khảo cổ và 
kinh điển đã chứng minh rằng Thiền Tông là một nhánh của 
Phật giáo Nguyên thủy được phát triển ở những nước Đại 
Thừa. 

Ngài không phải là người đứng đầu của Phật giáo thế 
giới như nhiều người đã hiểu sai. Bồ-đề Đạt-ma là người 
đứng đầu đầu tiên của Thiền Tông Trung Hoa, là vị tổ đầu 
của Thiền Tông. Người theo Thiền Tông cũng thờ kính Đức 
Phật như một vị Phật tổ của Phật giáo, ngoài ra họ thờ kính 
ngài Bồ-đề Đạt-ma như vị sơ tổ của tông phái Thiền Tông, 
và tu tập theo hướng dẫn của ngài. 


Đọc thêm nghiên cứu "'Thiền Tông-một nhánh của Phật giáo Nguyên thủy trong 
các nước Phật giảo Đại Thừđ' của của Shanta Ratnayaka, do ni sư Liễu Pháp dịch. 



Phần I-Những Thông Tin Cãn Bàn • 93 


Thiền Tông Việt Nam thực sự cũng bắt nguồn từ Thiền 
Tông Trung Hoa của ngài Bồ-đề Đạt-ma và đuợc truyền 
thừa đến ngài Huệ Khả (Nhị Tổ) cho đến ngài Huệ Năng 
(Lục Tổ), và nhiều vị tổ sau đó. 

3. Đức Phật A-Di-Đà (Amita Buddha) là một vị Phật 
thuộc kinh điển của Phật giáo Đại Thừa. Vị Phật này đuợc 
miêu tả trong kinh có tên là '"Kinh Phật Thuyết về Phật A- 
di-đà” của Phật giáo Đại Thừa. (Kinh điển Phật giáo 
Nguyên thủy không có ghi chép về kinh này và về vị Phật 
này) 

Số đông Phật tử các nuớc Đông Á theo truyền thống Đại 
Thừa đã thờ kính và tụng niệm danh hiệu và những phẩm 
hạnh của vị Phật này. Họ hy vọng khi chết, vị Phật này sẽ 
‘cứu’ họ lên cõi Tịnh Độ đẹp đẽ để tiếp tục sống và tu hành. 
Vì vậy, pháp môn tu tập và tụng kinh niệm Phật A-di-đà 
đuợc gọi là pháp môn Tịnh Độ, hay Tịnh Độ Tông. 

Nhiều Phật tử ở Trung Hoa và Nhật Bản cảm thấy mình 
không đủ “trí-căn” để tu theo pháp môn thiền tập, nên họ 
chọn lấy pháp môn tụng kinh niệm Phật A-di-đà để cầu cho 
kiếp sau đuợc vãng sinh nơi Tịnh Độ cực lạc của Phật A-di- 
đà. Vì pháp môn này trong có vẻ ‘dễ tu’ cho hầu hết mọi 
nguời, nên Tịnh Độ Tông đã phát triển rất nhanh và rộng 
khắp các nuớc Đông Á. Thực ra, hơn 90 phần trăm Phật tử 
ở các nuớc Phật giáo Đại Thừa ở Đông Á là tu theo pháp 
môn Tịnh Độ, bao gồm cả Phật tử xuất gia và tại gia. Hầu 
hết các chùa chiền ở Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, và 
đặc biệt Việt Nam đều có gian thờ cúng Đức Phật A-di-đà 
(bên cạnh tranh tuợng Đức Phật Thích-ca, và các vị Bồ-tát). 
ở đâu bạn cũng có thể gặp hình tuợng vị Phật cứu độ này. 



94 • Vấn Đáp về Phật Giáo 


Vị Phật này là vị Phật được thờ cúng theo pháp môn 
Tịnh Độ ở các nước Đại Thừa Đông Á, là một trong những 
vị Phật quan trọng nhất bên cạnh Phật Thích-ca và những vị 
Bồ-tát được thờ kính trong các nước Phật giáo Đại Thừa. 
Tuy nhiên, vị Phật A-di-đà không phải là người đứng đầu 
của Phật giáo thể giới về mặt lịch sử. Thực ra, chỉ có Đức 
Phật Thích-ca là vị Phật tổ, và sau đó không có vị Phật nào 
của Phật giáo Đại Thừa hay Phật giáo Nguyên Thủy là 
người đứng đầu (giáo chủ) của Phật giáo, theo như cách 
nhiều người đã thường hiểu lầm. 

4. Ngài Đạt-lai Lạt-ma (Dalai Lama) là người đứng 
đầu của giáo phái Gerug (Mũ Vàng) của Phật giáo Tây 
Tạng. Giáo phái này được thành lập bởi ngài Tsongkhapa 
vào thể kỷ 14. Phật giáo Tây Tạng nói chung còn được gọi 
là Mật Tông, Mật Thừa, Kim Cưong Thừa, nó cũng được 
xếp vào nhóm Phật giáo Đại Thừa, và cũng bắt nguồn từ Ấn 
Độ vào thời Phật giáo Nguyên thủy suy tàn Ấn Độ. (Mật 
Tông khởi lên từ vùng học viện Nalanda sau thời gian xuất 
hiện trường phái Đại Thừa.) 

Những người theo giáo phái này ở Tây Tạng tin rằng 
Đạt-lai Lạt-ma là người hiện-thân của Bồ-tát Quán Thể Âm 
(Avalokitesvara). Phật tử ở xứ này rất tôn sùng các vị Đạt- 
lai Lạt-ma, cho nên các vị Đạt-lai Lạt-ma từ đời thứ 5 đã 
thường nắm luôn các ảnh hưởng về chính trị ở Tây Tạng. 
Người ta hay nói về ngài Đạt-lai Lạt-ma hiện tại là ngài 
Đạt-lai Lạt-ma thứ 14 của Tây Tạng, hiện đang cư ngụ ở Ấn 
Độ. 

Tuy nhiên, những Đạt-lai Lạt-ma không phải là đại diện 
hay người đứng đầu của Phật giáo thể giới. Những Đạt-lai 



Phần I-Những Thông Tin Cãn Bàn • 95 


Lạt-ma chỉ là người đứng đâu của giáo phái Mũ Vàng 
(Gerug) của Phật giáo Tây Tạng mà thôi. 

Những trường phái khác của Phật giáo Đại Thừa cũng 
không công nhận lý thuyết Đạt-lai Lạt-ma là hiện thân của 
Bồ-tát Quán Thế Âm, và cũng không coi các Đạt-lai Lạt-ma 
là người đứng đầu của trường phái Đại Thừa. (Đại Thừa nói 
chung chỉ thờ Đức Phật Thích-ca, các vị Phật khác, và các 
vị Bồ-tát là những hình tượng cao quý nhất của Phật giáo 
Đại Thừa). 

• Tóm lại, những vị Phật, thánh nhân và những những 
người đứng đầu các trường phái giáo phái đó không phải là 
người đứng đầu của nền Phật giáo do Đức Phật lịch sử khai 
giảng và truyền thừa. Tùy theo những người theo những 
truyền thống và tông phái nào thì họ thờ kính một trong 
những vị đó là người đứng đầu của tông phái của mình. 

• Vì những trường phái Phật giáo nói trên có phát triển 
mạnh ở các xứ sở của nó, vì vậy tên tuổi của những vị Phật, 
vị thánh nhân, và các vị đứng đầu tông phái thường được 
nhắc đến nhiều. Vì lý do đó, nhiều người đã lầm tưởng một 
trong sổ họ là những người đứng đầu của Phật giáo thế giới 
sau Đức Phật Thích-ca. 

• Riêng trường phái Phật giáo Nguyên thủy vẫn coi 
người đứng đầu của tôn giáo họ là Đức Phật Thích-ca lịch 
sử. Vì vậy, trong các tu viện và tịnh xá của Phật giáo 
Nguyên thủy họ chỉ đơn giản thờ một tượng Phật Thích-ca 
như một người Thầy đã chỉ dạy con đường tu tập để đi đến 
sự giải-thoát. 



96 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 



PHẦN II 


Thêm Nhiều Câu Hỏi 



98 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 99 


Câu hỏi 47: Phật giáo cô xưa được phát trỉên qua 
mẩy ngàn năm, tại sao trong thời hiện đại nó lại 
được phát triển rất nhanh theo thời gian ở rất nhiều 
xứ sở trên thế giới, đặc biệt ở những nước Ầu Mỹ cỏ 
nền khoa học phát triển? 


Lòi Mòi Gọi Của Triêt Lý Phật Giáo 

Sự quan tâm đến Phật giáo đang tăng trưởng đều đặn 
trên khắp thế giới, đặc biệt từ những người đang muốn tìm 
kiểm câu trả lời cho những vấn đề xung đột tư tưởng, 
những bạo động vô nghĩa, và những bạo động mang tính 
chất cuồng tín. 

Số lượng những người nghiên cứu và theo đạo Phật 
đang tăng nhanh ở nhiều xứ sở trên thế giới như úc, Mỹ và 
nhiều nước Châu Âu. Nhiều nước ở Châu Á do lịch sử cận 
hiện đại và chiến tranh dân tộc đã bị làm chậm lại việc phát 
triển Phật giáo, nhưng rõ ràng họ cũng đang trên bước 
đường phục hồi một cách đầy hứa hẹn, ví dụ như Phật giáo 
ở Miến Điện, Lào, Campuchia, và Ấn Độ. 

Tại sao sự quan tâm đến Phật giáo đang tăng trưởng 
nhanh chóng như vậy? 

Có lẽ bởi nhờ phương tiện thông tin và truyền thông 
càng lúc càng tốt hơn, nên càng lúc người ta càng có thể 
tìm hiểu và nhận ra những chân-lý và lẽ-thật trong giáo lý 
Phật giáo. Đó là: 

(1) Một tôn giáo của sự an sinh và hòa bình thật sự, 
chưa hề mang một dấu vết nào về bạo động trong tư 
tưởng và lịch sử của mình. 


100 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Phật giáo là một trong những tôn giáo lâu đời nhât trên 
trái đất. Hơn nữa, Phật giáo cũng là một tôn giáo duy nhất 
chua bao giờ xảy ra một cuộc xô xát hay chiến tranh tuơng 
tàn giữa những môn đồ của Phật hay giữa những truờng 
phái khác nhau đuợc hình thành trong lịch sử truyền thừa 
của nó. Chua bao giờ có nguời nào theo đạo Phật mà lại 
tiến hành chiến tranh để gây chiến hay đánh bại những 
nguời khác. Cũng chua có ai phải bị khinh khi hay bị phê 
phán hay bị cho là có tội hay bị một hình phạt nào chỉ vì 
nguời ấy không tin vào Phật giáo và Đức Phật. Ngay cả từ 
ngàn xua sau khi Đức Phật từ giã trần gian, những nguời 
thuộc những truờng phái khác nhau của Phật giáo cũng 
luôn luôn sổng hòa đồng, hòa thuận với nhau, ngay cả khi 
họ sống và tu tập chung trên cùng một xứ sở. Việc những 
xứ sở có những nguời Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo 
Đại Thừa cùng sổng và tu hành là chuyện thuờng tình 
trong lịch sử của Phật giáo. 

(Chỉ có một vài cách xung hô đáng tiếc trong kinh điển 
và trong đời thật của một truờng phái này dùng để gọi 
truờng phái kia là hơi nghiêm trọng. Tuy nhiên, họ vẫn 
chua bao giờ có một cử chỉ bạo động nào trong lịch sử. Bởi 
vì đạo Phật là một con đuờng bao dung và bất bạo động). 

(2) Một tôn giáo nhấn mạnh lòng bi mẫn^^, nhẫn nhục 
và tử tế. 

Đúng vậy, Phật giáo là một con đuờng và một luồng tu 
tuởng khai hóa rất mạnh mẽ. Phật giáo đã thuần hóa đuợc 
bản chất hung bạo của những đoàn dân di cu và những 
đoàn quân hiểu chiến trong lịch sử Châu Á, ảnh huởng 


Coi vân đáp “Lòng Từ Bi”. 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 101 


mạnh đến hàng trăm triều đại và vua quan và bạo chúa qua 
hơn 20 thế kỷ, và nó mang lại lối sống, vãn hóa và văn 
minh cộng đồng cho mọi nguời. 

Cho dù kết quả không phải là mỹ mãn trăm phần trăm, 
nhung bạn hãy tuởng tuợng nếu không có những tu tuởng 
từ bi và bao dung của đạo Phật từ thời cổ đại của Vua 
Asoka (A-dục) cho đến bao nhiêu bậc vua chúa Trung Hoa 
lấy đạo Phật làm tôn giáo chính, thì ngày nay loài nguời 
chắc có lẽ đã phải trải qua thêm nhiều cuộc chiến tranh và 
giết chóc so với lịch sử chiến tranh vốn đã quá nhiều ở 
châu lục này. 

Đạo Phật đuợc biết đến vì sự đề cao lòng tử tế, sự tốt 
bụng, sự nhẫn nhục và sự không thiên vị. Ngày nay, Phật 
giáo đã lan rộng qua những miền đất mới nhung không 
phải bằng những sứ đoàn truyền giáo miễn cuỡng đi theo 
những đoàn quân hay những xu thể kinh tể chính trị, mà 
bằng những sự tự nguyện tìm hiểu và sự thỉnh mời những 
nguời thầy đến để chỉ dạy và chia sẻ giáo pháp một cách 
công tâm và nhiệt thành. 

(3) Một tôn giáo đưa ra một “Con đường thực hành rõ 
ràng”^^ để phát triển nhân cách đạo đức và tu tập tâm 
lỉnh của mỗi người. 

Phật giáo không phải là một tập hợp những chuyện bí 
ẩn và thần thoại để thử thách chúng ta phán đoán tính hư 
thực của chúng. Bản thân Phật giáo cũng không thể hiện tự 
nó là bí hiểm, và thể hiện nó như là thứ tôn giáo cao siêu 
chỉ có thể hiểu biết bởi những thầy tu cao đạo hay một số 
người nào đó. 


Coi vân đáp “Bát Chánh Đạo” 



102 • Vấn Đáp về Phật Giáo 


Thay vì vậy, Phật giáo thể hiện nó là một “con đường” 
rõ-ràng và đáng-tin-cậy mà mọi người đều có thể đi theo 
bằng chính sự hiểu biết, sự tự tin và khả năng của mình. 
Đó là những cách thức hay lối sống mà nếu chúng ta làm 
theo sẽ mang lại kết quả tốt đẹp ngay trước mắt. 

Ví dụ, nếu chúng ta sống lưong thiện, thì chúng ta tránh 
được những hình phạt của pháp luật, tránh được sự chê bai 
của người đời, và luôn luôn được mọi người yêu mến. Đó 
là kết quả tất yếu và rõ ràng của việc sống lương thiện theo 
giới hạnh đạo đức. 

(4) Một tôn giáo dạy cho chúng ta biết rằng chúng ta 
phải tự mình chịu trách nhiệm cho những hành động 
của mình^^. 

Phật giáo không bao giờ cố gắng giải thích những vấn 
đề hay vấn nạn trên đời là do một phần được sắp đặt bí mật 
bởi một thể lực trời thần linh hiển bí ẩn nào đó. Người theo 
đạo Phật thì không bao giờ đổ thừa mọi sự tốt xấu trong 
đời là do ‘sổ phận’ hay một ‘thần linh’ nào đó. Thay vì 
vậy, Phật giáo luôn dạy rằng chính chúng ta là người chịu 
trách nhiệm cho mọi hành động chúng ta làm ra và mọi kết 
quả của những hành động đó. Phật đã khai giảng vấn đề 
này một cách rõ ràng. Chính hành động chúng ta làm sẽ 
quyết định tất cả mọi sự xấu tốt xảy ra trong cuộc đời 
chúng ta, theo lý thuyết về Nghiệp. Và cũng chính những 
kết quả này cũng sẽ tạo ra những kết quả cho kiếp sau, theo 
thuyết về Tái sinh. Việc mỗi người chịu trách nhiệm cho 
mọi hành động của mình chính là “cơ sở” để dẫn đến 
những học thuyết quan trọng khác theo như Phật giáo. 


Coi vân đáp “Hiêu về Nghiệp”. 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 103 


(5) Một tôn giáo không có chỗ trống cho những niềm tin 
mù quáng hay những sự sùng bái thiếu suy xét. 

Nhiều tôn giáo đưa ra cả một khối giáo điều cứng nhắc 
và bắt mọi người phải tin theo một cách bái phục, cho dù 
rất nhiều giáo điều mới nghe đã thấy quá lạ lùng hoặc đã 
được khoa học chứng minh là sai, là trái khoa học. Ví dụ 
ngày xưa nhiều giáo điều khăng khăng cho rằng trái đất là 
vuông và một nhà bác học lỗi lạc đã bị xử tử oan uổng vì 
tuyên bố trái đất là tròn theo nghiên cứu khoa học của ông. 
Phật giáo không có chỗ nào cho những giáo điều hay học 
thuyết kiểu như vậy. Phật giáo không yêu cầu một người 
phải tin vào giáo lý hay lời nói của Đức Phật, mà Phật giáo 
luôn yêu cầu mọi người phải suy xét, suy nghĩ, nghi vấn, 
và tự mình tìm hiểu để tự mình nhận biết được cái gì là 
đúng, cái gì là sai. Ngay cả việc tin vào Đức Phật mà 
không hề suy xét những lời Phật dạy là đúng hay sai, hoặc 
nếu làm theo là đúng hay sai, thì niềm tin đó cũng không 
được hoan nghênh trong đạo Phật. 

Dĩ nhiên không phải là phải nghiên cứu, tu học và thực 
hành hết tất cả tàng kinh của Phật giáo mới biết được 
những giáo lý của Phật là đúng hay sai. Nhưng trong tầm 
hiểu biết của mình và bao nhiêu điều bạn biết theo Phật 

4 4 

giáo, hãy thực hành những điều dạy đó và xem những điều 
đó là đúng hay sai, là có ích lợi hay không ích lợi cho đời 
sống của mình. Niềm tin của bạn nên được dựa vào những 
sự thực hành và tư duy đúng đắn nhua vậy. 

(6) Một tôn giáo luôn khuyến khích đặt nghi vấn và 
điều tra để tự biết từng giáo lý là đúng hay sai^". 

Coi Vấn đáp “Làm thế nào để biết điều nào là đúng hay sai? Quyền tự do nghi 
ngờ”. 



104 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Đó là quyên tự do nghi ngờ. Phật giáo hoàn toàn tự tin 
và mở rộng mọi vấn đề để mọi người thắc mắc, nghi ngờ, 
đạt nghi vấn. Không có Đức Phật nào hay sư thầy nào rầy 
la hay báng bổ những người có nghi ngờ hay đặt nghi vấn 
về những vấn đề giáo lý đạo Phật cả. Bạn hoàn toàn có thể 
trông đợi nghi vấn của bạn được trả lời, được giải thích 
bằng lý lẽ chân chính, bằng sự tôn trọng và bằng sự khiêm 
nhường của những người theo đạo Phật. 

(7) Một tôn giáo cũng cho rằng những người theo đạo 
khác một cách chân thành và chân chính thì họ cũng tốt 
đẹp và cũng được hưởng những phúc lành trong kiếp 
sau. 

Phật giáo không phải giống như một đội đá banh hay 
một đảng phái chính trị. Bạn không phải gia nhập vào Phật 
giáo để chống lại, chiến đấu hay hành xử người khác. Phật 
giáo chỉ khuyên dạy rằng những gì bạn làm trong hiện tại, 
là tốt hay xấu đối với bản thân mình và mọi người, hay cả 
những người ngoài đạo của bạn, thì những điều đó sẽ quyết 
định mọi sự tốt xấu sẽ xảy ra trong tưong lai của bạn. Đây 
là quy luật tự nhiên, quy luật nguyên nhân và kết quả (nhân 
quả), nó áp dụng và xảy ra cho tất cả mọi người cho dù 
người đó theo tôn giáo nào đi nữa. 

(8) Một tôn giáo rất tương đồng vói khoa học hiện đại^^. 

Bởi vì những tiến bộ khoa học tiếp tục “vén bức màn bí 
mật” của nhiều tôn giáo khác, cho dù những người lãnh 
đạo các tôn giáo đó đã cố sức che dấu, cản trở hay từ chối 
những bằng chứng khoa học như thế nào đi nữa, hoặc vẫn 


Coi thêm vân đáp “Phật giáo có tương đông hay xung đột với khoa học hiện 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 105 


còn cô rao giảng sai lệch cho những tín đô của mình. Tuy 
vậy, không có những khám phá khoa học nào cho thấy sự 
mâu thuẫn với triết lý về con người và vũ trụ của Phật 
giáo. Phật giáo không bao giờ tìm cách bẻ cong sự thật để 
bào chữa cho mục đích tôn giáo (trừ một số phần tử không 
chân chính trong đạo Phật cố tình làm như vậy!). Trên thực 
tể, phần lớn khoa học, nhất là trong lĩnh vực tâm lý học và 
vật lý học, đều ủng hộ và soi sáng cho những giáo lý của 
Phật giáo. 

Nhà bác học Albert Einstein đã nói rằng: 

“Tổn giáo của tương lai sẽ là tôn giáo về vũ trụ. Nó 
phải vượt trên một cá nhân đấng thượng đế và tránh bỏ 
giáo điều và thần học. Bao trùm cả hai mặt tự nhiên và 
tăm linh, nó phải được dựa trên ỷ nghĩa tôn giáo có được 
từ kỉnh nghiệm về mọi sự vật tự nhiên và tâm linh như là 
cách kết hợp đúng nghĩa nhất. Phật giáo sẽ trả lời được ỷ 
nghĩa này. 

Nếu có một tôn giáo nào có thể đương đầu với những 
nhu cầu của khoa học hiện đại thì có lẽ đó là Phật giáo. 
Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập 
nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo 
không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để xu hướng 
theo khoa học, bởi vì Phật giáo bao trùm cả khoa học cũng 
như vượt qua khoa học”. 


Câu hỏi 48: Chữ “Phật” (Buddha) nghĩa là gì? Phật 
có phải là một thượng đế hay đấng sáng tạo hay 



106 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


không? Nêu không phải vậy, vậy thì Phật là ai? Là 
cái gì ? 


Ý Nghĩa của danh từ “Phật” (Buddha) 

Danh từ ""Buddha"' có nghĩa là “người giác ngộ”, có 
nghĩa là người thức tỉnh, người nhìn ra chân lý, người giác 
ngộ chân lý. 

Vào thế kỷ thứ 2 sau CN khi những sư thầy người Ấn 

Độ qua miền Bắc của Việt 
Nam để truyền dạy Phật 
Pháp thì danh từ ""Buddhã" 
đã được phiên âm ra thảnh 
“Bụt”. Người Trung Hoa thì 
phiên âm ra tiếng Hán và sau 
đó được phiên âm qua tiếng 
Hán Việt là “Phật Đà”. Từ đo 
đến nay, người Việt quen gọi 
là “Phật”. 

Vì sao Phật được gọi là 
“Người giác ngộ” theo đúng 
nghĩa của danh từ này? Bởi 
vì Phật đã tìm ra và hiểu rõ 
bôn chân lý vê sự sông của con người và thế gian. Đó là 
Tứ Diệu Đố mà sau này Đức Phật dùng để khai giảng giáo 
lý Phật giáo. Và vì là một người từ trong màn đêm vô minh 
đã thức tỉnh và giác ngộ được những chân lý nên được gọi 
là “người giác ngộ”. Và cũng vì Phật là một người vừa giác 
ngộ chân lý vừa truyền dạy và khai sáng cho mọi người 
nên cũng được gọi là một “bậc giác ngộ hoàn toàn”, hay 













Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 107 


một vị Phật toàn giác, vị Phật Chánh đãng Chánh giác 
(Samma Sambuddha). 

Trước khi giác ngộ, Người đã là Bồ-tát (Bodhisattva) 
có nghĩa là chúng sinh (sattva) đã giác ngộ (Bodhi); (nghĩa 
là người đã giác ngộ nhưng vẫn còn là chúng sinh, chưa 
giác ngộ hoàn toàn); là bậc có tâm nguyện vừa tu hành vừa 
cứu độ chúng sinh để cùng nhau giải thoát và có tâm 
nguyện chứng thành quả vị Phật (thay vì quả vị A-la-hán 
theo quan điểm của Đại Thừa). Người không phải vừa 
được sinh ra đã là Phật, nhưng Người giác ngộ trở thành 
Phật nhờ vào những nỗ lực cá nhân và quá trình tu hành vô 
cùng gian khổ mới chứng ngộ thành Phật. Mỗi người có 
hạnh nguyện trở thành vị Phật đều phải trải qua những giai 
đoạn làm Bồ-tát. Đó là những giai đoạn của nhiều kiếp 
sổng trong quá khứ. Trong suốt giai đoạn làm Bồ-tát, 
người đó phải trải qua nhiều bước bậc tu hành kiên trì và 
đầy thử thách và phải phát triển những Đức Hạnh Hoàn 
Thiện gọi là những hạnh Ba-la-mật (Pammi), như là: hạnh 
bố thí, trì giới, xuất gia (từ bỏ cuộc sống gia đình), trí tuệ, 
tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, tâm từ và tâm xả 
bỏ hoàn toàn. 

Trong một kỷ nguyên “Phật kiếp” thì chỉ xuất hiện một 
vị Phật Toàn Giác. Cũng như một cây chỉ nở được một 
bông hoa, kinh điển ghi rằng một thế giới hay một đại kiếp 
chỉ sinh ra một vị Phật Toàn Giác. 

"Này các Tỳ kheo, chỉ có một người được sinh ra vào 
trong thế giới này vì lợi ích và hạnh phúc của mọi 
người, vì lòng bi mẫn dành cho thế gian, vì lợi ích, 
phúc lành và hạnh phúc của những trời và người. Đó 



108 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


là một người nào? Đó là Như Lai {TathagataỶ^, người 
là một A-la-hán, một Đức Phật Toàn Giác". 

{trích “Tăng Chi Kinh Bộ ”-Anguttara Nikaya) 

Đức Phật là một chúng sinh vô song và vô đẳng. Hiếm 
thay thể gian có một vị Phật xuất hiện. Vị Phật Toàn Giác 
xuất hiện trên thể gian này trong thời kiếp trái đất của loài 
nguời sinh sống, vì lòng bi mẫn của Nguời dành cho tất cả 
chúng sinh, vì lợi ích và hạnh phúc của tất cả chúng sinh. 
Đức Phật còn đuợc gọi bằng nhiều cái tên khác theo nhiều 
ý nghĩa giác ngộ và đức hạnh của Nguời. Trí tuệ hiểu biết 
về những bí mật và chân lý của thể gian và của sự sống là 
do chính Đức Phật nỗ lực bản thân để tìm ra, chứ không 
phải là loại kiến thức có đuợc từ giáo dục hay từ một vị 
thầy khác. Chính vì điều này mà Đức Phật đã luôn luôn 
khuyên dạy chúng ta rằng sau khi có đuợc những kiến thức 
từ học tập giáo pháp, từ những nguời su thầy (trí hữu su) 
thì chúng ta nên tiếp tục tu tập tâm để đạt đến loại trí tuệ 
giác ngộ của chính mình (trí vô su). Sự tiến bộ về tâm linh 
và giác ngộ chân lý là do mỗi nguời tự làm và có đuợc, 
không ai có thể giác ngộ hay giải thoát giùm cho mình. 

“Khó thay sinh ra được làm người. 

“Khó thay có cuộc đời hữu hạn 
“Khó thay có được nghe Diệu Pháp 
“Khó thay có vị Phật ra đời” 

{Kỉnh Pháp Cỉí-Kệ 182) 

Ai Là Phật? 


Như Lai (Tathagata) là danh từ Đức Phật thường dùng để tự xưng mình và cũng 
dùng để chỉ những vị Phật Toàn Giác khác trong quá khứ và tương lai. 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 109 


Người ta thường nghĩ Đức Phật là một con người. Điêu 
này Phật cũng không công nhận. Khi có Bà-la-môn tên là 
Dona đến đặt câu hỏi với Phật và được Phật trả lời như 
sau: 

-"Thưa Ngài, có phải ngài là một thiên thần?" 

-"Này Bà-la-môn, thực sự ta không phải là một thiên 
thần", Đức Phật trả lời như vậy. 

-"Vậy Ngài có phải là một vị Trời?" 

-"Này Bà-la-môn, thực sự ta không phải là một vị Trời" 

-"Vậy Ngài có phải là một con người?" 

-"Này Bà-la-môn, thực sự ta không phải là một con 
người" 

-"Vậy Ngài là ai?" 

Đức Phật mới giải đáp rằng Phật là bậc đã diệt sạch 
mọi ô nhiễm và dính chấp (dục vọng) là những nguyên 
nhân gây ra tái sinh, nên Người cũng không còn tái sinh 
thành thiên thần, trời hay con người nữa. Và Đức Phật nói 
thêm rằng: 

"Như hoa sen, đẹp đẽ và tươi tẳn. ở trong nước nhưng 
không dính bùn nhơ. ở trong thế gian nhưng Ta không 
bị ô nhiễm. Vì vậy, này Bà-la-môn, ta là Phậtr. 

Đức Phật đã khám phá ra được con-đường giải thoát^^ 
khỏi vòng luân hồi sinh tử^^ của chúng sinh trong thế gian. 
Vì lòng xót thưong bi mẫn dành cho thế gian, Phật đã chỉ 
dạy con đường và những cách thức giúp giải thoát chính 

Coi vấn đáp “Bát Chánh Đạo”. 

Coi vấn đáp “Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta chết”. 



110 * Vân Đáp Vê Phật Giáo 


mình khỏi khô đau, sinh tử và tiên đên mục tiêu rôt ráo 
cuối cùng là chứng ngộ Niết-bàn. Phật chỉ ra con đuờng để 
mỗi nguời tự buớc đi trên con đuờng đó, nhu chính Đức 
Phật đã từng buớc đi và giải thoát bản thân mình. Đức Phật 
đã khuyên dạy mọi nguời một cách nhất quán nhu sau: 

“//ũy tự làm hòn đảo cho chinh mình, nương tựa vào 
chính mình, không tìm sự nương tựa ở bên ngoài; với 
Giáo Pháp là hòn đảo của mình, Giáo Pháp làm nơi 
nương tựa, không đi tìm nơi nương tựa khác”. 

(theo ^"Kinh Đại Bát-Niết-bàn”) 

Đây là lời căn dặn trong những giờ phút cuối cùng 
truớc khi niết-bàn. Những lời dặn này cho thấy đuợc tầm 
quan trọng của việc tự-thân tu tập cái tâm để đạt đến trí-tuệ 
giải thoát. Việc trông mong vào sự cứu rỗi của một đấng 
cứu thế là một hành động nông cạn và vô ích. Riêng Đức 
Phật biết rõ điều này hơn ai hết, vì chính Phật đã tự-thân đi 
tìm con đuờng để tự giải thoát cho mình. Việc đi tìm hạnh 
phúc cho kiếp sau bằng cách cầu nguyện, van vái, hoặc 
cúng tể những thần linh tuởng tuợng cũng vô ích và vô 
nghĩa nhu vậy. 

Đức Phật cũng từng là một con nguời, một con nguời 
đuợc sinh ra, sống và chết đi. Tuy là một con nguời nhung 
Phật có những đặc tính phẩm hạnh vô song và xuất chúng. 
Tuy vậy, Phật luôn luôn nhấn mạnh rằng không ai nên sai 
lầm nghĩ rằng Phật là một chúng sinh bất tử. Vì mặc dù 
Phật đã giác ngộ và giải thoát thì cái ‘con nguời’ nhung 
Đức Phật lịch sử cũng đã sinh, già, bệnh và chết. Đó là là 
một ví dụ để mọi nguời hiểu rõ quy luật sinh-diêt và vô- 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi •111 


thường đê mà cô găng tu tập đê không còn bị tái sinh trong 
luân hồi như vậy nữa. 


Đức Phật - Một Vĩ Nhân Xuât Chúng 

Sinh ra là một con người, sống và chết như bao nhiêu 
người khác, nhưng Đức Phật đã tự thân dũng cảm và kiên 
trung đi tìm con đường giải thoát và chứng ngộ thảnh vị 
Phật. Rồi sau đó đi truyền dạy cho chúng sinh, tuyên 
thuyết về khả năng tiềm tàng và năng lực bất khả bại của 
tâm thức con người. Thay vì đặt những thế lực siêu nhiên 
toàn năng lên trên và con người phải phụ thuộc vào những 
thể lực đó thì Đức Phật đã làm gương và chứng minh cách 
mà con người có thể giác ngộ trí tuệ cao nhất và giải thoát 
hoàn toàn bằng nỗ lực của tự-thân mình. 

Như vậy, Đức Phật đã chứng tỏ khả năng tiềm năng của 
con người. Phật đã dạy rằng một người có thể đạt được giải 

thoát từ những căn bệnh của 
thế gian và chứng ngộ niềm 
hạnh phúc bền lâu của Niết-bàn 
mà không cần sự giúp đỡ hay 
phụ thuộc vào thế lực bên 
ngoài^^ hay những thầy tu thầy 

tế. 

Phật không đông tình với những tôn giáo hay chủ nghĩa 
tự cho mình là trung tâm quyền lực. Phật cũng phản đối sự 
xấu xa và bất công của hệ thống phân biệt giai cấp vốn là 
sự cản trở cho những sự tiến bộ và công bằng cho nhân 
loại. Phật tuyên giảng rằng cánh cửa hạnh phúc và giải 



Coi vấn đáp “Và vấn đề đấng sáng tạo”. 




112 * Vân Đáp Vê Phật Giáo 


thoát là mở ra cho tât cả mọi người, trong mọi hoàn cảnh 
cuộc sống, dù thấp hay cao, dù là thánh nhân hay kẻ tội 
đồ... bất cứ ai muốn lật qua một trang mới của đời mình và 
hướng thiện về sự hoàn thiện. Chính Phật đã đề cao vai trò 
và nhân cách của những người phụ nữ vốn bị truyền thống 
hủ lậu chà đạp, Phật không chỉ chỉ ra cho họ thấy vai trò 
quan trọng của họ trong xã hội mà còn thiết lập giáo đoàn 
tôn giáo của nữ tu sĩ. 


“Con người khi bị sợ hãi, con người tìm nơi trú ẩn ở 
những nơi — đồi núi, rừng sâu, nương rẫy, cây cối và 
miếu thờ. Những chỗ đó, sự thật, không phải là những 
nơi nương tựa an toàn; không có nơi trú ẩn nào như 
thế là tối thượng cả. Không thể nhờ vào một nơi 
nương tựa như thế mà giải thoát được tất cả những 
khổ đau. 

'"Ai biết nương tựa (quỵ y) vào “Phật, Pháp và Tăng”, 
hiểu biết thấu đáo trí tuệ của Tứ Diệu Đế--đó là: Khổ, 
Nguyên nhân của Khổ, sự Chẩm dứt Khổ, và con 
đường Bát Chánh Đạo dẫn đến chẩm dứt Khổ. Hiểu 
biết về Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Đoàn sẽ có hiểu 
biết chân chánh về Tứ Diệu Đế: Khổ, Nguyên Nhân 
của Khố, Sự Chẩm Dứt Kho, và con đường Bát Chánh 
Đạo dẫn đến chẩm dứt Khổ. Đây, thực sự, mới là nơi 
nương tựa an toàn. Tìm thấy nơi nương tựa như vầy 
thì một người mới được giải thoát khỏi phiền não”. 

(Kinh Pháp Cỉí-các Kệ 188-192) 


Đức Phật không bao giờ băt những người theo đạo Phật 
phải sùng tín hay tin ngay vào mình hay giáo pháp của 
mình. Ngược lại, Phật nói rõ về quyền tự do nghi ngờ và tự 



Phần II -Thêm Nhiều Cấu Hỏi • 113 


do tin tưởng vào bất cứ điều gì, và mọi người nên chỉ tin 
vào một điều gì sau khi đã tự mình xem xét đúng-sai, phải- 
trái về với lẽ-thật và đạo-lý, rồi sau đó hãy tự mình tin vào 
điều đó một cách đúng đắn và chắc chắn. 


Câu hỏi 49: Bổn Chân Lý làm nền tảng giáo lý của 
Phật giáo là gì? 

Bốn Diệu Đế 

Tại sao chúng ta đang tồn tại ở đây? Tại sao chúng ta 
không hạnh phúc với cuộc sống của chúng ta? Nguyên 
nhân của những điều không hạnh phúc và bất toại nguyện? 
Làm thế nào để không còn khổ, không còn bất hạnh, và 
không còn bất toại nguyện? Làm thế nào để có được niềm 
hạnh phúc lâu bền? 

Giáo lý của Đức Phật là dựa vào Bốn Chân Lý Cao 
Diệu, còn gọi là Tứ Diệu Để. Để nhận biết được chân lý thì 
chúng ta cần phải nhận biết và thấu hiểu vào bản chất tự 
nhiên của sự sống bằng chính trí-tuệ hiểu biết của mình. 
Khi chúng ta hiểu thấu được rằng tất cả mọi hiện tượng 
đều là nhất-thời và giả-tạm, luôn bị thay-đổi... thì chúng ta 
đã nhận ra được tính chất “khổ” bên trong mọi sự-vật hiện- 
tượng và bên trong sự-sống trên đời này. Vì vậy, chúng ta 
cũng sẽ suy luận ra rằng hạnh phúc bền-lâu không thể nào 
có được bằng những con đường vật chất hay những thành 
đạt thế tục, mà hạnh phúc bền-lâu là nằm trong tâm, thuộc 
về tâm, và chỉ có được thông qua con đường tu tập cho tâm 
thanh tịnh, để tạo ra loại trí-tuệ giải thoát khỏi khổ. 



114 * Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Tứ Diệu Đê là côt-lõi của giáo lý Đức Phật. Trong rât 
nhiều bài kinh, Phật đã nói bởi do chúng ta không hiểu 
đuợc bốn chân lý Tứ Diệu Đố này nên chúng ta còn mãi đi 
trôi giạt trong vòng luân hồi sinh tử. Tứ Diệu Đố đã đuợc 
Đức Phật khai giảng trong bài thuyết giảng đầu tiên cho 
bốn nguời bạn tu truớc đó là nhóm ngài Kiều-Trần-Nhu 
(Kodanna) tại khu Vuờn Nai ở Sarnath, Ấn Độ vào năm 
588 truớc Công Nguyên. 

'"Cũng như đại dương chỉ có một vị, đó là vị mặn của 
muối. Giáo Pháp của Phật cũng chỉ có một vị, đó là vị 
giải thoát”. 

{kinh "Phật Tự Thuyết” -CádLndi 56) 
Vậy bổn chân lý “Tứ Diệu Đố” là gì? 


1. Chân lý thứ nhât: 

Tất cả chúng sinh, con nguời đều phải phụ thuộc và 
chịu đựng tất cả những thứ nhu buồn phiền, thất vọng, khó 
chịu, đau bệnh, già, chết, bất an, lo lắng... Nói tóm lại, tất 
cả đều là “Khổ”, tức là luôn luôn phụ thuộc vào những sự 
khổ và và bất toại nguyện. Không ai thoát đuợc. 

2. Chân lý thứ hai: 

Những nguyên nhân của tất cả các dạng “Khổ” trong tất 
cả chúng sinh và con nguời là dục-vọng (sự tham muốn, 
thèm muốn). Mà dục-vọng chính là cái “ảo tuởng sai lầm” 
của con nguời về một ‘linh hồn’, về một cái ‘ta’ của 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi •115 


mình^®. Vì có cái ‘ta’ nên người ta tham lam, muốn có, 
muốn được, muốn được cho hiện tại, muốn có cho tưong 
lai, và kết cục là cả đống những cái-muốn và dục-vọng đó 
dẫn đến khổ: khổ vì bất toại nguyện, khổ vì những điều 
không tốt, khổ vì bị tái sinh... 


Nói tóm lại, theo Phật giáo, nêu không có dục-vọng thì 
không có khổ và không phải bị tái sinh sinh tử như vậy. 
Khi nào hết dục-vọng thì sẽ không còn khổ, vì cũng không 
còn sinh tử tái sinh. Nguyên lý là vậy. 


3. Chân lý thứ ba: 

Sự chấm dứt hay tiêu diệt hết “khổ” là trạng thái thoát 
khổ và hạnh phúc. Muốn tiêu diệt hết khổ thì phải nhổ sạch 
nguồn gốc và nguyên nhân của khổ. Nguồn gốc và nguyên 
nhân của khổ chính là dục-vọng và tham-muổn. Dục-vọng 
thì biểu hiện bằng những bản chất Tham, Sân, Si của tâm 
chúng ta. Vậy phải thực hành việc tiêu diệt hết những tâm 
tính tham, sân, si đó để tiêu diệt dục-vọng. Nguyên lý là 
vậy. 

4. Chân lý thứ tư: 

Việc tiêu diệt hết “khổ” và nguồn gốc tạo ra “khổ” là 
có-thể-làm-được thông qua một con đường thực hành. Có 
một con đường để thành tựu việc này là con đường tám 
phần (Bát Chánh Đạo) do chính Đức Phật tìm ra và chỉ dạy 
lại cho chúng ta.^^ 


Coi vấn đáp “Ảo Tưởng về Linh Hồn”. 

Coi vấn đáp “Con đường tám phần: Bát Chánh Đạo”. 



116 * Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Không nên cho răng giáo lý ở đây là “bi quan” vì chỉ 
dựa vào nền tảng của sự “khổ”. Giáo lý Phật giáo ở đây là 
“thực-tiễn”, là “hữu-dụng” khi chỉ ra được lẽ-thật và 
nguyên-nhân của cuộc đời, và cách đối diện với nó. Hơn 
nữa, Phật giáo cũng nên được coi là giáo lý “lạc quan” vì 
đã chỉ ra con đường để dẫn đến sự giải thoát, dẫn đến giác 
ngộ và trạng thái hạnh phúc lâu bền và mãi mãi (Niểt-bàn). 
Vậy đạo Phật là một con đường hạnh phúc. 

''Bước đi trên con đường này thì các người sẽ diệt trừ 
được mọi khổ đau. Ta đã tìm ra cách nhổ sạch gai độc 
dục vọng, và nay Ta chỉ cho các người.” 

{Kỉnh Pháp Cỉí-Kệ 257) 

Nấu chúng ta muốn diệt trừ đau khổ hay giải thoát khỏi 
đau khổ thì chúng ta cần biết rõ nguyên-nhân gây ra đau 
khổ. Theo Đức Phật, dục-vọng chính là nguyên-nhân và 
nguồn-gốc của mọi khổ đau. Đây là Chân Lý Thứ Hai đã 
nói ở trên. Mọi người đều chạy theo khoái lạc giác quan, 
chạy theo tiện nghi và của cải vật chất, vì tham lam ích kỷ 
luôn tìm cầu sự sống bất diệt cho kiếp sau, vì bất mãn vô 
vọng thì cho rằng chết là hết và thỏa thích chạy theo thỏa 
mãn kiếp này, bất chấp quy luật nhân quả. Không phải mọi 
người chỉ dính vào những dục-vọng về vật-chất phàm tục 
như khoái lạc, của cải, quyền lực... mà nhiều người còn dính 
vào những dục-vọng về tinh-thần khác như tư tưởng, lý 
tưởng, cách nhìn, thiên kiến, khái niệm, niềm tin, tín 
ngưỡng. 

Và mọi dục-vọng cũng đều do sự ngu dốt si mê [vô 
minh] mà ra, vì không thấy được bản chất đích thực của mọi 
sự trên đời như-chúng-là. Sự ngu-si hay vô-minh cũng 
giống như màn đêm che mờ làm người ta không thấy được 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi •117 


cái gì cả. Hoặc sự ngu-si hay vô-minh cũng giông như cái 
kính viễn vọng hay ống dòm hay màn sương mù làm cho ta 
luôn thấy mọi sự vật lúc to lúc nhỏ, lúc đậm lúc lợt, lúc ẩn 
lúc hiện, không đúng như hình hài vật lý đích thực của nó. 

Vì vô minh và không nhận ra được bản chất của sự sống 
nên ta sinh ra cái ‘ngã’, cái ‘ta’, cái ‘linh hồn’ và dính chấp 
bảo thủ vào ‘nó’, bảo vệ ‘nó’, cho ‘nó’ là cái ‘hồn’ bất biến 
và bất tử của mình, nhưng thật ra nó chỉ là sản phẩm của 
những yểu tố luôn luôn thay-đổi và vô-thường trong từng 
giây phút. Chưa bao giờ có hơn hai khoảng khắc nó là một 
cái gì bất biến cả. Và khi dính chấp vào nó, bảo vệ nó, dung 
dưỡng nó, chăm sóc nó, thỏa mãn nó không được thì dẫn 
đến đau khổ và thất vọng. Lúc nào cũng vậy, thói đời là vậy, 
thói tâm là vậy. 

Món quà nào cao quỷ bằng món quà Chân Lý. 

Vị nào cao quỷ bằng vị của Chân Lỷ. 

Khoái lạc nào cao quỷ bằng niềm vui Chân Lý. 

Người đã diệt trừ được mọi dục vọng vượt qua mọi 
phiền não. 


{Kinh Pháp Cú - Kệ 354) 

Dục-vọng là lửa thiêu đốt mọi chúng sinh: Mọi hành vi 
là do sự thúc đẩy của dục-vọng. Có thể xếp loại từ những 
ham muốn ăn uống thông thường của những loài vật cho 
đến những ham muốn phức tạp của con người—thường là 
do mình tạo ra, do mình nghĩ ra, tự tạo ra, do ‘văn minh’ tạo 
ra. Để thỏa mãn những dục vọng ăn ở và sinh tồn, loài vật 
săn đuổi giết nhau, và loài người thì tranh đấu, giết hại, lừa 
dối, gạt gẫm nhau theo đủ dạng từ những dạng vô-luật cho 
đến có-luật-lệ, và làm nhiều hành động bất thiện, xấu ác. 
Dục-vọng là nguồn lực mạnh mẽ nhất có mặt trong mọi 



118 * Vân Đáp Vê Phật Giáo 


dạng của sự sông, và nó là nguyên nhân “chính” tạo ra mọi 
điều xấu ác bất thiện ở trên đời. 

Và chính mọi điều xấu, ác, bất thiện... này tạo ra 
nghiệp, và đó là nguyên nhân tạo ra tái-sinh. Mà mỗi lần tái- 
sinh là mỗi lần mang theo và dính mắc vào trùng trùng 
những nguồn-gốc và nguyên-nhân của mọi khổ đau. 

Khi chúng ta đã nhận ra đuợc nguyên-nhân tạo ra đau 
khổ, thì chúng ta luôn có xu huớng diệt trừ lần lần nguyên- 
nhân đó, và chấm dứt đau khổ. Làm thế nào để chúng ta 
chấm dứt đau khổ? Đó là nhổ hết “gốc” của nó bằng cách 
“xóa sạch” dục-vọng trong tâm của chúng ta, theo đạo Phật 
là vậy. Đây là Chân Lý Thứ Ba. Khi một nguời nhổ sạch tận 
gốc của dục-vọng, thì nguời đó đuợc giải thoát, không còn 
nguyên-nhân tạo ra đau khổ và tái sinh... và không còn sinh 
ra, khổ, già, bệnh, rồi chết nữa. Trạng thái giải thoát nhu 
vậy đuợc gọi là Niết-bàn (Nibbana). Trạng thái này còn 
đuợc gọi là vô-sinh, vô-hình, vô-tạo-tác, vô-vi, vuợt qua 
những khái niệm và cảm nhận thông thuờng của chúng ta. 

Làm thế nào để thành tựu và thụ huởng đuợc trạng thái 
này của tâm? Điều đó không dễ dàng một chút nào. Tuy 
nhiên, cách dễ dàng nhẩt và khoa học nhẩt là bắt đầu bước 
đi trên con đường “^ạo” một cách đúng đắn, thực hành 
từng bước con đường Bát Chánh Đạo mà Đức Phật đã cố 
gắng hết phần đời còn lại của mình chỉ dạy cho con nguời. 


Câu hỏi 50: Việc thực hành Con Đường Tám Phân, 
làm thế nào để bưởc đi trên con đường đó? 


Con Đường Tám Phần: Bát Chánh Đạo 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 119 


Đức Phật khuyên dạy mọi người bước theo con đường 
“Đạo” của Phật giáo để tránh bỏ những cực đoan về khoái 
lạc giác quan và cực đoan về hành xác khổ hạnh để tìm ra 
chân lý và sự giải thoát. 

Vì vậy nên con đường “đạo” của Phật 
còn được gọi là con đường Trung Đạo, 
tránh xa cực đoan, chỉ thực hành từng 
bước làm trong sạch thân-tâm để làm 
trừ bỏ dục vọng. Đó là con đường tự 
thân, tự mình bước đi, tự mình thực 
hành chứ không dựa vào bất kỳ thế lực nào bên ngoài, 
không nhờ vào thánh thần siêu nhiên, không phụ thuộc vào 
on huệ của bề trên hay thượng để. Đó là con đường “tự 
mình nỗ lực làm trong chính mình”. 

Những hướng dẫn hay cách thức để thực hành con 
đường chánh đạo đó thì được gọi là Giáo Pháp (Dhamma), 
tức là những lời-dạy của Đức Phật. Vì Giáo Pháp là chân 
lý, cho nên những người bước vào con đường đạo là sống 
với Giáo Pháp, sổng với những quy luật phổ quát của thể 
gian. Sống với những “lẽ thật” của sự-sống. 

Con đường Bát Chánh Đạo cũng giống như một bản đồ 
chỉ đường vậy. Một lữ khách trên đường đời cần có nó để 
tìm ra cách để đi đến một mục tiêu mà mình muốn đến. 
Chúng ta học và thực hành con đường Bát Chánh Đạo để 
đi đến mục tiêu là tiêu trừ dục-vọng [tham, sân, si], làm 
trong sạch thân-tâm, tu dưỡng tâm thanh tịnh để đi đến 
mục tiêu cuối cùng là được giải thoát khỏi mọi dục-vọng 
và sự khổ do dục-vọng gây ra. 




120 • Vấn Đáp về Phật Giáo 


Bước đi trên con đường này, chúng ta đê ý có ba (03) 
mảng mà con đường này được hình thành, đó là mảng sổng 
theo Giới-hạnh, mảng Thiền tập, và mảng Trí tuệ. 

Ba mảng thực hành này cần phải được thực hành một 
cách cùng-lúc với nhau trong đời sống hàng ngày. Đạo 
Phật bao gồm những phần như vậy. 

Nguyên lý là như vầy: Một người bình thường sống 
theo Giới Hạnh thì luôn sống kiêng giữ không sát sanh, 
không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uổng 
rượu và hút chích ma túy. Khi một người luôn sống giữ 
giới hạnh đạo đức thì lẽ thường người ấy sẽ có được tâm 
trong sạch. Mà tâm trong sạch thì mới giúp cho việc thiền 
tập. Ngay cả việc tu tập tâm (thiền) cũng tiếp tục tu dưỡng 
tâm trong sạch, và quay giúp phần kiêng giữ những giới 
hạnh đạo đức. Khi tâm được trong sạch và tĩnh lặng (định) 
thì trí tuệ sẽ có thể phát sinh trong tâm. Trí tuệ là cần thiết 
cho việc nhìn thấy mọi sự việc một cách khoa học, nhìn 
thấy đúng bản chất mọi sự như chúng đích thực là. 

Theo giảng giải của Phật giáo thì nhiều người đã phải 
thực hành “con đường” này trong rất nhiều nhiều kiếp mới 
được kết quả tròn vẹn của sự giác ngộ và sự giải thoát hoàn 
toàn. 

Con đường Bát Chánh Đạo bao gồm tám (08) phần 
thuộc ba mảng sau đây: 

Trí Tuệ (panna) 

1. Hiểu biết đúng đắn (chánh kiến) 

2. Suy nghĩ đúng đắn (chánh tư duy) 

Giói Hạnh (sila) 

3. Lời nói, ngôn từ đúng đắn (chánh ngữ) 



Phần ĩĩ -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 121 


4. Hành động đúng đăn (chánh nghiệp) 

5. Nghề nghiệp, việc làm đúng đắn (chánh mạng) 

Thiền tập (bhavana) 

6. Nỗ lực đúng đắn (chánh tinh tấn) 

7. Chú tâm, quán niệm đúng đắn (chánh niệm) 

8. Tập trung tâm một cách đúng đắn (chánh định) 

“Cả ‘biển ’ người bên sông 
không mẩy ai sang được, 
bờ giải thoát bên kia. 

Mọi người đi lên xuống 
luẩn quẩn bên bờ này 

Ai thực hành Giáo Pháp 
Như đã được giảng bày 
Sẽ vượt qua Sinh Tử, 
vốn rẩt khó vượt qua”. 

{Kinh Pháp Cú - Kệ 85 & 86) 


1. Trí Tuẽ : 

(1) Hiểu Biết Đúng Đắn là gì? Theo đạo Phật, đó là sự 
hiểu biết về bốn chân lý Tứ Diệu Đố mà Đức Phật đã tìm 
ra. Nói cách khác, đó là sự hiểu biết mọi sự vật đích thực 
“nhu-chúng-là”. 

Sự hiểu biết đúng đắn (chánh kiến) nhu vậy cũng là sự 
hiểu biết rõ ràng về quy luật Nghiệp (kamma) hoạt động 
nhu thế nào đối với mọi hành vi của thân và tâm nhu: hành 
động, lời nói, ý nghĩ [thân, miệng, ý]. Khi hiểu biết về 
Nghiệp và Nghiệp quả thì một nguời sẽ tránh làm những 
hành vi xấu ác và chọn làm những hành vi tốt thiện, và nhờ 



122 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


vậy tạo được những Nghiệp tôt lành cho hiện tại và tương 
lai. Điều đó là một “lẽ thật” dễ hiểu!. 

Khi một người có hiểu biết đúng đắn theo đạo Phật như 
vậy, thì người đó cũng hiểu biết rõ ràng về những bản-chất 
của Sự Sống. Ba bản-chất của sự-sống là Vô Thường, Khổ, 
và Vô Ngã. 

Vô-thường là không thường hằng, luôn biến đổi, luôn 
sinh-diệt, luôn có-mất, không ổn định, không chắc chắn, 
không có một tự tính cố định nào. Tất cả mọi sự trên thể 
gian và bên trong thân tâm con người đều là vậy. Tất cả 
đều biến đổi tùy duyên. Duyên hợp thì có, duyên thay đổi 
thì không còn. 

Khổ, như đã được giảng Tứ Diệu Để, là bản chất tất 
nhiên của mọi sự vật, bên trong và bên ngoài mọi sự vật, 
bên trong chúng sinh và con người, bên trong mọi sự sổng 
và mọi sự hiện hữu. Khổ vì do vô thường thay đổi liên tục. 
Khổ vì bất toại nguyện, vì sinh, lớn, già, bệnh, tàn, chết 
theo nũng quy luật tự niên [sinh, lão, bệnh, tử]. Tất cả mọi 
sự trên thể gian và bên trong thân tâm con người đều là 
vậy. 

Vô-ngã là không có một tự-tính, không có pgải là một 
thực thể cố định, không phải là một cái gì đó thường hằng, 
sống mãi, bất diệt, bất biển. Ngay cả cái ‘ta’ mà chúng ta 
nhận là một ‘con người’ hay một ‘linh hồn’ cũng không có 
thực, đó chỉ là giả danh, bởi vì đó được cấu thành bằng 
những yểu tố vật chất và tinh thần khác nhau, và những 
yếu tố này vốn luôn luôn thay-đổi trong từng giây phút, 
trong từng khoảng khắc. Vì vậy, trong từng giây phút 
không có một ‘ông A’ hay một ‘linh hồn A’ cố-định nào 
cả. Mọi sự vật và ‘con người’ đều do nhiều yếu tố và nhân 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 123 


duyên kết hợp lại mà có (hữu vi). Khi điều kiện đủ thì có, 
khi hết điều kiện thì tan. Sinh rồi diệt trong từng giây phút. 
Tất cả mọi sự trên thế gian và bên trong thân tâm con 
nguời đều là vậy. 

Khi đã có sự hiểu biết đúng đắn nhu vậy, một nguời 
cũng hiểu biết rõ ràng về lý Duyên Khởi: mọi sự vật hay 
một ‘con nguời’ đều tồn tại hay sinh ra và chết đi theo 
những quy luật và những mối quan hệ về nhân-duyên. Có 
(những) cái này và điều kiện này thì mới có cái kia. Không 
bao giờ có cái nào tự nhiên sinh ra một mình, không có sự 
gì tồn tại mà không có những điều kiện nhân duyên khác 
cùng tồn tại. Tất cả mọi sự trên thế gian và bên trong thân 
tâm con nguời đều là vậy. 

Khi có sự hiểu biết đúng đắn hoàn toàn nhu trên, một 
nguời sẽ không còn ngu si, nguời ấy nhìn thấy đuợc mọi 
thứ bên trong thân-tâm một cách sáng suốt. Khi nào nhìn 
thấy đuợc hoàn toàn, thì thấy đuợc chân lý và giác ngộ, và 
sự giải thoát. Bởi nhu vậy cho nên đạo Phật đuợc gọi là 
đạo của trí tuệ, đạo để giải thoát nhờ vào trí tuệ. 

(2) Suy Nghĩ Đúng Đắn : Khi một nguời có những 
hiểu biết đúng đắn (chánh kiến) nhu trên, thì nguời ấy có 
khả năng phát triển thói quen và khả năng suy nghĩ đúng 
đắn (chánh tư duy). Ví dụ, khi người ta đã hiểu rõ về lẽ 
thực và những bản chất của sự sống, về bản chất vô-ngã, 
vô-thường [‘mình chẳng là cái gì thường hằng như mình 
nghĩ’], hoặc đã hiểu rõ nguyên lý khoa học của nhân-quả, 
thì người ấy luôn có suy nghĩ tránh né, tránh bỏ, không làm 
những điều bất thiện, bất công, xấu xa, và luôn luôn chọn 
làm những việc lương thiện, công đức, tốt lành. Thứ nhất, 
vì tất cả mọi hành vi của một người là do suy nghĩ, do tâm 



124 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


ý của người đó quyêt định trước khi làm. Cho nên suy nghĩ 
đúng đắn là quyết định tạo ra những hành vi đúng đắn. 
Điều này là lẽ thật dễ hiểu. 

Chính suy nghĩ đúng đắn hướng đến những hành vi tốt 
thiện là công cụ và cách thức để giúp một người làm trong 
sạch thân tâm của mình. 

Thứ hai, người có tư duy đúng đắn (dựa vào những sự 
hiểu biết đúng đắn) thường cũng không còn tự cao, tự đại, 
không còn sân hận, thù hằn, không còn quá tham lam, ích 
kỷ. Ngược lại, người ấy luôn luôn khiêm tốn, nhẫn nhục, 
luôn từ bi, thương yêu con người và vạn vật, luôn chia sẻ, 
rộng lòng giúp đỡ người khác. 

Thứ ba, người có tư duy đúng đắn (dựa vào những sự 
hiểu biết đúng đắn) thường tránh hết những việc mê tín, dị 
đoan, tà pháp. Người hiểu biết đúng đắn và suy nghĩ đúng 
đắn có thể bước đi trên một con đường đạo đúng đắn. Đây 
cũng là lẽ thường dễ hiểu. 

Vì vậy, chúng ta có thể nhận ra rằng: có hiểu biết đứng 
đắn (chánh kiến) và suy nghĩ đúng đắn (chánh tư duy) thì 
sẽ dẫn đến có được trí-tuệ từ bỏ dục vọng để mang lại niêm 
hạnh phúc đích thực và bền lâu. 

“Mọ/ thứ hạnh phúc trên thế gian, ngay cả những 
hạnh phúc ở những cõi tiên bồng, cũng không bằng 
một phần mười sáu của một phần mười sáu của niềm 
hạnh phúc có được khỉ đã trừ bỏ dục vọng”. 

(trích ""Kỉnh Nhà Vua” - Raja Sutta, Udana) 


II. Giói Hạnh: 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 125 


Bao gôm: Lời nói ngôn từ đúng đăn, Hành động đúng 
đắn, và Nghề nghiệp đúng đắn. 

(3) Lòi nói, ngôn từ đúng đắn (chánh ngữ) là những 
lời nói, ngôn từ, cách nói để mang lại sự thật, sự tôn trọng 
và ích lợi cho mình và người khác. Điều đó có nghĩa là 
kiêng cữ không nói dối, không nói láo; không nói lời vu 
khổng bịa đặt; không nói lời khó nghe, không chửi bới, 
lăng mạ, dèm pha; không nói lời chia rẽ, gây thù hận; 
không nói tầm phào, tán dóc, nói kiểu ăn không ngồi rồi. 

Chúng ta thường không coi trọng sự tác động “rất mạnh 
mẽ và nhanh chóng” của lời nói và cách nói. Lời nói và 
cách nói có thể làm một mối quan hệ bị cắt đứt ngay, làm 
một công việc to lớn bị sụp đổ ngay, hoặc có thể làm đau 
khổ một người ngay hoặc gây ra hận thù ngay!. Chúng ta 
thường không coi trọng việc kiểm soát lời nói và cách nói. 
Chúng ta đã từng biết lời nói nhục mạ của người khác có 
thể làm cho ta bực bội và thù hận họ. Vậy thì người khác 
cũng vậy, họ cũng bực bội và thù hận khi chúng ta nói lời 
không tử tế với họ. 

Một lời nói đầy ác ý có thể làm tổn thương lòng người 
còn hơn vết thương do dao kiếm gây ra. Trong khi đó một 
lời nói nhẹ nhàng, đúng đắn (ái ngữ) có thể làm xoa dịu 
những vết thương, có thể làm yên ủi và thậm chí làm cảm 
động trái tim của những kẻ hung bạo nhất!. 

Vì vậy, giới hạnh chánh-ngữ khuyên dạy chúng ta nên 
nói lời chân thật, nói sự thật; nói lời nhẹ nhàng, dễ nghe, 
nói lời thân mến, thân tình; nói lời tạo sự hòa đồng, đoàn 
kết, cảm thông nhau, nói cho vui lòng người, cho toại lòng 
ta; và nói những lời có nghĩa, có ý nghĩa, nói khi cần phải 
nói. Nói những lời lương thiện. 



126 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Đức Phật đã từng nói rằng: nói dễ nghe thì ngọt 

ngào như mật ong, lời nói chân thật thì đẹp như một bông 
hoa, lời nói sai trái thì không lành, giống như rác rưởi bỏ 
đi. ” 

(4) Hành động đúng đắn (chánh nghiệp) là sự thể 

hiện sự tôn-trọng đối với sự sổng, đối với tài sản và những 
mối quan hệ của người và của mình trong đời sống. 

Tôn trọng sự sống có nghĩa là không sát sinh, không 
giết hại, không gây ra giết hại người và sinh vật khác 
[không sát sinh]. Tôn trọng tài sản là không ăn cắp, không 
lấy thứ không được cho; không lừa gạt, chiếm đoạt, cướp 
bóc của cải của người khác, [không trộm cắp]. Tôn trọng 
những mối quan hệ của mình và người khác là không quan 
hệ nam nữ bất chính, không ngoại tình, không làm phưong 
hại đến tình cảm của người khác, không gây chia rẽ, không 
làm mất hạnh phúc của người khác, [không tà dâm]. 

(5) Nghề nghiệp, công việc đúng đắn (chánh mạng) 

là cách một người làm công việc để sống, cách để mưu 
sinh trong đời. Ý nghĩa của nó cũng giống các giới hạnh 
Chánh Ngữ và Chánh Nghiệp: làm việc gì cũng phải tôn 
trọng sự sổng, sự bình an, và lợi lạc của người và sinh vật 
khác; không làm gì phưong hại đến người và sinh vật khác; 
nói chung đó là chọn làm những việc lưong thiện và hợp 
pháp. 

Dễ hiểu hon, nghề nghiệp, công ăn việc làm phải đúng 
đắn, chân chính, không làm tổn hại người khác, sinh vật 
khác, và môi trường sống. Đức Phật đã phân loại những 
nghề nghiệp bất thiện là những nghề: những nghề gây hại 
người, buôn bán người, kinh doanh trên thân xác hay sinh 
mạng con người; buôn bán thịt động vật; buôn bán những 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 127 


chât gây ghiên và độc hại như rượu bia, ma túy, và chât 
độc như thuốc độc, thuốc trừ sâu... 

Nhiều người biện minh rằng mình phải làm những công 
việc đó vì xã hội có nhu cầu, hoặc vì đó là công việc phải 
làm để mưu sinh cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, một 
khi nghề nghiệp là bất thiện, là gây phưong hại cho người 
và vật khác, là trái với truyền thống đạo đức và thậm chí là 
trái pháp luật hiện hành, thì đó là nghề nghiệp sai trái cần 
phải nên tránh bỏ. Ngược lại, ai cũng biện minh như vậy 
thì kẻ trộm cắp, kẻ cướp đêm cướp ngày, bọn lưu manh, kẻ 
buôn lậu vũ khí, kẻ kinh doanh tình dục, ma túy.. .cũng cho 
rằng họ làm những nghề đó để mưu sinh là đúng hay sao ? 

Nguyên tắc đạo đức của đạo Phật là: ""Phàm khi mình 
làm gì cũng nên nghĩ đến hậu quả của nó. Nếu hành động, 
nghề nghiệp gì khi làm gây phương hại đến người khác, 
vật khác và chinh mình, là trái đạo đức và pháp luật thì 
nên tránh bỏr. Hãy làm những nghề nghiệp chân chính. 
Những nghề nghiệp không đúng đắn và bất thiện luôn gây 
ra đau khổ cho người khác và xã hội thì phải nên tránh bỏ. 
Những người làm nghề nghiệp không chân chính, bất 
thiện, phi pháp thì cũng là kẻ thù của chúng sinh, của đồng 
loại, của xã hội, của cả chính quyền. 

Dù sổng cả trăm năm, 

Không giới hạnh đạo đức, 

Và cũng không tự chủ. 

Cũng không bằng một ngày, 

Sổng một ngày thật sự, 

Đạo đức và hành thiền. 


{Kỉnh Pháp Cú — Kệ 111) 



128 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


III. Thiên Tập (Tu dưỡng tâm) ; 

Ba phần còn lại của con đường Bát Chánh Đạo là dành 
việc tu tập tâm, phát triển tâm, bằng cách làm trong sạch 
tâm. về lý thì đơn giản là vậy. 

Con người còn đau khổ là còn dính dục-vọng và những 
sự không-trong-sạch (ô nhiễm, bất tịnh) trong tâm. Bây giờ 
chúng ta tập làm trong sạch tâm. Việc tu tập và tu dưỡng 
tâm như vậy gọi là “thiền”. 

Ba phần của mảng này là Nỗ lực đúng đắn (chánh tinh 
tấn), Chú tâm đúng đắn (chánh niệm) và Định tâm đúng 
đắn (chánh định). Thực ra Đức Phật chưa bao giờ nói 
riêng về thiền định, thiền tuệ chánh niệm, nhưng sự kết 
hợp ba phần này được Phật gọi chung là thiền, là tu tập 
tâm. 



(6) Nỗ lực đúng đắn 
(chánh tinh tấn) là thái độ 
phấn đấu và phát huy hết những 
năng lực thân-tâm để kiên trì 
thực hành việc tu tập tâm. Đó là 
lòng nhiệt-thành về đạo, là tính 
kiên-trung, kiên-nhẫn để tu theo 
con đường đạo, không thoái chí, 
và đặc biệt không đi sai lầm, 
không đi lệch đường, không phí 
công sức theo những cách thực 
hành sai trái. Đó là : 


1. Nỗ lực tránh những điều xấu sai chưa làm (chưa có); 

2. Nỗ lực trừ bỏ những điều xấu sai đã lỡ làm (đã có); 

3. Nỗ lực làm những điều thiện tốt chưa làm (chưa có); 
và 




Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 129 


4. Nỗ lực phát huy và tu dưỡng những điều thiện tốt đã 
làm (đã có). 

về nguyên lý, nếu luôn nỗ lực làm tốt bốn điều trên, thì 
tạo cơ duyên để phát triển những phẩm chất trong sạch 
trong tâm và loại bỏ dần những phẩm chất ô nhiễm trong 
tâm. Lý chỗ này cũng là điều dễ hiểu. 

Chánh tinh tấn luôn đi kèm và giúp đỡ cho chánh niệm. 

(7) Sự chú tâm đúng đắn (chánh niệm) là một kỹ- 

thuật và một công cụ quan trọng bậc nhất trong thực hành 
tu tập tâm theo đạo Phật—đặc biệt rất quan trọng đối với 
những người tu thiền để dẫn đến trí-tuệ minh sát mang tính 
giải thoát. Sự chánh-niệm được tu tập bằng cách chú-tâm, 
chú-ý, ý-thức, luôn-biểt rõ ràng về những gì xảy đến và 
biến mất, về những điều là đúng hay sai, về những bản chất 
đích thực của sự-sổng. 

Cụ thể, trong kinh "Bổn Nền Tảng Chánh Niệm" Đức 
Phật đã hướng dẫn mọi người chú-tâm [chánh niệm, quán 
niệm] về bốn phần chính của thân và tâm của mình. 

Cụ thể là: chúng ta tu tập sự chú tâm chánh niệm vào 
những phần thuộc Thân chúng ta. Đó là (i) chú tâm vào 
từng tư thế của thân [đi, đứng, nằm, ngồi; bao gồm cả hơi- 
thở vào-ra của chúng ta]; (ii) chú tâm vào từng cảm giác 
của thân [cảm giác dễ chịu, không dễ chịu, cảm giác trung 
tính]; (iii) chú tâm vào tâm của mình [trạng tái tâm tham 
hay không tham; sân giận hay không sân giận; ngu mờ, si 
mê hay không ngu mờ si mê); và (iv) chú tâm vào từng 
đối-tượng-của-tâm [như những chướng-ngại nào cản trở sự 
định tâm ; những vấn đề giáo pháp như Tứ Diệu Đố, Năm 
Uẩn, Bảy yếu tổ giúp giác ngộ...). 



130 • Vấn Đáp về Phật Giáo 


Công cụ và mục tiêu chánh niệm đã được Đức Phật 
giảng dạy rất rõ trong bào kinh "Bổn Nền Tảng Chánh 
Niệm" (Tứ Niệm Xứ) đó. 

[Sau Phật, có rất nhiều hướng dẫn về phưong pháp 
thiền Chánh Niệm này. Ngày nay cũng có rất nhiều sách 
hướng dẫn về thiền Chánh Niệm, tức thiền minh sát. 
Không có phương pháp thiền chánh niệm này (sau thiền 
định) thì người tu không thể đạt đến trí-tuệ giác ngộ và 
mục tiêu giải thoát của đạo Phật.] 

Ngoài giờ thiền tập chính thức, sự chú tâm đúng đắn 
(chánh-niệm) cũng nên được áp dụng và thực hành trong 
suốt thời gian sống của mỗi người; người tu tập chú-tâm, ý 
thức rõ, qians sát, tỉnh giác vào từng hành động, từng cảm 
giác, và từng tâm ý của mình trong suốt thời gian sinh hoạt 
hằng ngày. Mục đích là làm cho tâm luôn luôn ý thức, tỉnh 
thức, tỉnh giác về mọi thứ đang xảy ra trong thân-tâm của 
chúng ta. 

(8) Sự định tâm đúng đắn (chánh định) là việc định 
tâm một cách đúng đắn, sự thiền định một cách đúng đắn. 
Thiền định là tu tập tâm tập trung [cố định, hợp nhất, hội 
tụ] vào một đối tượng duy nhất nào đó [ví dụ hơi-thở] để 
làm cho tâm không bị xao lãng, không lăng xăng chạy 
nhảy, làm cho tâm tĩnh-lặng, đạt định, đạt đến mức độ 
chánh-định thâm sâu. Đây mục-tiêu của “thiền định”. 

Sự chú-tâm (chánh niệm) là công cụ và cách thức của 
thiền-quán [hay thiền tuệ minh sát, thiền chánh niệm]; 
trong khi đó sự tập-trung tâm vào một đối tượng, hội tụ 
tâm vào một điểm là công cụ và cách thức của thiền-định 
để đạt đến trạng tái đạt định của tâm (chánh định). 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 131 


Chánh-định hay thiền-định là cố-định tâm, tập-trung 
tâm, hay “dán” tâm vào một đối tượng duỵ-nhẩt, một điểm 
duy-nhẩt (nhất-điểm). Tâm ‘ghim’ chặt vào đối tượng, 
không chú tâm hay dướng tâm qua chỗ khác hay đối tượng 
khác. 

Còn chánh niệm hay thiền-quán chú tâm, quán sát, tỉnh 
giác, “nhìn vào” tất cả từng đối tượng của thân hoặc tâm, 
không bỏ sót một đối tượng nào đến và đi, khởi lên và biến 
mất. 

Mục đích sơ khởi của hai công cụ thiền này cũng là làm 
an-định tâm, giúp tâm tránh-xao-lãng, tránh-phản-xạ lăng 
xăng với những đối tượng và tác động của cảnh trần bên 
ngoài; làm cho tâm không còn bất an, lo lắng, buồn ngủ, si 
mê, lười biếng, hoặc khởi sinh tham, sân, si... khi gặp phải 
những đối tượng của cảnh trần. Nguyên lý là vậy. 

Từ những nguyên lý trên, chánh-định cũng như chánh- 
niệm mang lại hai ích lợi rất lớn cho việc tu dưỡng tâm. Đó 
là (i) làm thân và tâm khỏe mạnh, lành mạnh, dễ chịu, hoan 
hỷ, bình lặng, bình an. Và (ii) huấn luyện tâm, tu dưỡng 
được cái “tâm trong-sạch và định-sâu” làm công cụ để 
nhìn-thấy mọi sự vật đúng thực như bản chất của chúng. 
Và làm như vậy là tạo ra trí tuệ. 

• Tóm lại, con đường Bát Chánh Đạo gồm tám phần, 
được chia làm ba “mảng” tu tập. Theo Đức Phật, đó là con 
đường tốt nhất và duy nhất giúp dẫn đến (a) khả năng từ bỏ 
dục-vọng, (b) khả năng tu tập tâm trong-sạch và đạt-định, 
và nhờ đó (c) khả năng nhìn thấy mọi sự đúng thực như 
chúng là: đó là trí tuệ, sự giác ngộ, và sự giai thoát (khỏi 
mọi sự khổ). 



132 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


• Theo luận giảng, Phật cũng giống như một vị thầy 
thuốc. Vị thầy thuốc đã định rõ được nguyên-nhân căn 
bệnh của chúng sinh và con người; sau đó thầy đã kê ra 
những toa-thuổc và những phương-pháp trị liệu. Nguyên- 
nhân bệnh và cách-chữa bệnh được nói ra trong Tứ Diệu 
Để. Còn việc có chịu làm theo toa-thuốc và cách-chữa 
bệnh hay không là tùy thuộc ở nơi chúng ta—những ‘bệnh- 
nhân’ của căn-bệnh sinh-tử của thế gian. 

Hãy cố gắng tu tập từ bước đầu của “con đường” của 
Đức Phật, về mặt tâm lý và lẽ thật, có vẻ đó là con đường 
rõ-ràng và đáng-hy-vọng nhất cho vấn đề khổ và sinh-tử 
của chúng ta. Đừng để đến khi gần lúc gần đất xa trời mà 
vẫn chưa một lần tìm-hiểu và đặt-chân lên “con đường” 
này. 

Đức Phật nói rằng: 

“Có hai lỗi lầm mà người đời hay mắc phải trên con 
đường đi đến chân lý: đó là không đi hết trọn con 
đường, hoặc không bao giờ khỏi hành!” 


Câu hỏi 51: Nghiệp là gì? 


Hiểu về “Nghiệp 

Làm sao chúng ta giải thích về sự bất tương đồng giữa 
những con người trong thế gian? 


Chúng ta có thê hỏi răng tại sao có người lại sông một 
đời với những chuỗi dài đầy khổ cực và đau buồn, trong 
khi có những người khác lại sinh ra và sống trong sung 
sướng và hạnh phúc? Tại sao có người lại chết yểu khi 




Phần II -Thêm Nhiều Cấu Hỏi ‘133 


chưa đây một tuôi, có người lại chêt bât ngờ khi tuôi còn 
xuân xanh, nhưng có người lại sống được tuổi thọ rất cao? 
Tại sao có những đứa trẻ lại sinh ra trong cảnh chết đói, và 

những đứa trẻ khác lại được 
sinh ra ở nơi giàu sang? Tại 
sao có người sinh ra đẹp đẽ, 
lành lặn, khỏe mạnh, nhưng 
lại có người sinh ra xấu xí, tật 
nguyền, bệnh hoạn, què chân, 
đui mù? Tại sao có người 
sinh ra lúc nào mặt mày cũng 
tươi cười dù gian khó, nhưng 
có người sinh ra với ánh mắt 
và nụ cười lúc nào cũng buồn 
bã, xa xăm dù cuộc sống 
không khổ cực, đau đớn? 

Không có điều gì, và 
không có ai được sinh ra trên 
thế gian này theo kiểu ngẫu 
nhiên may rủi cả. Thể gian 
không vận động theo kiểu 
như vậy. Mọi sự đều có nhân 
của nó ! Tất cả tình trạng về 
thân thể và cuộc đời của mỗi 
người đều mang những lý do. 

Theo quan điểm Tý-do’, 
nhiều người tin rằng ‘số 
phận’ của chúng ta là do sự kiểm soát và ý muốn của 
thượng đế. Tuy nhiên nếu nhìn vào thế gian, và thấy có quá 
nhiều khổ-đau và bất-tương-đồng giữa hàng tỷ con người, 
bạn có thể hỏi thêm rằng: “Tại sao thượng đế lại muốn và 






134 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


sáng tạo ra những hoàn cảnh khổ-đau và hẩt-tương-đồng 
như vậy để làm gì?”. Nếu có thượng đế là đấng sáng tạo, là 
đấng toàn năng, vậy tại sao ngài không muốn tạo ra những 
con người hạnh phúc giống nhau và không tranh đấu, giết 
hại lẫn nhau?—Không lẽ thượng đế có ‘ý thích’ muốn nhìn 
thấy nhiều người bị khổ đau, nhiều người với những ‘số 
phận’ bất công khác nhau? 

Điều này vừa vô-lý, vừa trái-ngược với những ‘giáo lý’ 
về thượng đế là đấng sáng tạo bác ái và yêu thưong muôn 
loài; điều này mâu-thuẫn với những gì thực tế diễn ra trong 
thế gian từ cổ chí kim có quá nhiều khổ đau mà loài người 
đã chứng kiến và chịu đựng. Như vậy làm sao có lý về 
đức-tin cho rằng ‘số phận’ của chúng ta được định đoạt bởi 
thượng đế toàn năng và đầy lòng bác ái? 

Vì quá bãn-khoăn thắc mắc về những khác-biệt rành 
rành của hàng tỷ người trên trái đất nhưng không thể nào 
lý giải được, chàng thanh niên tên Subha đã đi đến gặp 
Đức Phật để thỉnh cầu người giải đáp. 

"Thưa Ngài, vì nguyên nhản nào, vì nguyên cớ nào mà 
chúng con thấy trong nhân loại có người chết trẻ và 
người sổng lâu, có người sống lâu, có người bệnh yểu 
và người khỏe mạnh, có người xẩu và người đẹp, có 
người có quyền và người thất thể, có người giàu và 
người nghèo, có người thấp hèn và người cao thượng, 
hay người ngu đần và người thông minh?" 

Đức Phật trả lời như sau: 

"Tất cả mọi chúng sinh đều có “nghiệp ” là của mình, 
là của thừa tự của mình, là nguyên nhân bẩm sinh của 
mình, là người thân tộc của mình, là nơi nương tựa 
của mình. Chinh nghiệp (kamma) tạo ra những sự 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi •135 


khác nhau giữa những chúng sinh trong những tình 

cảnh cao thấp khác nhau 

(theo kinh ''Culakamma Vibhanga Sutta”) 

Phật nói rằng phần nhiều của mỗi chúng ta hôm nay là 
do kết quả của nghiệp của mình, kết quả của những hành- 
động trong quá khứ và những hành động trong hiện tại. 
Chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những những hảnh- 
động [nghiệp] mà chúng ta đã làm, chính chúng ta chịu 
trách nhiệm cho hạnh phúc và khổ đau của mình. Chính 
chúng ta xây địa-ngục cho mình, hoặc tạo thiên-đàng cho 
mình. Chính chúng ta là kiến trúc su của ‘số phận’ của 
chúng ta trong hiện tại và tuơng lai. 

Đây là lý về quy luật Nghiệp, có thể giải thích về 
những khổ-đau, về bí-ẩn của cái gọi là ‘số phận’ theo quan 
niệm của những tôn giáo khác, và về những sự khác-biệt, 
những sự không-tuơng-đồng giữa mọi nguời trên trái đất. 

Nghiệp (kamma, Phạn: karma) là những hành-động cố 
ý, có chú tâm, có ý thức, còn gọi là những hành-động tạo 
tác. Nghiệp có nghiệp xấu, nghiệp tốt. Hành động tốt tạo 
nghiệp tốt. Hành động xấu tạo nghiệp xấu. Cây nào trái đó. 
Một nguời sẽ gặt hái quả do mình gieo trồng. Gieo “nhân” 
giống nào, thì lên cây giống đó và gặt loại trái “quả” đó. 
Nếu gieo trồng hạt táo thì lên cây táo và cho ra trái táo. 
Tiến trình nhân-quả bao gồm rất nhiều tác động và nhân- 
duyên trong suốt giai đoạn gieo trồng để cuối cùng ra kết 
quả là những trái táo, trái lớn hay nhỏ, nhiều hay ít, chua 
hay ngọt, cứng hay mềm... 

Cũng nhu vậy, chúng ta là kết quả của mình truớc kia, 
và rồi chúng ta sẽ là kết quả của mình hôm nay. Điều quan 
trọng bạn cần luu ý là: “Hành động hiện tại của chúng ta sẽ 



136 • Vấn Đáp về Phật Giáo 


cho phép chúng ta tác động đên tương lai của chúng ta. 
Như vậy nghiệp không phải là ‘số phận’ hay ‘định mệnh’ 
đã cố định.” 

Đức Phật đã dạy rằng: nếu mọi sự đều đã định đoạt, 
đều đã an bài, thì không có “ý chí tự do” của mỗi người, và 
không cần có đời sống tâm linh đạo đức để làm gì nữa, 
chúng ta cũng không cần phải tu hành làm gì nữa, vì chúng 
ta chỉ là nô lệ của một quá khứ bất di bất dịch mà thôi. 
Nhưng không phải vậy. 

Nghiệp chỉ là một trong rất nhiều quy luật và trật tự vận 
hành trong vũ trụ. Quy luật bên trong nó vận hành một 
cách tự nhiên, không ai can thiệp vào được. Nghiệp không 
phải là một sản phẩm hay cái gì do con người hay do đấng 
sáng tạo tạo ra, mà nó là quy luật tự-nhiên. Người hiểu biết 
về cách hoạt động của nghiệp sẽ có được hy-vọng, tự-tin, 
và có được niềm khích-lệ về mặt đạo đức và tâm linh. Nấu 
hiểu được nghiệp, một người có thể dựa vào đó mà làm 
những việc mang lại lợi-lạc cho mình. Hiểu đuwọc quy 
luật nghiệp sẽ giúp chúng ta thêm nỗ lực làm điều tốt, giúp 
chúng ta trở nên tử tể, khoan dung và tốt bụng, giúp cho 
chúng ta không còn bi quan, không còn bể tắt, tuyệt vọng 
hay đau buồn với cái ‘định mệnh an bài’ nào đó. 

Hiểu được nghiệp, chúng ta sẽ tự nhiên tránh bỏ điều 
xấu ác, làm những việc tốt thiện. 

Hơn nữa ai hiểu được quy luật tự nhiên và khoa học 
của nghiệp thì sẽ không còn những đức-tin vào những tôn 
giáo chỉ vì lý do ‘sợ bị trừng phạt’, hoặc lý do ‘thờ phượng 
để được ban thưởng, phù hộ’. 



Phần II -Thêm Nhiều Cấu Hỏi • 137 


Ai hiêu được quy luật nghiệp sẽ chăm lo tu tập đạo đức 
và tâm một cách tự nhiên, bởi vì họ hiểu được nghiệp quả 
sẽ xảy ra như thế nào. 


Câu hỏi 52: Điều gì xảy ra khi chủng ta chết? 

Giáo lý của Đức Phật đã đưa ra lời giải đáp thỏa đáng 
nhất về nguồn gốc con người đến từ đâu và noi nào con 
người sẽ đến sau kết thúc kiếp sống này. 



138 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 



Nói nôm na, sau khi chúng ta chêt, tâm-thức của chúng 
ta, cùng với những xu-hướng (nội kết), những dục-vọng 
(tham muốn, ái dục...), những nguồn lực (năng luợng) 
sống, và những cá-tính (chủng tử) đã đuợc phát triển và 
đuợc tạo điều kiện (duyên) trong kiếp sống này sẽ tái hiện 
thành trong một “sự sống” mới. 

Từ đó, một “sinh vật hữu tình” mới sẽ lớn lên và phát 
triển một ‘cá thể’ dựa vào cả hai nhóm nhân duyên là (i) 
những cá-tính và bản-tính thuộc về tâm-thức của kiếp sống 





Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi •139 


trước và (ii) những cá-tính và bản-tính của tâm-thức mới 
được hình thảnh trong môi trường sống mới. 

‘Cá thể’ của “sinh vật hữu tình” đó sẽ thay đổi và bị 
biến đổi bởi những nỗ lực của tâm thức (có ý thức, có ý 
hành, có tạo tác) và những điều kiện (nhân duyên) khác 
như: giáo dục, ảnh hưởng của cha mẹ và xã hội. 

Sự sống mới kéo dài cho đến khi những điều kiện (nhân 
duyên) tạo ra nó và thúc đẩy sự sống của nó không còn 
nữa. Tiến trình chết và tái sinh sẽ được tiếp diễn. Những 
điều kiện thúc đẩy tiến trình tái sinh đó chính là những yếu 
tố thuộc tâm (thức) như Dục-Vọng và Vô-Minh. Nấu 
những dục vọng và vô minh không còn nữa thì không còn 
tiến trình tái sinh nữa, và trạng thái đó Phật giáo gọi là 
“không còn hiện hữu nữa”. Không còn hiện hữu nữa nghĩa 
là tâm (thức) được gọi là đạt được trạng thái vô-sinh, giải- 
thoát, trạng thái đó được gọi là Niết-bàn (Nibbana). Từ 
“chúng sinh” là từ Hán Việt dịch chữ ""sattva'" trong tiếng 
Pali (và tiếng Phạn). Sattva có nghĩa là “những sinh vật 
hữu tình”. (Tiếng Anh dịch là ""sentient living beings”). 
Chúng sinh hay những sinh vật hữu tình là những “sự 
sổng” có mang nguồn lực sống, nguồn lực tâm-thức và 
nguồn lực tái-sinh. Ví dụ con người, chó, mèo, trâu, bò cho 
đến những con vật vô cùng nhỏ bé như kiến, vi trùng... 
đều là những chúng sinh hữu tình. 


• Làm cách nào Tâm (thức)^^ chuyển từ thân xác này 
qua thân xác khác? 


Trong những ngữ cảnh binh thường, Tâm và Thức có thể diễn đạt những khái 
niệm khác nhau. Tuy nhiên, trong đề tài “tiến trình tâm thức và tái sinh” thì Tâm 



140 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Khi một người sãp chêt, người ây băt đâu mât ý thức 
kiểm soát tiến trình tâm. Đen lúc đó, những hành động 
(nghiệp) và những cá tính, thói quen, thói tâm (nội-kết) đã 
lâu ngày nằm bên lớp dưới của tâm-thức (tàng-thức) đến 
lúc này được ‘bung ra’, được ‘thả ra’ tự do. Trong nhiều 
chập khoảng khắc (sát-na) trong tâm luôn hiện ra hình ảnh 
của tâm-thức. Tâm-ảnh này hiện lên trong tâm một cách vô 
tình và tự nhiên (không phải do chủ tâm hay cổ ý) mà do 
những hành động (nghiệp) trong quá khứ tạo ra. Vì vậy, 
tùy theo tính chất thiện hay ác của các nghiệp (kamma) mà 
một người đang sắp-chết có thể “nhìn-thấy” trong tâm 
những hình thù tối đen, quái dị, những hình cảnh đáng sợ 
(cảnh giới xấu); hoặc người đó có thể thấy hình ảnh của 
những người thân (cảnh giới người), hay hình ảnh của một 
cảnh giới đẹp đẽ, mát lành (cảnh giới lành). Rất nhiều 
người thường la lên khi “nhìn-thấy” những cảnh tượng 
trong tâm như vậy lúc sắp-chết, và họ có thể ghi nhận lại 
và nếu chưa chết họ coe thể kể lại cho những người thân 
đến thăm bên giường bệnh. 

Ngay cả khi lúc này co thể đã hoàn toàn gần như yếu ớt 
và suy kiệt, nhưng những chập (đon vị, sát-na) tâm tưởng, 
hay có thể gọi chung là “thức tử mạng” thì rất mạnh-mẽ 
khi cái chết đang đến sát gần. Khi co thể ‘tắt-thở’ và ngưng 
hoạt động ngay “điểm-chết” thì những nguồn năng lượng 
mạnh-mẽ đó sẽ được giải phóng thảnh những năng lượng 
của tâm-thức. Nguồn năng lượng này không thể nào bị mất 
đi hay bị triệt tiêu, cho nên chúng sẽ tái-tụ và hiện-thành 
trong một “xác” mới, vì vậy tạo ra hiện tượng “tái-sinh”. 


và Thức là đồng nghĩa với nhau, theo định nghĩa trong Vi Diệu Pháp 
(Abhìdhamma) của Phật giáo. 




Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 141 


Quá trình chết và tái sinh được diễn ra theo tiến trình tâm 
thức như vậy. 

Hãy tưởng tượng những nguồn năng lượng tâm-thức 
này giống như sóng truyền thanh radio vậy, nó không phải 
được cấu tạo bằng những giọng nói và âm nhạc phát ra trên 
đó, mà sóng được tạo nên bằng năng lượng của những tần 
sóng khác nhau, được phát ra và truyền đi, và nó phóng đi 
“ngay tức thời” xuyên qua không gian, và sau đó nó được 
“bắt” bởi những đầu-nhận là máy radio, và từ máy radio đó 
sóng được giải mã ra thảnh những giọng nói và âm nhạc 
cho người nghe. 

Tiến trình (năng lượng) sóng này cũng giống như tiến 
trình (năng lượng) tâm. Khi chết, nguồn năng lượng tâm- 
thức được phóng chuyển thông qua không gian, nó được 
“bắt” hay “nhận” bởi noi như “noãn-trứng” đã được thụ 
thai. Và ngay sau đó nguồn năng lượng tâm-thức đó được 
tái sinh trong một “sự sổng mới” và thể hiện ra bằng một 
“cá thể” mới. ‘Cá thể’ mới này bao gồm những phần của 
kiếp-trước được truyền theo nguồn năng lượng tâm-thức 
vừa nói, cộng với những phần tâm-thức mới được tạo ra 
bởi môi trường “noi sinh” mới. 

Nhiều người không tin vào thuyết tái-sinh trên co sở 
tiến trình tái sinh như vậy. Họ nghe radio hàng ngày từ 
nhỏ, nghe được tất cả những âm thanh và âm nhạc chuyển 
đi từ nửa vòng trái đất nghìn trùng xa, rồi những âm thanh 
đó được “bắt” xuống và “phát” ra bởi cái máy radio nhỏ 
xíu trong tích-tắc, thì họ chỉ nghĩ là khoa học, mặc dù đa số 
họ chẳng hiểu gì về những tần sóng được tạo ra từ cái gì. 
Thậm chí họ cứ nghĩ sóng là do âm thanh và âm nhạc tạo 
ra. Họ không biết rằng tần sóng là một dạng nguồn năng- 



142 • Vấn Đáp về Phật Giáo 


lượng vật lý siêu-hình, cũng như hàng loạt những sóng vật 
lý khác. Bây giờ thì bạn đã hiểu được. Vô số âm thanh 
được “phát” đi dưới dạng nguồn năng-lượng và trong một 
tích-chưa-tắc có thể được “nhận” xuống và “phát” ra thảnh 
vô sổ âm thanh. Vậy tại sao những nguồn năng-lượng như 
năng-lượng tâm-thức lại không thể được phát chuyển đi 
đến một “noi” nào gần-bên hay xa-lắc như cách của sóng 
truyền thanh? Điều này là có thể hình dung được. 

về phần đạo, người đang sắp-chết nên được an ủi và 
nhắc nhở về những hành động thiện lành, những hành động 
công đức (nghiệp tốt). Người sắp chết không nên bị quấy 
rầy bằng những việc cơm áo gạo tiền, bằng những việc bon 
chen tranh đấu của người đời. Người sắp chết cũng không 
nên được người thân khóc thương, ưu buồn, sầu não, than 
thở, ai oán... khi đến thăm. Cũng không nên nói, nhắc hay 
gợi ý thêm cho người sắp chết về những tư-tưởng mới, 
những hành-xử mới, hay thậm chí về một đức-tin mới, vì 
làm như vậy người chết sẽ chết trong hoang mang và 
hoảng sợ hơn nữa. 

Đức Phật thì khuyên rằng khi người sắp chết đang bị sợ 
hãi và khiếp đảm vì tâm-cảnh đang diễn ra trong tâm và 
nơỉ-đến là những nẻo mù mịt đáng sợ hãi, thì hãy nhắc nhở 
người ấy chỉ nên nghĩ (tâm niệm) tới Đức Phật, Pháp và 
Tăng (Tam Bảo)^^ thì người sắp chết thường sẽ thấy được 
sự an-tâm kỳ-diệu, cho dù người ấy chưa từng tin hay theo 
đạo Phật trong thời gian sống trước đó! 


• Có phải ai chết cũng được tái sinh thành ngưòi? 


Coi vân đáp “Phật, Pháp & Tăng”. 



Phần II -Thêm Nhiều Cấu Hỏi • 143 


Không! Rất tiếc không phải vậy, thậm chí là rất hiếm 
có. Không phải ai cũng “được” tái sinh trở lại làm người 
sau khi chết. 

Theo Phật giáo, có nhiều cảnh-giới khác nhau mà người 
hay chúng sinh chết sẽ tái sinh về đó. Một số người được 
tái sinh về những cõi trên trời, trở thành những thiên thần 
hoặc trời. Một số người bị tái sinh về những cõi địa ngục. 
Một số người thì tái sinh thành những hồn ma, quỷ đói 
(ngạ quỷ) vất vưởng trên trần gian. Một số người tái sinh 
thành những súc sinh ngu đần đầy đọa. 



- Cõi trời (cõi thiên thân, cõi tiên, thiên đàng, cõi bông 
lai) không phải là một nơi nào đó có thể tả được, hoặc có 
thể nhìn thấy được như sao Hỏa, sao Kim, Trăng... ), mà đó 
là một “trạng-thái hiện-hữu” (cảnh giới) mà Thân của 
những chúng sinh ở đó là rất vi-tế (không phải được cấu 
tạo bằng xương thịt như chúng sinh ở trần gian), và Tâm 
của họ thì chỉ cảm nhận được những cảm giác tốt đẹp, vui 
sướng, hỷ lạc; cõi tiên trời là nơi không có mặt khổ-đau và 
sự vô-thường như ở cõi người. Một số giáo điều của các 





144 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


tôn giáo khác thì dạy mọi người phải nỗ lực hết sức để cầu- 
nguyện để được ‘đầu thai’ về cõi trời (thiên đàng), và họ 
tin rằng sống trên thiên đàng là mãi mãi, không bao giờ 
thay đổi. 

Nhưng theo đạo Phật thì không phải vậy. Cũng giống 
như những cõi “hữu vi” luôn luôn thay đổi, cảnh giới cõi- 
trời cũng thay đổi, cũng là vô thường. Chỉ khác là sự vô 
thường ở đó ít hơn mức đổi-thay và vô-thường ở những 
cảnh giới thấp khác. Khi hạn sổng ở cõi trời đã hết (thường 
gọi là hết tuổi hưởng phước) thì chúng sinh ở đó có thể 
được tái sinh về lại làm người ở cõi trần gian hoặc thậm 
chí bị tái sinh vào những cõi thấp hơn, tùy theo nghiệp cũ 
vẫn còn. 

- Tương tự vậy, địa-ngục cũng không phải là nơi cụ thể 
có thể được chỉ ra (ví dụ như núi lửa, những nơi hà khắc, 
những nơi có sự áp bức, chết chóc trên trần gian, cảnh đau 
đớn nào đó như lò mổ động vật...), mà đó là một “trạng- 
thái hiện-hữu” (cảnh giới) mà Thân của chúng sinh ở đó là 
rất vi tế (không phải được cấu tạo bằng xương thịt như 
chúng sinh ở trần gian), và Tâm của họ thì chỉ cảm nhận 
được những cảm giác đau-đớn, đày-đọa, cùng-khổ, kinh- 
khủng nhất. Bởi vậy, trên trái đất ở đâu mà có điều kiện 
sống quá khắc nghiệt, có tính người man rợ bạc bẽo, có áp 
bức, độc tài, tra tấn, giết chóc, sự thống khổ, sự đau đớn, 
sự không thể chịu đựng ... thì người ta hay ví những nơi 
đó như là ‘địa ngục trần gian’, là vậy. 

- Tương tự vậy, cõi ngạ quỷ (quỷ đói, hồn ma, cô hồn) 
cũng không phải là nơi cụ thể (như hang quỷ, động yêu 
tinh... theo thần thoại), đó là một “trạng-thái hiện-hữu” 
(cảnh giới) mà Thân của chúng sinh ở đó là rất vi tế (không 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 145 


phải được câu tạo băng xương thịt như chúng sinh ở trân 
gian), và Tâm của họ thì chỉ cảm nhận được những cảm 
giác đói-khát, thèm-muốn vô tận nhưng vô cùng đau khổ vì 
không bao giờ được thỏa mãn. 

Chẳng hạn, ngạ quỷ được miêu tả bằng những hình thù 
quái dị, trong đó có loài có bụng thì rất to nhưng cái cổ để 
ăn nuốt thức ăn thì nhỏ như lổ cây kim khâu nên không bao 
giờ ăn được để thỏa mãn cái bụng đói khát và sự thèm ăn 
thèm uổng. Chúng ta thì chỉ bị bỏ đói hay nhịn ăn một 
ngày một bữa là đã la lên vì khổ sở và tức tối đến mức nào. 
Những luận giảng về nghiệp-báo cho rằng những kẻ sống 
trên đời luôn tham-lam, ích-kỷ và keo-kiệt thì khi chết đi 
rất dễ tái sinh thành những quỷ đói, như là một lẽ công 
bằng tự nhiên của nghiệp báo. 

Thật ra cảnh giới địa ngục và cảnh giới của ngạ quỷ và 
súc sinh thì toàn là đau-khổ, đọa-đày. Đó là những cảnh 
giới thấp xấu nhất mà người theo đạo chân chính nên tìm 
cách tránh né! 

- Vậy cảnh giói con người thật ra chỉ khác với tất cả 
những cảnh giới tiên trời, địa ngục và ngạ quỷ khác là ở 
chỗ Thân có hình hài cấu trúc, và Tâm thì có nhiều trạng 
thái khác nhau của tâm. Khác như thể nào? ‘Con người’ có 
Thân rõ rệt và được cấu tạo bằng xương thịt... và những 
trạng thái Tâm thì bao gồm cả hai trạng thái sướng và khổ, 
chứ không chỉ toàn sướng (như những cõi tiên trời) hay chỉ 
toàn khổ (như những cõi địa ngục, ngạ quỷ). 

- Cảnh giới súc sinh (động vật, côn trùng... ) thì cũng ở 
cùng cảnh trái đất với loài người và cũng có Thân bằng 
xương thịt, hơi thở, nguồn lực sống... nên cũng được gọi 



146 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


chung với loài người trong nhóm phân loại khác là “chúng 
sinh hữu tình”. 

Theo lời Phật: 

Người thấy sai trái trong khi không có sai trái, và lại 
không thấy được sai trái trong khi có sai trái. Người 
ôm giữ tà-kỉến sai lầm như vậy sẽ tái sinh về cõi thấp 
xẩu. 

Người thấy sai trái khi có sai trái, và thấy không sai 
trái khi không có sai trái. Người có được chảnh-kỉến 
đúng đẳn như vậy sẽ tái sinh về cõi tốt lành. 

{Kinh Pháp Cỉí - Kệ 318 & 319) 


• Điều gì quyết định chúng ta tái sinh về đâu? 

Yếu tố quan trọng nhất (nhưng không phải là duy nhất) 
quyết định nơi nào chúng ta sẽ tái sinh về sau khi chết và 
cảnh sổng của chúng ta như thể nào ở đó chính là Nghiệp 
(kammaÝ‘^. Nghiệp có nghĩa là những hành động của ta 
hàng ngày khi ta còn sống trong kiếp này, đó là những 
hành động cố ý, có ý thức, có chủ tâm, những hành động 
tạo tác, có ý-hành. Nói chung những hành động (bao gồm 
hành động, lời nói, ý nghĩ) có cố ý thì tạo ra nghiệp. Hành 
động tốt tạo ra nghiệp tốt và ngược lại. 

Từ nguyên lý nhân-quả này, hành động của chúng ta sẽ 
tạo ra những nghiệp tốt hay xấu cho tương lai và cả kiếp 
sau. Cũng giống như tần sóng phát thanh chúng ta phát ra 
ra sao, thì máy thu sóng radio sẽ “bắt” (nhận) xuống như 
vậy, và “phát” lại cho ta thành những âm nhạc và lời nói y 


Coi vân đáp “Nghiệp là gì”. 



Phần II -Thêm Nhiều Cấu Hỏi • 147 


hệt như âm thanh và lời nói (nghiệp) ta đã tạo ra và phát đi 
dưới dạng sóng năng-lượng tâm-thức vậy. Nguồn năng- 
lượng tâm-thức sẽ được giải tỏa và phát đi ra khỏi thân 
ngay-khi-chết, và nó sẽ được tái hiện-thành ở một môi 
trường sự sống mới, ở một “nơi-nhận” thích hợp nhất với 
nó. 

Như vậy theo nguyên lý nhân-quả và lẽ thường tình, thì 
chúng ta có thể hình dung rằng: loại người nhẹ nhàng, từ 
ái, thưong người, phúc đức... sẽ được tái sinh về một cõi 
trời đầy phúc lành hoặc về lại cõi người thành người sung 
sướng, mang nhiều phước lành. Còn những người ngu si, 
cuồng tín, hoặc tàn bạo, ác độc; hoặc ích kỷ, quá tính toán, 
keo kiệt, ít làm việc công đức... thì, theo thứ tự, có thể sẽ bị 
tái sinh thành súc sinh đần độn; hoặc vào địa ngục bị đày 
đọa; hoặc về lại cõi người nhưng thành người tật nguyền, 
nghèo đói, khốn khổ. 

Không phải chỉ có những bằng chứng khoa học củng cố 
thuyết tái-sinh này, mà từ xưa đến nay nhiều công trình 
nghiên cứu cũng đã chứng kiến rất nhiều người có thể hồi 
nhớ lại kiếp sống trong quá khứ. Điều đó cho thấy rõ ràng 
có sự tái sinh. 


Câu hỏi 53: Có băng chứng khoa học nào chứng tỏ 
có sự tái sinh? 

Có rất nhiều trường hợp nghiên cứu đã chứng minh và 
ghi lại nhiều người lớn, và trẻ em, đã nhớ lại kiếp trước 
của mình. Rất nhiều trường hợp, tuy không thông qua 
nghiên cứu khoa học, nhưng mang tính giai thoại, cũng đã 



148 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


được thuật lại bởi rất nhiều người và nguồn tin đáng tôn 
trọng ở những nước phương Đông. 

Phương Đông và phương Tây ngày nay vẫn liên tục 
nghiên cứu về sự hồi nhớ kiếp quá khứ, như là những 
bằng-chứng của việc tái-sinh từ kiếp trước đến kiếp này. 

Ví dụ, Carol Bowmaii, người chủ xướng một trung 
tâm khoa học và diễn đàn rất lớn mang tên “Trung Tâm 
Kiếp Trước” (www.childpastlives.org) đã viết một quyển 
sách về nhiều đứa trẻ đã có khả năng nhớ lại kiếp quá khứ 
của mình. Đó không phải là những quyển sách về đề tài tôn 
giáo hay tâm linh, mà là sách về nghiên cứu khoa học, dựa 
vào những công trình nghiên cứu công phu trên hàng trăm 
đứa trẻ. 

Giáo sư lan Stevenson là giám đốc Khoa Nghiên Cứu 
Cảm Nhận đại học University of Virginia, Hoa Kỳ đã thực 
hiện rất nhiều nghiên cứu hàn lâm và khoa học hơn 3.000 
người có khả năng nhớ lại kiếp trước của mình. Thông tin 
có thể đọc trên trang 

( w w w ■ medicine ■ virginia. Edu/clinical ) . 

Một số những nhà khoa học khác rất nổi tiếng trong 
việc nghiên cứu đề tài “con người hồi nhớ lại kiếp sống 
quá khứ” mà bạn có thể đọc như là: 

- Tiên sĩ Jim Tucker: 

( www.enlightennext.org/magazine/bios /jim-tucker) 

- Tiến sĩ Raymond Moody (www.lifeafterlife.com) 

- Thomas Shroder 

( w w w.books ■ simonandschuster.com) ■ ■ ■ 

Đó là những công trình nghiên cứu đầy thú vị và những 
bằng chứng đầy thuyết phục mà ai cũng nên quan tâm. 







Phần II -Thêm Nhiều Cấu Hỏi • 149 


Hàng ngàn kêt quả hiện đại và khoa học như vậy (chứ 
không cần tính những giai thoại và hiện tượng chứng kiến 
được ở những xứ sở khác) đã chứng minh cho sự hiện-hữu 
của những kiếp sống trước của những người đang sống 
trong hiện tại. Như vậy có nghĩa là có tái sinh theo chứng 
minh của khoa học. 


Câu hỏi 54: Vân muôn hỏi lại, Phật giảo có tin vào 
thượng đế hay đấng sáng tạo hay không? Vì sao? 

Phật giáo có xu hướng khá “thực-tiễn” trong những vấn 
đề đó, và Phật giáo không tin vào những sáng tạo bí ẩn, 
chẳng hạn như lý thuyết cho rằng vũ trụ đều bắt nguồn từ 
“trứng vũ trụ”, hay được tạo ra bởi một ‘vị thần có chòm 
râu dài trắng’. 

Nấu bạn nghĩ rằng có một đấng sáng tạo tài tình tạo ra 
cả vũ trụ và thế giới, vậy ai tạo ra đấng sáng tạo tài tình 
đó? Và nếu đấng sáng tạo đó đã luôn luôn tồn tại, vậy liệu 
vũ trụ cũng đã luôn luôn tồn tại hay không? 

Nói chung, Phật giáo chắc chắn không tin vào những 
đấng sáng tạo toàn năng như vậy. Chẳng hạn như nếu một 
đấng sáng tạo đã tạo ra vũ trụ, đã tạo ra con người, vậy tại 
sao không tạo ra những con người giống nhau, cùng hạnh 
phúc như nhau, mà lại tạo ra người ác, người hiền, người 
làm ra tội lỗi và phải bị hình phạt xuống địa ngục vĩnh viễn 
trong cảnh đầu roi máu chảy như vậy?? 

Nhiều người đã tin rằng đấng sáng tạo tạo ra con người, 
nhưng tội lỗi là do con người tạo ra, nên con người phải bị 
thượng đế trừng phạt. Nhưng đấng sáng tạo theo quan điểm 



150 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


tôn giáo của nhiêu tôn giáo là đâng với đây lòng bác ái, 
thưong yêu muôn loài; rằng đấng sáng tạo đã tạo ra và biết 
truớc có thiên đuờng hạnh phúc và địa ngục kinh khủng. 
Vậy sao đấng sáng tạo lại tạo ra những con nguời để họ tạo 
ra những tội lỗi để rồi phải bị trừng phạt đọa đày xuống địa 
ngục khủng khiếp nhu vậy?—Để làm gì? Nhu đã nói truớc, 
tại sao đấng sáng tạo có lúc lại đầy lòng bác ái, thuơng yêu 
muôn loài, có lúc lại tạo ra con nguời gây nên tội lỗi, và rồi 
tạo ra địa ngục để trừng trị họ ở một cách khủng khiếp mãi 
mãi nhu vậy. 

Đức Phật đã khuyên dạy không nên tin theo những điều 
do giáo điều, do kinh kệ, do truyền thống hay do những 
suy đoán, tuởng tuợng mà có, vì nếu tin nhu vậy sẽ chẳng 
mang lại lợi ích gì. 

Đức Phật khuyên rằng đừng bao giờ cố gắng tìm hiểu 
những câu hỏi siêu hình nhu vậy, chẳng hạn nhu: Ai tạo ra 
thế giới này? Thế giới này có tồn tại mãi mãi hay không? 
Trong câu chuyện về một nguời bị dính mũi tên độc lại 
không lo việc rút mũi tên ra để cứu lấy mạng sổng của 
mình, mà cứ lo hỏi những câu hỏi vô ích nhu: Ai đã bắn 
mũi tên đó? Tên họ hắn là gì? Hắn làm nghề gì? Vì sao và 
tại sao? ... thì nguời đó có thể chết truớc khi nghe đuợc 
câu trả lời. Cách tốt nhất là hãy để thầy thuốc rút mũi tên 
ra và băng bó thuốc thang và cứu lấy mạng sống của mình. 
Những câu hỏi đó không giúp ích gì cho việc cứu ngay 
mạng sống của mình. 

Ý của Phật khuyên dạy rằng, cuộc sống trên thế gian 
thật là vô-thuờng và ngắn-ngủi và đầy sự khổ, vậy nên 
chúng ta hãy tập trung vào những vấn đề “thực-tế” và lối 
sổng “thực-tế” để làm cho bớt khổ, để giải thoát từng phần 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi •151 


hoặc hoàn toàn khỏi khô ... trước khi những vô-thường thọ 
mạng đến vào một ngày không hẹn trước. 


• Vấn đề người theo đạo Phật có tin vào thượng đế 
sáng tạo hay không? 

Người theo đạo Phật tin rằng có những chúng sinh khác 
nhau cư ngụ ở những cõi trời khác nhau. Họ là chư thiên 
bậc cao như: thiên thần (deva), trời Phạm Thiên 
ibhramma) thuộc những cõi trời thần khác nhau. Nhưng 
người theo đạo Phật có tin có một đấng thượng để tạo ra tất 
cả mọi thứ trên thể gian và định đoạt cuộc sổng của con 
người trên trần gian hay không? Điều đó thì không: những 
người theo đạo Phật có sự hiểu biết rõ ràng thì không tin 
như vậy. Có rất nhiều lý do mà Phật giáo và chánh Phật tử 
không tin như vậy. 

Những nhả xã hội học và tâm lý học thời hiện đại cho 
rằng đức-tin vào đấng tạo hóa hay thượng đế là xuất phát 
từ nguồn gốc của những nỗi sợ-hãi của con người. Đức 
Phật đã từng giảng rằng: 

"Con người khi bị sợ hãi, con người tìm nơi trú ẩn ở 
những nơi—đồi núi, rừng sâu, nương rừng, cây cối và 
miếu thờ." 


CKinh Pháp Cú” - Kệ 188) 

Sinh vật nào cũng vậy, khi sợ hãi thì chạy tìm noi trú 
ẩn. Người nguyên thủy luôn cảm thấy mình bị rình rập bởi 
rất nhiều mối nguy hiểm từ thế giới lúc đó còn nhiều hiểm 
nguy và man dã. Họ sợ thú dữ, sợ không có khả năng tìm 
kiếm đủ thức ăn để sinh tồn, sợ bị thưong vong và bệnh tật, 
và sợ hãi cả những hiện tượng tự nhiên như sấm chớp, núi 



152 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


lửa, lũu lụt, giông bão... hay xảy ra. Và bởi vì con người 
không tìm kiếm được sự chở che bảo vệ nào chắc chắn vào 
thời đó, cho nên họ đã tưởng tượng ra và sáng tạo ra 
‘thượng-để’ để che chở cho họ, và để giúp làm tăng thêm 
sức mạnh và can đảm để họ đối đầu với những thử thách 
của cuộc sổng. 

Ngay cả những người thuộc nhiều tôn giáo khác nhau 
ngày nay vẫn tin và kể rằng họ luôn cầu nguyện những khi 
gặp khó khăn (và lời cầu nguyện của họ cũng được đáp 
lại). Tất cả những niềm tin kiểu đó càng chứng minh cho 
giáo lý của Đức Phật: rằng sự tin vào thượng đế là phản 
ứng tự-vệ trước những sợ-hãi của con người. Đức Phật thì 
khuyên dạy mọi người hãy cố tìm hiểu những nỗi sợ-hãi 
của mình, giảm thiểu những dục-vọng và hãy can đảm 
chấp nhận những gì khả năng con người chưa làm được 
hoặc chưa khám phá ra được. Phật mong muốn thay thế 
những tín ngưỡng vô lý đó bằng những sự hiểu biết hữu lý 

và khoa học. 

♦ 

Lý do thứ hai những người theo đạo Phật không tin vào 
đấng thượng đế tạo hóa là bởi vì dường như không có bằng 
chứng chứng minh cho sự có mặt của đấng tạo hóa đó. 
Nhiều tôn giáo cho rằng những lời của thượng đế tạo hóa 
đã được ghi trong kinh sách nên họ tin là có thượng để là 
có thật, và họ tin rằng trong vũ trụ chỉ có một thượng đế là 
thượng để của tôn giáo mình, còn những ‘thượng đế’ của 
tôn giáo khác là không có thật. Một số tôn giáo lại cho 
rằng thượng đế là nam giới, một số khác cho thượng đế là 
nữ giới (nữ thần), và sổ khác thì cho rằng thượng đế là 
không nam giới cũng không phải nữ giới. Họ hài lòng và 
thần phục sự ‘tồn tại’ của thượng để của mình; và họ nhạo 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 153 


báng và không tin vào sự tồn tại của ‘thượng đế’ hay người 
sáng lập của những tôn giáo khác. 

Đã qua nhiều thế kỷ, con người luôn cầu nguyện 
thượng để (hay ông Trời) che chở khi có khó khăn, chiến 
tranh, hoạn nạn và bệnh tật. Nhưng thực tế mà nói những 
lời cầu nguyện đó vẫn không được đáp trả. Điều này không 
có gì đáng ngạc nhiên, ngay cả nhiều tôn giáo đã cố sức 
chứng minh sự tồn tại của thượng đế của tôn giáo mình qua 
20 thế kỷ qua. Nhưng sự thật vẫn chưa bao giờ được chứng 
minh. 

Lý do thứ ba những người 
theo Phật không tin vào 
thượng đế sáng tạo là vì niềm 
tin đó thật sự không cần thiết 
và giải quyết được điều gì. 
Một số người cho rằng phải 
có đức-tin vào đấng sáng tạo 
thì mới lý giải được nguôn gốc vũ trụ và sự sống. Khoa 
học đã dần dà chứng minh được sự hình thảnh của vũ trụ 
và sự sống mà không có yếu tố của thượng để sáng tạo. 

Một số người lại cho rằng đức-tin vào chúa trời là cần 
thiết để mang lại đời sống hạnh phúc và có ý nghĩa. Việc 
này cũng không phải vậy. Có rất nhiều người vô-thần 
không tin vào thượng đế nhưng họ vẫn có thể sống một đời 
sống hữu dụng, hạnh phúc và có ý nghĩa. 

Một số người cứ tin rằng thượng đế thì có sức mạnh vô 
biên trong khi đó con người thì quá bé nhỏ yếu ớt không 
thể tự giúp mình được. Điều này cũng không đúng, mà lịch 
sử loài người thì chứng tỏ ngược lại. Biết bao nhiêu người 
tự nỗ lực vượt qua bao nhiêu hiểm nghèo, tật nguyền, đau 








154 • Vấn Đáp về Phật Giáo 


khổ bằng nội lực bản thân mình mà không hề có một đức 
tin tôn giáo nào. Một sổ người tin rằng thượng đế là ‘cần 
phải có’ để cứu rỗi con người. Nhưng lý lẽ này cũng không 
được chứng minh trong cuộc sổng này bằng thực tại và lý 
lẽ nào. 

Dựa vào kinh nghiệm tự thân mình, Đức Phật lịch sử đã 
nhìn thấy được con người có đầy đủ khả năng để làm trong 
sạch thân tâm của mình, để phát triển lòng từ bi và trí tuệ 
hiểu biết. Phật hướng ‘sự chú ý của con người vào thượng 
để’ hướng về lại bên trong trái-tim và tâm-trí của chính con 
người, và khích lệ mọi người tự đi tìm giải pháp cho mọi 
vấn nạn của kiếp người, bằng sự hiểu biết chính chắn, hợp 
với lẽ thật của thể gian. 

Quan điểm của Phật giáo về đấng sáng tạo hay thần 
linh có thể thấy trong vài trích dẫn sau: 

Trong kinh “Chuyện Tiền Thân của Đức Phật 
Ự^Bhuridatta Jakata”, sổ 543, Bồ-tát), Phật đã hỏi vị một 
‘đấng tạo hóa’ được giả định là vị trời Phạm Thiên trong 
tôn giáo Bà-la-môn vào thời đó, như sau: 

‘‘‘‘Người có mẳt ẳt thấy cảnh đau thưcmg của đời sổng. 

Tại sao Phạm Thiên không tạo những sinh vật tốt 

đẹp? 

Nếu uy lực của Ngài là vô hạn ? 

Tại sao ít khi Ngài giang tay để ban phước lành ? 

Tại sao tạo vật mà do chính Ngài tạo ra lại phải bị 

đọa đày trong cảnh đau khổ? 

Tại sao Ngài không ban hạnh phúc cho tất cả? 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 155 


Tại sao đời sông lại đây dây giả dôi, lừa đảo, mê 
muội? 

Tại sao gian trá lại hay thẳng—còn sự thật và công lỷ 
lại hay thua? 

Ta liệt Brahma {Trời Phạm Thiên) vào hạng người 
bất công, kẻ đã tạo một thế gian đầy hư hỏng sai 
trái.’’'’ 

Còn trong Chuyện Tiền Thân “Maha Bodhi Takata” 
(Đại Bồ-Đề) thì Bồ-tát [kiếp trước của Phật] đã phê phán 
giáo lý chủ trương rằng mọi sự đều do đấng Tối Cao tạo 
nên, như sau: 

‘WéM có một Thần Linh toàn quyền ban phước 
Mà lại gieo họa cho tạo vật do chinh Ngài tạo ra. 

Và tạo cho chúng sinh những hành động tốt hay xẩu. 

Vị Thần Lỉnh ẩy quả thật đầy tội lỗi. 

Vì con người chỉ thừa hành ỷ muốn của Ngài. ” 


• Nhưng từ xưa đến nay rất đông dân số tin vào 
nhiều dạng ‘thượng đế’ khác nhau, vậy chắc là phải có 
thượng đế hay chúa tròi thực chứ? 

Không phải như vậy. Không phải chỉ vì người ta tin 
nhiều dạng ‘thượng để’ khác nhau thì chắc chắn phải có 
một thượng để là thật. 

Đã từng có một thời kinh sách và người ta cho rằng thế 
giới là bằng phẳng, nhưng tất cả đã sai. Trái đất là tròn. 
Hầu hết mọi người tin vào điều gì là không dựa vào sự suy 
xét hữu lý nào cả. Chỉ có một cách để biết một ý tưởng hay 
đức tin nào đó là đúng hay sai là ta phải nhìn-thấy vào sự- 
thật. Nếu người ta tiếp tục tin vào đấng sáng tạo là chúa 



156 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


trời, thì họ chỉ tin thông qua đức tin thuân túy chứ không 
dựa vào trí-tuệ. Đức tin thì thường do lòng tin võ đoán, do 
sự sợ sệt hay do bị thuyết phục mà có. Trong khi đó sự-thật 
thì phải dựa vào lý do, lý lẽ, sự chứng nghiệm, và bằng 
chứng khoa học thì mới đáng tin được. Ví dụ, chắc chắn là 
có hiện tượng mưa, vì ai cũng đã từng chứng kiến và trải 
nghiệm mưa. Và trời mưa là do nhiều yếu tố tự nhiên của 
hoi nước, gió, áp suất không khí tạo ra, chứ không phải do 
‘một vị trời làm ra mưa’. 


• Vậy những người theo đạo Phật thì không tin vào 
đấng sáng tạo hay thánh thần định mệnh, còn bạn tin 
vào điều gì? 

Mỗi con người đều là quý giá và quan trọng, bởi vì ai 
cũng đều có những phẩm chất tiềm năng để trở thảnh một 
người hiểu biết và giác ngộ. Người giác ngộ trong tiếng 
Pali và Phạn gọi là một Buddha, tiếng Hán Việt gọi là 
Phật. Chính con người mới may mắn có được khả năng 
vượt qua vô-minh ngu-tối và những điều phi lý để nhìn 
thấy được những lẽ-thật tự nhiên, chân lý, và mọi sự đúng 
thực như- chúng-là. 

Sự sân giận, thù 
oán và ganh ghét có 
thể được thay thế 
bằng tình yêu thưong, 
sự nhẫn nhục, lòng 
rộng lượng và lòng 
tốt. Tất cả những điều 
này hoàn toàn nằm 
trong khả năng nỗ lực 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 157 


của con người, nêu người chịu tu tập tu sửa mình, bên cạnh 
sự ủng hộ và giúp đỡ của những người đồng đạo, nhờ noi 
theo tấm gương của Đức Phật. 


• Nếu Phật giáo không tin vào đấng sáng tạo và 
thánh thần định mệnh, vậy Phật giáo là một tôn giáo 
vô-thần? 

Phật giáo là một tôn giáo vô-thần chỉ theo ý nghĩa là nó 
từ chổi những quan niệm hữu thần xa xưa về một chúa trời 
là đấng tạo hóa sáng tạo ra mọi sinh vật và vũ trụ. Quan 
niệm về một đấng sáng tạo nhu một ‘vị chúa trời có chòm 
râu trắng dài’ đang nhìn xuống thế gian theo dõi và điều 
khiển con người giống như điều khiển những con rối thì 
thật là một ý tưởng buồn cười. Nhiều tôn giáo khác tin như 
vậy và họ nghĩ vận mệnh hay sự giải thoát con người đều 
phụ thuộc vào bàn tay cứu rỗi của đấng sáng tạo, của chúa 
trời hay thần linh của tôn giáo họ. 

Phật giáo thì quan niệm đơn giản rằng: những trạng thái 
tâm trong sạch là trạng thái được giải thoát. Đó là những 
tâm trạng Niết-bàn (Nibbana). Nói ngắn gọn, theo Phật 
giáo thì chỉ có trạng thái Niết-bàn mói là sự giải thoát 
khỏi sự khổ đau và sinh tử chúng sinh. Và trạng thái 
giải-thoát của Niểt-bàn phải tự mỗi người tu tập để có được 
chứ không phải do thần thánh hay chúa trời nào ban cho 
người này và không ban cho người kia cả. 

Trạng thái Niết-bàn chỉ có thể tạm hiểu là một trạng 
thái hạnh phúc cao nhất của tâm, chứ thật ra không có 
ngôn ngữ nào của thế gian có thể dùng để miêu tả chính 
xác được hết ý nghĩa của trạng thái Niết-bàn. Niết-bàn là 
trạng thái tâm tuyệt-đối, không phải là những trạng thái hỷ 



158 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


lạc và hạnh phúc tương-đôi trên trân gian, nên không có 
ngôn từ trần gian có thể miêu tả được. Mỗi người phải tự- 
chứng và tự-biết về trạng thái đó, giống như mỗi người 
phải tự nếm ly nước chanh đường mới tự “thấy” được vị 
ngon của nó là như thế nào, chứ lời miêu tả ‘vừa chua vừa 
ngọt’ thì chỉ là cách miêu tả tạm bợ. Niết-bàn cũng vậy, 
theo Đức Phật, mỗi người sẽ tự “chứng nghiệm và nếm 
trải” trạng thái Niết-bàn của mình chứ không thể hiểu theo 
sự miêu tả của người khác, ngay cả đó là cách miêu tả của 
Đức Phật. 

Đức Phật đã gọi Niết-bàn là một trạng thái “không do 
ai sinh ra, không do ai tạo ra, không có hình tướng theo 
những quan niệm thông thường của thế gian”. 

các Tỳ kheo, có cái không được sinh ra, không 
được tạo ra, không có hình tướng. Nếu không có vậy, 
nếu không có cái không được sinh ra, không được tạo 
ra, không có hình tướng, thì chắc cũng không có lối 
thoát nào để giải thoát khỏi thế giới vốn được sinh ra, 
được khởi sinh, được tạo ra, có hình tướng như vậy. ” 
(tức như thế gian của chúng ta). 

(kinh ""Phật Tự Thuyết” - Udana, trang 80-81) 


Phật giáo khuyên dạy con người không nên tập trung sự 
chú ý vào những hình ảnh của đấng sáng tạo theo trí tưởng- 
tượng của con người, và không nên suy đoán một cách vô 
ích vào những điều mà đấng sáng tạo đó đã và sẽ làm. 
Thay vì vậy, đạo Phật thì nghiêng về thực-dụng, đề cao sự 
thực hành của bản thân mỗi người. Phật giáo khuyên mọi 
người quay lại chú tâm vào chính bản thân mình, để tìm 
thấy nguyên-nhân của khổ đau và phiền não, và từ đó tìm 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 159 


cách hạn chê và trừ bỏ chúng. Khi trừ bỏ được đau khô, 
đau thương, phiền não, sinh tử... thì trạng thái đó không 
được gọi là giải thoát thì được gọi là gì? Những giáo lý 
thực-dụng này được gói gọn trong Tứ Diệu Đế mà chúng ta 
đã từng biết đến. 


Câu hỏi 55: Theo Phật giáo, chúng ta có linh hôn 
không? Hay chỉ là ảo tưởng về cải gọi là Hỉnh hồn 

Đức Phật dạy rằng không có Tinh hồn’ cố định, không 
có một bản-ngã cố định thường hằng nào trong một sinh vật. 
Thay vì vậy, cái mà chúng ta gọi là một ‘con người’ thực ra 
chỉ là cái được hình thành bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố 
và điều kiện khác nhau. Khi các yếu tố và điều kiện đầy đủ 
để tạo ra một ‘con người’ thì có một ‘con người’, nhưng khi 
các yếu tố hay điều kiện không còn thì ‘con người’ đó cũng 
không còn. Đủ duyên thì thành, không đủ duyên thì tan rã. 

Cũng giống như một cái máy tính được lắp ráp bằng 
nhiều bộ phận chức năng khác nhau. Chỉ khi nào các bộ 
phận được lắp ráp đầy đủ để cùng hoạt động được như thiết 
kế, thì đó được gọi là “một cái máy tính”. Nhưng khi các bộ 
phận được tháo ra thì nó không còn được gọi là một cái 
“máy tính” nữa. Thật ra, không có một bản-thể, hay một bộ 
phận cốt lõi nào có thể thực sự được gọi là một cái “máy 
tính” cả. Phải kết hợp nhiều yếu tố và bộ phận thì mới thành 
một cái máy tính. Tương tự như vậy, không có một ‘bản- 
ngã’ hay một ‘cái gì’ cốt lõi cố định trong chúng ta có thể 
gọi là một ‘linh hồn anh A’, một bản ngã riêng biệt bất biến. 



160 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Nói cách khác, ‘con người’ bao gôm có phân ‘thân’ và 
phần “tâm”. Phần thân vật chất (sắc) gồm những yếu tổ đất 
(xưong, cốt... ), nước (nước, dịch... ), lửa (thân nhiệt... ) và 
gió (hơi thở... ). Nó là một cấu trúc rất phức hợp và ‘tuyệt 
tác’ được hình thành và phát triển thông qua một quá trình 
tiến hóa rất dài lâu (hàng trăm triệu triệu năm), nhưng nó 
vẫn không phải là một guồng máy hoàn hảo, bởi vì nó cũng 
phụ thuộc vào nhiều điều-kiện, thời-gian và chắc chắn nó 
luôn bị “cũ” đi, già đi, hư đi... từng giờ, từng ngày. Rồi đến 
giai đoạn nó “trục trặc” như bệnh yểu, tàn tạ, và rồi cuối 
cùng là chết—ngừng hoạt động và phân rã. 

Đức Phật đã dạy rằng phần Tâm của chúng ta cũng bao 
gồm nhiều yếu tố khác nhau như tâm thức, trí nhớ, cảm 
nhận và những yếu tố thuộc về tâm khác. Khi tất cả những 
yếu tố thành phần đó cùng hoạt động với nhau, chúng ta có 
ý nghĩ cho rằng có một cái ‘Ta’ hay một ‘linh hồn’ của ‘Ta’ 
hoạt động một cách riêng biệt và độc lập. Và do vậy, chúng 
ta có cảm tưởng (ảo tưởng) rằng đó là một ‘linh hồn’ của 
‘Ta’, thể hiện ra bằng cái ‘Ta’. Và mỗi người đều nhận đó là 
cái ‘ta’, ‘bản ngã’, hay ‘linh hồn’ của mình. 

Theo Phật giáo, tất cả nhân loại đều bị che mờ hỏi cái 
ảo tưởng về một ‘linh hồn’ như vậy. Quan điểm và kiến 
thức này của Phật giáo giúp chúng ta giải thoát, lìa xa khỏi 
những ý tưởng, hành động và nhu cầu ích kỷ, tự kỷ và tự đại 
để phục vụ cho cái ‘Ta’ hay cái ‘linh hồn’ của ‘Ta’. 

Nếu chúng ta đã hiểu được rằng cái ‘con người’ của 
chúng ta chỉ là một sự kết hợp của nhiều yếu tố vật chất và 
tinh thần, khi chúng kết hợp lại thì có cái ‘con người’, khi 
chúng không còn kết hợp thì không có cái ‘con người đó 
nữa. Thậm chí, những yểu tổ đó là luôn-luôn biến-đổi trong 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 161 


từng giây phút, cho nên sau một giây phút cái ‘con người’ 
đó cũng đã thay đổi thành cái ‘con người khác rồi’. Như 
vậy, bên trong cái ‘con người’ đó không thể có cái gì cố 
định theo kiểu một cái ‘linh hồn’ bất biến như vậy. 

Đức Phật đã dạy rằng chính cái ảo-tưởng về một ‘linh 
hồn’ là nguyên nhân gây ra mọi đau khổ của người đời. 
Chức năng tự nhiên và liên tục của cái ‘Ta’ là luôn muốn 
kiểm soát. Người mang cái ‘Ta’ hay ‘ngã’ lớn thì muốn 
kiểm soát thế giới, người mang cái ‘Ta’ vừa vừa thì luôn 
muốn kiểm soát chỉ huy gia đình và noi làm việc, và mọi 
người với cái ‘Ta’ thì luôn muốn kiểm soát mọi thứ theo ý 
muốn và nhu cầu của cái ‘Ta’, kiểm soát mọi việc liên quan 
đến thân-tâm’ của cái ‘Ta’. 

Chính cái sự luôn luôn muốn kiểm soát mọi thứ cho nhu 
cầu “ích kỷ” của cái ‘Ta’ đó đã thể hiện ra ngoài bằng hành 
vi tham muốn và tranh đấu (tham, sân), và vì vậy không có 
được sự bình-an bên trong tâm và sự hòa-hợp với mọi người 
bên ngoài. Tham muốn và tranh đấu sinh ra bất-ổn và bất- 
an. Chính cái ‘Ta’ ích kỷ mong muốn có thêm của cải, them 
khoái lạc, mong muốn kiểm soát người khác. Chính cái ‘Ta’ 
đó luôn tìm kiểm và chạy theo thỏa mãn dục-vọng của nó, 
nhưng cuối cùng nó chỉ tìm được sự không thỏa mãn, sự bất 
toại nguyện. Dù có tìm ra khoái lạc thì cuối cùng khoái lạc 
đó cũng biến tành sự bất toạt nguyền và khổ mà thôi. 

Những khổ đau của chúng ta có nguyên-nhân sâu xa như 
vậy thì sẽ không bao giờ được chấm hết, những dục-vọng sẽ 
không bao giờ được nhổ sạch cho đến khi nào chúng ta còn 
cái ý tưởng sai lầm về một cái ‘Ta’, về cái ‘linh hồn’ của ta. 
Cái ‘Ta’ theo kiểu một ‘linh hồn’ là không có thực. Chỉ là 
ảo ảnh, là do tưởng lầm. 



162 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Muốn nhận thấy rõ sự-thật này, hoặc nhận biết đúng 
thân-tâm chúng ta đíc thực thực là gì, thì chúng ta phải tu 
tập tâm, theo đạo Phật. Khi nào tâm đuợc trong sạch, không 
còn chuông ngại tham, sân, si, đuợc an-định và trí-tuệ, thì 
tự nó nhìn-thấy đuợc lẽ thật đó một lần và mãi mãi. Đó là 
phương cách và con đường của đạo Phật. 

Nhiều tôn giáo khác cho rằng có linh hồn thường hằng 
và bất biến trong mỗi con người chúng ta. Vậy thì linh hồn 
được cấu tạo bằng những thứ gì? Nếu cho rằng một cái gọi 
là ‘linh hồn’ có khả năng thưởng thức hưởng thụ những cảm 
giác khoái lạc của giác quan ở trên thiên đường thì ‘linh 
hồn’ đó phải được cấu tạo bằng vài yếu tố vật chất nào đó 
chứ! Nhưng chúng ta đều biết những yếu tố vật chất luôn có 
thể bị phân rã, tan rã hay hoại diệt bằng cách này hay cách 
khác. Nếu như ‘linh hồn’ không phải dạng vật chất nhưng là 
một dạng năng lượng thì nó cần phải có thể điều khiển 
được. Dù là dạng nào đi nữa thì vẫn không có được một 
manh mối hay bằng chứng nào có một thứ như là một ‘linh 
hồn’ như người đời đã giả định như vậy. 

Theo Phật giáo thì sự chết đi và tái sinh vẫn được diễn ra 
mà không cần có một ‘linh hồn’. Hãy xem xét một ví dụ 
tương tự như vầy: Trong một ngôi chùa hay thiền viện có 
một ngọn nến đang cháy và sắp tắt. Một tu sĩ lấy một cây 
nến mới và bắt mồi lửa từ cây nến cũ đang cháy. Cây nến cũ 
cháy hết và tắt, còn cây nến mới vẫn tiếp tục cháy sáng. Vậy 
thì cái gì đã được chuyển từ cây nến cũ sang cây nến mới 
khi mồi lửa? Đó chỉ là quá trình tự nhiên của nguyên nhân 
và kết quả, chứ không phải là có một ‘cái gì đó’ được di 
chuyển từ cây nến cũ qua cây nến mới cả! Nếu nói rằng 
ngọn lửa nến là một dạng như ‘linh hồn’ của cây nến cũ 
chuyển qua thân xác mới là cây nến mới thì cũng vô lý, bởi 



Phần II -Thêm Nhiều Cấu Hỏi • 163 


vì sau khi môi lửa qua cây nên mới, lửa của ngọn nên cũ 
vẫn còn cháy sáng cho đến khi tim sáp cháy hết kia mà. 
Tuơng tự như vậy, có một sự “kết nổi” tự nhiên nhân-quả 
diễn ra giữ kiếp trước và kiếp sau, giữa lúc chết và lúc tái 
sinh, nhưng thật sự thì không có một ‘linh hồn’ nào được di 
chuyển từ kiếp trước qua kiếp sau hay từ xác thân chết qua 
xác thân mới. 

Nếu bạn muốn hiểu thêm về quá trình tái sinh này, bạn 
có thể đọc thêm phần vấn đáp về Tái Sinh^^ trong quyển 
sách này. 


Câu hỏi 56: Khải niệm vê vô-ngã (anatta) là gì mà 
rất thường được nghe trong Phật giáo? Làm thế nào 
áp dụng lý này vào trong đời sổng hàng ngày? 

Đây là một câu hỏi hay, và nhiều người hỏi khi nói về 
Phật giáo. 

Vô ngã (anatta) là một trong những chủ thuyết cốt lõi 
của Phật giáo. Nó chỉ có thể được nhận biết thông qua trí 
tuệ khi suy xét hay quán chiếu về thân-tâm của mỗi chúng 
ta. Vô ngã là không có bản ngã, không có cái ‘tôi’, không 
có cái ‘ta’ nào hết. (Đúng nghĩa hon ‘vô ngã’ nghĩa là đó 
‘không phải là ngã’). Chẳng hạn như mình tên A, nhưng lý 
thuyết này nói thật sự không có cái anh ‘A’ nào hết, đó chỉ 
là tên đặt để gọi mà thôi. Tạm thời là như vậy. 

Vô ngã có thể được phân thảnh hai mức độ: 


Coi vấn đáp “Tái Sinh” trong Phần L 




164 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


(a) ở mức độ thấp, tức liên quan đến con người. Vô ngã 
ở đây được nhận biết thông qua việc suy nghĩ, lý giải, phân 
tích một cách có lý trí và khoa học, rằng bản thân chúng ta 
luôn thay đổi từng giây phút, nên thực sự không có cái 
‘anh A’ nào thật sự tồn tại cố định và bất biến như kiểu 
một ‘linh hồn A’. Và khi biết bản thân mình cũng chỉ là sự 
kết hợp tạm bợ của những yếu tố vật chất và tinh thần 
khác, thì ta hiểu ra mình chỉ là vô ngã. 

Ví dụ, thân chúng ta khi mổ xẻ ra là sự kết hợp của 
hàng tỷ yếu tố vật chất và thần kinh. Nhóm vật chất (Sắc) 
thì bao gồm những yếu tố thuộc bốn nhóm Tứ Đại như Đất 
(xác, răng, xưong... ), Nước (máu, dịch... ), Gió (hoi thở... 
), Lửa (thân nhiệt, nóng, mát... ) theo cách giải thích của Á 
Đông. Còn những nhóm về thần kinh hay tâm linh là Thọ 
(cảm giác), Tưởng (sự nhận biết), Hành (ý chí, ý muốn, 
tâm ý) và Thức (tâm thức, tàng thức, hiện thức). 

Nấu một trong những yểu tố này diệt vong, hoặc không 
còn, thì toàn cái ‘khối’ gọi là ‘thân tôi’, ‘con người anh A’ 
cũng sẽ không còn. Ví dụ như ngừng thở (hết yếu tố Gió) 
là chết. Co thể bị lạnh không được cứu ấm (hết yếu tố Lửa) 
thì chết. Bị thưong mất máu không cầm kịp (hết yếu tố 
Nước) là chết. Gãy xưong, phổi, tim, ruột, đầu, óc... bộ 
phận nào của co thể bị chấn thưong mệnh hệ không trị cứu 
được (hết một yếu tố Đất nào đó) thì chết. 

Nếu hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ bớt đi lòng tự 
đại, tính tự cao, tính ích kỷ, tham lam cho một cái ‘Ta’ 
không có thực. Và nhờ vậy sẽ bớt dính mắc vào những dục 
vọng cá nhân, quyền lợi ích kỷ, và sẽ trở nên trong-sạch 
hon, bình-thản hon, buông-xả hon, bình-an hon. Tạm thời 
là như vậy, bạn nên tạm thời hiểu và tin như vậy, cho đến 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 165 


khi nào bạn thực hiêu, thực hành, và tự trải nghiệm điêu 
đó. Lúc đó thì bạn “thấy và biết” rõ lẽ thật đó. 

(b) ở mức độ triết lý cao hơn, Vô ngã là sự thật tuyệt 
đối, là chân lý, là bản chất đích thực của mọi sự vật và hiện 
tuợng trên thế gian và vũ trụ. Mọi sự vật cũng không có tự 
tính nhu chúng ta nghĩ, nhu cách chúng ta đặt tên, dán 
nhãn... cho chúng. 

Ví dụ: mây đen là do có hơi nuớc tụ lại và lớp trên của 
mây che nắng nên vùng trời ở đó tối, nên từ mặt đất nhìn 
lên thấy mây đen. Mây trắng là do hơi nuớc với mật độ ít 
hơn và vùng trời đó đuợc chiếu sáng hơn nên mây có màu 
trắng khi ta nhìn từ mặt đất trong ngày sáng sủa. Nếu 
không có hơi nuớc tụ lại, không có gió, không có ánh sáng, 
thì cũng chẳng có mây đen mây trắng nào cả. Mây là 
không. Có mà không, không mà có! Không có hơi nuớc 
hay một trong những yếu tố khác thì chẳng có mây nào cả. 
Hay sau khi đổ mua rồi thì cũng chẳng còn mây, lúc đó 
mây đã là nuớc trong ao tù, sông suối hay chạy vào thân 
cây cối, thấm vào mạch nuớc ngầm hàng trăm ngàn thuớc 
duới mặt đất, thành hơi suơng buổi sáng, thành hơi nuớc 
nằm trong cơn gió heo may bay lên non ngàn, trôi dạt vô 
định, muôn phuơng, muôn dạng... .Mây bỗng chốc đã tan 
tành thành hàng ngàn, hàng triệu tên gọi khác nhau. 

Đó là bản chất vô-ngã của mọi sự sổng và sự vật (bên 
cạnh hai bản chất là vô-thuờng và khổ). Đổ nhìn thấy đuợc 
bản chất đích thực của mọi sự đích thực nhu chúng là, thì 
cta ần phải có đuợc trí-tuệ thâm sâu. Trí tuệ thâm sâu thì 
có đuợc từ một cái tâm tĩnh lặng (định sâu), trong sạch 
(không bị ô nhiễm, chuông ngại). Trong sạch và đạt định 
thì có đuợc từ sự tu tập liên tục và dài lâu, thậm chí phải 



166 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


mất nhiều đời nhiều kiếp để tu tập đuợc nó nhu vậy. Cách 
tu tập đuợc nó là bắt đầu bằng sự tu tập về hành động công 
đức và đạo đức, bằng việc từ bỏ dần dần dục vọng và 
những thói tâm xấu ác, bất thiện. Đen khi tâm đạt định và 
trí tuệ tâm sâu, tâm sẽ diệt bỏ tất cả mọi dục vọng và ngu si 
để nhìn thấy những lẽ thật về vô-ngã, vô thuờng, và khổ. 
Nguyên lý là vậy. 

Có một số nguyên tắc thực hành để áp dụng lý Vô-ngã 
vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta: 

1. Đừng làm những gì chỉ vì quyền lợi ích kỷ của riêng 
mình mà chẳng màng gì quyền lợi và sự thiệt thòi của 
nguời khác. 

2. Làm những việc khiêm tốn, nhẫn nhục, kiên nhẫn, 
nhỏ bé, ‘bị cho là thấp hèn’ để làm giảm bớt cái ‘Ta’, ‘bản 
ngã’, ‘lòng tự cao tự đại’ của mình. 

3. Đừng bao giờ cho rằng ý nghĩ, ý tuởng, ý kiến hay 
kiến thức của mình là đúng và xem thuờng những quan 
điểm, ý tuởng của nguời khác. Cái ‘của Ta’ chỉ là do ta 
nghĩ, ta suy, ta tin, ta giả định. Mà khi cái ‘Ta’ đã thực sự 
không có, luôn bị biến đổi, thì làm sao những sản phẩm đó 
của ‘Ta’ là luôn đúng đắn và chân lý cho đuợc? 

Hon nữa việc tôn trọng và lễ phép thảo luận với ý 
tuởng, ý kiến, kiến thức của nguời khác cũng giúp làm cho 
mình giảm bớt cái ‘tự ngã’, ‘tự cao tự đại’ của mình. 

Mọi việc phải nên suy tu và nhận biết theo lẽ nhân- 
duyên và tri-kiến, chứ không phải cứ theo ý mình muốn 
hoặc cứ theo cái ‘Ta’ là này, là nọ, là học sĩ, là giáo su, là 
nguời trong ngành... Cái gì cũng tuong-đối và luôn biến- 
đổi và vô-thuờng. Một nguời trí thức đã đuợc sinh ra vùng 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 167 


biên Ninh Chữ không nhât thiêt là ông ta chăc biêt rõ và 
mô tả đúng về bãi biển ở đó hơn một người ở trên nương 
rẫy mới xuống đó lần đầu. Vì người trước thì hai năm nay 
không về quê, mà người thứ hai thì hiện đang nghỉ mát ở 
đó. Hai năm có nhiều khu khách sạn đã được xây lên và 
nước biển đã không còn trong xanh như ngày xưa, có thể 
vì những khách sạn đó. Nên cách mô tả về bãi biển quê 
hương của nhà trí thức đó là sai và không đúng bằng cách 
kể chuyện của anh bạn vùng cao kia đang trải nghiệm và 
chứng kiến ở đó. 

về sau, càng thực hành con đường đạo Phật, bạn càng 
có khả năng buông-bỏ, lìa-xa cái ý nghĩ sai lầm về ‘cái 
Ta’, và càng trở nên “vô-ngã”, không còn vị kỷ, không còn 
tự đại, không còn bám víu vào cái ‘Ta’ giả tạm nữa. Mọi 
sự trên đời đều là tạm bợ, là giả tạm, là giả danh, là vô ngã. 
Phật giáo đã nói đi nói lại về lẽ thực này. 

Nói theo lời của ngài Asanga (Vô Trước), một học giả 
Phật giáo lỗi lạc của truyền thống Đại Thừa Ấn Độ, thì: 
“Có một sự thật là vô-ngã’\ 

• về đề tài rất hay này, bạn có thể tìm hiểu thêm từ 
nhiều kinh, sách và luận giảng. Trong đó một chương viết 
ngắn gọn nhưng rất hay về “Vô-Ngã” bởi nhà sư Wapola 
Rahula trong quyển ""Những Điều Phật Đã Dạy”. Phần viết 
này được dựa vào những sử tích và những điều do chính 
Phật nói. Chắc chắn bạn sẽ ‘thấm thìa’ hơn sau khi đọc 
chương vô-ngã này. 



168 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Câu hỏi 57: Nêu không có bản ngã (atta) hay một 
lỉnh hồn cố hữu thì aỉ là người nhận lãnh những 
nghiệp xẩu nghiệp tốt? 

Đây cũng là câu hỏi hay, và rất nhiều nguời suốt đời đi 
tìm câu trả lời cho phần vô-ngã mà Đức Phật đã giảng dạy. 
Và thậm chí có rất nhiều nguời còn hoài nghi Đức Phật đã 
‘dấu giếm’ điều gì đó về vấn đề này. 

Ai cũng có thể hoài nghi và đi tìm câu trả lời cho vấn 
đề này, mặc dù Đức Phật đã nói rõ truớc lúc chia xa các đệ 
tử rằng: '"Không còn điều gì Phật còn dấu trong nắm tay 
của người thầy!” và "sự còn nghi-ngờ sẽ là một trong năm 
chướng-ngạỉ cho việc tu tập”. Nguời đời thuờng hoang 
mang lo lắng khi nghe mình không có ‘linh hồn’, không có 
cái ‘Ta’ nào của mình, không biết khi mình chết đi thì cái 
‘mình’ đó sẽ ra sao, cái ‘mình’ đó sẽ đi về đâu hay còn biết 
gì không... . 

Thật ra, Phật giáo từ chổi bản ngã {atta), cho rằng 
không có ‘linh hồn’ thuờng hằng bất biến nào cả, tuy nhiên 
Phật giáo chấp nhận có sự “liên tục” của sự sống từ kiếp 
sống này sang kiếp sống khác trong vòng sinh tử (trừ 
những nguời đã chứng đắc A-la-hán vô sinh mới không 
còn tái sinh). 

Và khi chúng sinh, gồm cả nguời và những sinh vật 
hữu tình, sinh ra và chết đi, tâm thức của họ đuợc nối tiếp 
di chuyển qua kiếp sống tiếp theo. Thức mang theo nghiệp 
là một dạng nguồn lực, và nghiệp lực là thứ duy nhất 
chủng sinh mang theo liên tục trong vòng luân hồi. 

Bạn có thể hình dung nhu vầy: Thức tái sinh cũng nhu 
nguồn điện trong sợi dây điện vậy. Nó có thể di chuyển từ 


Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 169 


bóng đèn này (thê hiện ra ánh sáng trăng của đèn Nê-ông) 
qua bóng đèn khác (thể hiện bằng ánh sáng vàng, đỏ... của 
bóng đèn khác). Bản thân thức là nguồn năng luợng nhu 
vậy chứ không phải là một ‘linh hồn’cổ định di chuyển đi, 
vì nhu đã nói trong phần kế trên, tâm là một phần của thân- 
tâm, nó biến-đổi liên tục, không bao giờ là một cái gì cố 
định trong một giây phút nào đó nhu kiểu một ‘linh hồn’ 
cổ định mà con nguời tuởng tuợng ra. 

Tâm thức của con nguời thay đổi liên tục trong từng 
đon vị thời gian nhỏ nhất (sát-na), và không có cái “tâm 
thức hiện tại” nào là đồng nhất hay giống hệt cái “tâm thức 
hiện tại” khác hết, vì chúng luôn luôn ở trạng thái thay đổi 
liên tục, giống nhu nuớc tại một chỗ nào đó trên một dòng 
sông đang chảy. Thấy vậy chứ chỗ nuớc nào cũng không 
phải là chính nó hết, vì nuớc luôn chảy đi và nuớc mới 
luôn luôn chảy qua. Chỗ nuớc đó không bao giờ là một 
‘loại nu óc’ cổ định nào hết, mà là sự liên tục của những 
luợng nuớc mới đển-đi chảy qua mà thôi. Ngay cả khi nhìn 
từ trên máy bay, chúng ta thấy dòng sông là một vệt hay 
một dòng liên tục, rõ ràng, hình thù cổ định nhu vậy, 
nhung thật ra không bao giờ có một dòng “sông nuớc” nhu 
vậy. Tất cả nuớc của nó đều chảy qua từng khoảnh khắc và 
đi ra biển. Không bao giờ chúng ta có thể tắm hai lần trên 
một ‘dòng sông nuớc’ đó hết. 

Nhu Phật cũng đã nói rất hình tuợng về bản chất thay 
đổi thoáng qua của sự sống của đời nguời: 

giống như một dòng sông chảy từ trên núi, nước 
chảy và nước trôi đi mất, mang theo mọi thứ trong 
dòng của nó, không có một khoảnh khẳc, một lúc, một 
giây nào nó ngừng chảy, mà nó liên tục chảy, liên tục. 



170 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Vì vậy, này các Bà-la-môn, đời người cũng vậy, giông 

như một dòng sông chảy từ trên núi vậy.” 

Mỗi hơi thở của chúng ta vào ra thì hàng tỷ đơn vị 
thân-tâm ta (tế bào) đã chết đi, thay vào đó là hàng tỷ tế 
bào mới sinh ra. Thân tâm ta bị thay đổi, bị biến đổi từng 
giây, thì làm gì có cái thân-tâm nào cố-định để mà gọi là 
một ‘con người A’, một ‘ông A’, hay một ‘linh hồn’ bất 
biến như vậy. 

Chỉ có “tâm thức tổng kết” cuối cùng trước khi chết 
mới là thức cuối cùng chuyển tiếp từ thân chết này qua một 
‘dạng hiện hữu’ khác trong kiếp kế tiếp. 

Phật giáo cho rằng nghiệp là chỉ tất cả hành-động cổ-ý 
của tâm (hành) trong suốt quá trình sổng, nên nghiệp thuộc 
về phần “tâm-thức”. Nên ngay khi chết, tâm-thức cuối 
cùng là thức tử mạng hay thức tái sinh mang những “bản 
chất” của các nghiệp di chuyển qua kiếp sống khác. Vì 
vậy, nghiệp vẫn đi theo và tiếp tục chi phối kiếp sống tiếp 
theo. 

Giống như: ngay khi một bóng đèn tắt hay bị ngắt 
dòng, dòng điện (tâm thức) mang theo hàng tỷ tỷ đơn vị 
điện năng, ví dụ như hạt điện tử (các nghiệp) trong một 
cái-tích-chưa-tắc đã di chuyển qua bóng đèn khác hoặc 
thiết bị khác, hoặc chuyển qua một tụ chứa điện hay trạm 
điện khác. Những đơn vị điện năng đó (nghiệp) vẫn luôn 
hoạt động và có thể “chạy” bất kỳ thiết bị điện mới nào mà 
nó sẽ được nối vào. 

Vấn đề không phải đơn giản và dễ hiểu, tuy nhiên ví dụ 
đó chỉ để khơi gợi cho bạn thấy được nguyên lý và tính 
khoa học của tiến trình tâm-thức và nghiệp. Như vậy có 



Phần II -Thêm Nhiều Cấu Hỏi •171 


thê hình dung răng thức tái sinh là chủ đâu tiên của các 
nghiệp trong kiếp sổng mới. 

Ngài Phật Âm (Buddhaghosa) đã từng nói rằng: '"Chỉ 
có nghiệp, chứ không có người nhận lãnh nghiệp", tức là 
không có một ‘linh hồn’ cố định hay một ‘ông A’ cố hữu 
nào nhận lãnh những cái nghiệp đó. Tâm thức là một dạng 
nguồn năng luợng sống, luôn biến đổi, chứ không phải là 
dạng một ‘linh hồn’ cố định của một ‘ông A’ nào đó. 

Thời Đức Phật cũng có một tu sĩ ngộ nhận rằng “thức” 
đó chính là dạng ‘linh hồn’, và Phật đã lập tức quở trách 
rằng điều đó là sai với ý Phật dạy. 


Câu hỏi 58: Nguôn gôc của thê gian là gì? Vũ trụ từ 
đâu mà có? 

Điều phổ biến là những 
nguời muốn khám phá về tôn 
giáo thì thuờng có nhu cầu đặt 
ra những nghi vấn về nguồn gốc 
của thể gian. Những nguời 
nguyên thủy từ xa xua cũng đã 
từng phán đoán nhiều cách về 
vấn đề này. Hầu hết các tôn giáo 
đều cho rằng có một đấng sáng 
tạo hay chúa trời tạo ra vũ trụ, 
con nguời và mọi vạn vật. Nhiều nguời tin và hài lòng với 
giả định này. Nhung nếu chúng ta suy nghĩ một cách cẩn 
thận lại thì sẽ hiểu rằng điều này chỉ giống nhu là một liều 
thuốc giả duợc—một cái gì đó không đuợc chứng minh là 








172 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


có thật mà chỉ đê thỏa mãn những nghi vân lạc lôi liên tục 
của những người thắc mắc về nguồn gốc của vũ trụ. Cách 
nói rằng nguồn gốc của vũ trụ là bắt đầu từ đấng tạo hóa thì 
cũng như kiểu nói sữa chua (yagourt) bắt nguồn từ sữa hay 
cây trái bắt nguồn từ hạt giống vậy. Những tâm trí đơn giản 
thì cứ tin như vậy mà không cần phải suy nghĩ hay tìm hiểu 
đúng sai. 

Lý do là tâm của chúng ta thường bị tác động (duyên) để 
nhìn mọi sự vật theo kiểu đường thẳng (tuyến tính), tức chỉ 
quan tâm nhìn điểm-đầu và điểm-cuối. Giống như một bài 
báo chỉ có tựa đề và câu kết, cái bàn trước mặt chỉ có đầu 
bàn và cuối bàn... Tuy nhiên, có rất nhiều, rất nhiều những 
thứ trong vũ trụ này không có cái bắt đầu và cái cuối cùng 
như vậy. Hãy nhìn lên trời cao. Có vẻ như nó là một khoảng 
không màu xanh hay xám đen, nhưng thật ra không gian đó 
trải dài vô vô vô tận, không biết nơi đâu là bắt đầu, nơi nào 
là kết thúc. Tương tự vậy, thời gian cũng không có nơi bắt 
đầu và nơi kết thúc. 

Đức Phật đã từng giảng giải về những hiện tượng tự 
nhiên xảy ra thể nào để tạo ra một vũ trụ. Rất thú vị là cách 
giảng giải của Đức Phật cách đây hơn 2.550 năm là tương- 
thích và không-mâu-thuẫn với quan điểm và bằng chứng 
của khoa học được phát minh từ trước đến giờ.^^ 

Trong kinh ""Aganna Sutta”, Đức Phật đã mô tả về cách 
vũ trụ đã bị hủy diệt và đã tái hình thành như ngày nay, trải 
qua một chu kỳ thời gian hàng triệu triệu triệu năm không- 
thể-đểm-được (hay gọi là “đại kiếp”). Mầm mống sự sống 
đã bắt hình thành trên mặt nước, và sau hàng triệu triệu năm 


Coi thêm vân đáp “Giáo lỷ Phật giáo có tương thích với khoa học không?”. 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 173 


chúng tiên hóa thảnh những sinh vật phức hợp và đa năng 
hơn. Cuối cùng rồi vũ trụ cũng lại bị hủy diệt và sau nhiều 
chu kỳ thời gian của quá trình hủy diệt và tái hình thành, trật 
tự vũ trụ mới lại đuợc hình thành. Tất cả mọi quá trình đó là 
không-thể-nghĩ-bàn, không thể biết đuợc đâu là khởi thủy 
đâu là kết thúc, nó là một chuỗi liên tục của vô-số vô-số tiến 
trình tự nhiên theo lý nhân quả. Vũ trụ hiện tại chỉ là một 
“vết khía nhỏ” trong một chuỗi chu kỳ thời gian vô tận vô 
biên, vô thủy vô chung và không thể nghĩ bàn. 

Những phát minh về khoa học luợng tử đã vuợt qua 
những những câu chuyện thông thuờng về nguồn gốc vũ trụ 
của những tôn giáo hữu thần, và nó đã giải thích đuợc một 
số trí tuệ cao siêu mà Đức Phật đã giác ngộ đuợc. 

Theo giảng giải của Đức Phật thì thế giới đuợc hình 
thành và tồn tại theo những chu kỳ đại-kiểp. Thể giới hiện 
tại đuợc tạo nên sau nhiều kỷ nguyên thời gian dài không 
thể nào đếm đuợc, còn gọi là A-tăng-tỳ-Kiếp (Asankheỵỵa- 
kappa). Thể giới truớc đã trải qua Kỷ Nguyên Hoại Diệt 
(Hoại kiếp), đó là thời kỳ diễn ra tiến trình tiêu hủy thế giới. 
Sau đó trải qua kỷ nguyên thứ hai là Kỷ Nguyên Hoàn 
Toàn Hủy Diệt (Tận Hoại Kiếp), đó là thời kỳ tất cả mọi hệ 
thống nguồn sống trên thế giới đã bị tiêu hủy hoàn toàn, 
tất cả ở trong tình trạng là “không-trơ”. Đen kỷ nguyên thứ 
ba là Kỷ Nguyên Phát Triển, đó là giai đoạn tiến hóa. Và 
thứ tu là Kỷ Nguyên Đã Phát Triển, đó là giai đoạn liên 
tục tiếp theo cho đến tận ngày hôm nay. 

Kiếp sống hiện tại của chúng ta là một kiếp vô luợng 
của Kỷ Nguyên (A-tăng-tỳ-Kiểp) thứ tu này, trong một chu 
kỳ đại kiếp. 



174 • Vấn Đáp về Phật Giáo 


•Vậy nguyên-nhân hoại diệt và hình thành lại thế giói là 

gì? 

Trong quyển '"Cẩm Nang về Trật Tự Vũ TrĩT' (Manual 
of Cosmic Order) của mình, đại trưởng lão Mahathera Ledi 
Sayadaw có viết rằng: 

"Không có một khởi thủy rõ ràng hay một kết thúc rõ 
ràng được biết đến, thế giới hay vũ trụ vật lý liên tục như 
vậy dù cho những chủ nhân thế giới hay những đấng 
siêu nhiên {issara) có xuất hiện hay không. Không bất kỳ 
dạng siêu nhiên nào, thậm chi một trăm, thậm chi một 
ngàn, thậm chí một trăm ngàn đấng như vậy cũng không 
thể nào làm ra, sáng tạo ra hay giải tán {thế giới, vũ trụ 
đó). Bằng quy luật của Lửa (utu niyama), bằng quy luật 
nhân duyên tự nhiên (dhamma niyama), trật tự của vũ 
trụ vật lý này được duy trì như vậy.” 

Nhưng khi giảng giải một cách chi tiết như vậy, Đức 
Phật vẫn không đặt vấn đề cao siêu về nguồn gốc của vũ trụ 
là thực sự quan trọng hay hệ trọng đổi với con người! 

Câu chuyện được ghi lại trong kinh "Malunkyaputta 
Sutta” về người đàn ông tên Malunkyaputta đã đến hỏi Phật 
những câu hỏi cao sâu và siêu hình về nguồn gốc của vũ trụ. 
Đức Phật đã không muốn trả lời, bởi vì những điều Phật 
giảng giải chưa chắc ông ta sẽ hiểu được bằng tri thức thông 
thường của ông ta, cũng không mang lại lợi ích gì cho ông 
ta và mọi người. Đức Phật khuyên mọi người nên quay lại 
với bản thân nhỏ bé của mình, tìm ra nguyên nhân khổ đau 
và cách giải quyết những khổ đau đó. Đó là cách làm có lợi 
ích nhất cho chúng ta. 



Phần ĩĩ -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 175 


Câu hỏi 59: Thiên, thiên tập hay tu thiên nghĩa là gì 
trong đạo Phật? 

Nếu chúng ta chịu xem xét kỹ lại bản thân chúng ta thì 
sẽ thấy rằng phần lớn thời gian và sức lực của chúng ta đều 
dành cho những sinh hoạt của cuộc sống thế tục, đó là làm 
tất cả để đuợc sự an-sinh về vật chất và tinh thần, chỉ lo 
chạy theo tạo và huởng những khoái lạc năm giác quan, và 
những thứ danh phận thế tục trong cuộc sống. 

Mặc dù tất cả những điều kiện huởng lạc vật chất và tinh 
thần trên có thể làm cho chúng ta hạnh phúc trong những 
khoảng thời gian ngắn, nhung chúng không thể nào mang 
lại niềm hạnh phúc và an lạc bền-lâu nhu chúng ta đều 
mong uớc có đuợc. Tất cả mọi điều kiện hạnh phúc thế tục 
sớm muộn rồi cũng dẫn đến “hết”, và dẫn đến bất toại 
nguyện, vì cái gì có đuợc chỉ thỏa mãn nhu cầu một lúc nào 
đó, rồi thì sẽ dẫn đến nhàm chán. Và rồi chúng ta lại tiếp tục 
tìm tòi và chạy theo những sung suớng và khoái lạc khác, 
rồi lại tiếp tục tìm cách thỏa mãn những nhu cầu mới, trong 
một vòng lẩn quẩn của kiếp nguời chạy theo khoái lạc. Đời 
nguời cứ nhu con chuột chạy trong lòng, giống nhu một 
cuộc chạy liên tục trên máy chạy bộ chạy về vô-đích. 

Một cách gián tiếp hay trực tiếp, những khoái lạc trần 
tục gây ra những khổ sở về thân và tâm của ta, bởi vì những 
khoái lạc trần tục thuờng kéo theo những dính mắc, những 
“con nghiện” (nhu tình dục, miếng ăn, trang phục, ca hát, xe 
đẹp, nhà đẹp, giuờng ghế đẹp xa hoa, cho đến men say ruợu 
bia, một điếu thuốc thả khói trên tay... ); kéo theo những 
ganh đua và tranh đấu, những sự sân hận và bất mãn, chán 
chuông. Hon nữa trên buớc đuờng sống và tranh đấu để có 


176 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


được những thỏa mãn và hạnh phúc của đời sông trân tục, 
chúng ta luôn luôn va-chạm với những người khác. Cho nên 
những hạnh phúc và khoái lạc của cuộc sổng trần tục phải 
có được bằng những cái giá tiêu cực và khổ sở như vậy. Vì 
bản chất của mọi thứ, kể cả hạnh phúc và khoái lạc giác 
quan, đều là khổ, là không lâu bền, và là bất toại nguyện. 

Vậy trên đời không tồn tại niềm hạnh phúc nào mà 
không dính vào “khổ”, mà không dẫn đến bất toại nguyện 
hay sao? Không có loại hạnh phúc nào là bền-lâu hay sao? 
Đây là một đề tài hay và quan trọng trong con đường đạo 
Phật, cho nên chúng ta cần dẫn dắt dài dòng một chút như 
vậy cho dễ hiểu được nguyên do tại sao có “Thiền” trong 
Phật giáo. 

Trước hết, bạn hãy nên nhớ rằng hạnh phúc thật sự là 
một trạng thái của Tâm, chứ không phải của những hoàn 
cảnh bên ngoài chúng ta. Nấu tâm chúng ta trong sạch, 
thanh tịnh và an bình, chúng ta có hạnh phúc và an lạc, cho 
dù hoàn cảnh bên ngoài có xấu xa và khó sống đến dường 
nào. Nhưng nếu tâm chúng ta không trong sạch, không 
thanh tịnh và không bình an, thì chúng ta không bao giờ có 
hạnh phúc và an lạc, cho dù hoàn cảnh bên ngoài là tuyệt 
đẹp, lý tưởng, hoặc cho dù chúng ta có cổ thay đổi hoàn 
cảnh bên ngoài như thế nào đi nữa. 

Người làm thủy lợi dẫn nguồn nước. 

Kẻ nài cung uốn nẳn mũi tên. 

Người thợ mộc uốn nẳn cây gỗ. 

Người trí khôn kiểm soát tâm mình. 

CKinh Pháp Cú - Kệ 80) 

Mục đích của thiền là “tu dưỡng tâm”, là kiểm soát và 
“uốn nắn” tâm để nó đạt những trạng thái trong sạch, lành 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 177 


mạnh và tĩnh lặng, loại bỏ những thứ ngược lại, tức là loại 
bỏ những điều không lảnh mạnh, bất thiện, ô nhiễm và kích 
động trong tâm. Theo Đức Phật thì trên trái đất này chỉ có 
loài người là làm được điều này. Những loài động vật thì 
chỉ biết ăn, ngủ, truyền giống, bảo vệ bạn tình và đàn con, 
tìm chỗ ở tốt (có nhiều thức ăn... như một dạng của cải), 
chiến đấu với kẻ thù; nhưng chúng hoàn toàn không có khả 
năng loại bỏ những điều “khổ đau” của kiếp sống, và không 
bao giờ tạo được niềm hạnh phúc nào trong tâm trí. Có 
nghĩa rằng động vật chỉ có được những thỏa mãn ngắn ngủi 
về nhu cầu sinh tồn và khoái lạc của năm giác quan của 
phần “con vật” của chúng mà thôi. 

Vì vậy, thật xót xa và xấu hổ khi chúng ta đang sử dụng 
kiếp người có trí vô cùng quý giá chỉ để chạy theo tìm sự 
thỏa mãn và khoái lạc năm giác quan (như ăn, ngủ, tình dục, 
vợ con, của cải và danh phận... ) mà loài vật cũng có thể làm 
được. Như vậy chúng ta cũng đang sổng một đời để giải 
quyết những nhu cầu của phần “con” trong chữ “con 
người”, và chúng ta bỏ quên phần hạnh phúc tâm linh cao 
đẹp của phần “người”. 

Quay lại định nghĩa ban đầu, muốn có hạnh phúc và 
bình an thì phải có tâm trong sạch và an bình. Muốn có tâm 
trong sạch và bình an thì phải tu sửa nó, tức là tu tập nó, tu 
dưỡng tâm, tức là “thiền”, “thiền tập”, theo như hướng dẫn 
của đạo Phật. 

Tu thiền sẽ sinh ra trí tuệ 
Không thiền tập trí tuệ mẩt đi 

Nếu biết rõ hai con đường tiến bộ và sa sút như vậy 
Một người nên hướng dẫn bản thân theo con đường 
gia tăng tri tuệ. 



178 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


{Kinh Pháp Cú - Kệ 282) 

Mục đích bao trùm của việc “thiền tập” là hiểu rõ và 
chuyển hóa tâm của một nguời. Tâm của con nguời là một 
‘thứ’ rất phức hợp, vì vậy đạo Phật đã đua ra nhiều phuong 
pháp thiền khác nhau để mọi nguời “làm việc” với tâm. Vì 
mỗi nguời có căn co và nhu cầu tu tập khác nhau, nên cần 
có những cách thiền tập khác nhau cho phù hợp với mỗi 
nguời. 

Những “kỹ thuật” thiền có những mục-tiêu khác nhau, 
chẳng hạn nhu: thiền để làm giảm tâm tham dục của con 
nguời, để phát triển tâm từ ái và bi mẫn, để tăng truởng sự 
nhiệt thành tu tập... Từ xua đến nay nhiều nền vãn hóa, 
nhiều dòng tu tuởng trong và ngoài Phật giáo đã sáng tạo và 
phát triển nhiều ‘pháp môn’ thiền khác nhau. Tuy nhiên, 
mục đích rốt ráo của thiền Phật giáo là nhắm đến mục tiêu 
làm trong sạch tâm và tạo ra trí tuệ. Trí tuệ để làm gì? Để 
nhìn thấy lẽ-thật và chân-lý, tức là để giác-ngộ. Vì sao? Vì 
mục đích của đạo Phật là giúp con nguời đạt đến trí tuệ giác 
ngộ. Trí tuệ giác ngộ giúp giải thoát khỏi mọi sự khổ và 
sinh tử do dục-vọng và vô-minh gây ra. 

Có hai phuong pháp chính trong thiền Phật giáo là Thiền 
Định và Thiền Tuệ (Minh Sát). 

Thiền Định (samatha) là thiền định tâm, mục tiêu là đạt 
đến những trạng thái tĩnh lặng (chánh định) thâm sâu của 
tâm. Thiền định “làm việc” với những phần của tâm do tác 
động của cảnh trần bên ngoài mà có, nhu: cảm giác (thọ), 
cảm nhận (tuởng), ý nghĩ (hành), và thức của tâm (thức). 
Mục đích là lần lần loại bỏ những loại tâm không tốt và khổ 
để giúp tạo ra trạng thái bình an và tĩnh lặng của tâm. Kỹ 
thuật phần nhiều là huớng tâm [cố định, “dán”, tập trung, 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 179 


hội tụ tâm] vào một đôi tượng nào đó. Đê làm gì? Đê tâm 
không còn “rảnh” hướng về các đối tượng khác của cảnh 
trần, để tâm không còn lăng xăng, để không còn tiếp xúc với 
các đối tượng khác vốn chỉ mang bản chất của “khổ” và bất 
an. Mục đích là làm cho tâm an-định, đạt định. 

Thiền Tuệ Minh Sát (vipassana) có mục tiêu tu tập để 
“nhìn thấy mọi sự bằng trí tuệ minh sát của mình”. Minh sát 
có nghĩa là nhìn thấy rõ, quán sát rõ mọi việc, thấy rõ bản 
chất sinh diệt mọi sự đúng như chúng thực là. Công cụ của 
Thiền Minh Sát sự chánh niệm. Chánh niệm là chú tâm, ý 
thức, tỉnh tức, tỉnh giác, quan sát mọi sự xảy ra trong giây 
khắc hiện tại. Thiền định thì cố định, tập trung tâm vào một 
đối tượng duy nhất (ví dụ: hoi thở vào-ra), còn Thiền Tuệ 
minh sát là quán sát mọi sự, mọi đối tượng sảy ra, đến đi 
trong giây khắc hiện tại. 

Ví dụ: như thiền định thì chỉ chú tâm nhắm vào đối 
tượng duy nhất là cái chén. Thiền minh sát thì giống như 
người rửa chén chú tâm vào từng thao tác rửa chén: chén, 
chầm chén, hành động mở nước, hành động rửa chén, lau 
khô chén... Khi cầm cái chén biết rõ mình cầm cái chén; khi 
mở nước, ý thức rõ mình đang mở nước để rửa chén; khi 
rửa chén tỉnh giác biết rõ mình đang rửa cái chén, khi lau 
chén thấy rõ mình đang lau cái chén. Quán sát và biết rõ 
mọi thứ đang xảy ra ngay trong giây phút hiện tại. 

Người tu tập Thiền định để đạt đến trạng thái chánh- 
định thâm sâu của tâm (ví dụ như các tầng thiền định). Sau 
đó, dùng trạng tái chánh định thâm sâu đó của tâm để hỗ trợ 
cho tu tập chánh-niệm trong Thiền tuệ minh sát. Thực ra, 
Đức Phật không phân loại hai loại thiền này. Đức Phật chỉ 
dùng một chữ là thiền. Vì thực ra trong tiến trình tu tập, 



180 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


chánh-định và chánh-niệm hỗ trợ lẫn nhau trong việc tu 
duỡng tâm. 

Thiền Phật giáo nếu thực hành đúng đắn sẽ sẽ tu duõng 
đuợc tâm và giúp phát sinh trí tuệ. Trí-tuệ là thứ để vuợt 
qua sự ngu si, vô minh—nguyên nhân khổ đau của con 
nguời. Đạo Phật đuợc cho là đạo của giải thoát. Đó là giải 
thoát khỏi khổ và sinh tử. Mà sự ngu si và vô minh làm 
nguời ta không thấy đuợc dục vọng là nguyên nhân của khổ 
đau và sinh tử. Hết vô minh là hết khổ đau, hết dục vọng là 
hết nguyên nhân tái sinh, sinh-tử. 

Và theo Đức Phật, con đuờng thiền-tập là con đuờng có 
thể thực hiện đuợc điều đó. Và mỗi nguời phải tự thiền tập 
tâm mình, cũng nhu Đức Phật cũng đã tự thân làm. 


Câu hỏi 60: Tại sao người ta gọi việc đi theo đạo 
Phật hay sự thực hành theo đạo Phật là “tu”, hay “đi 
tu”? Có lúc gọi là “tu tập”, có lúc gọi là “tu hành”, 
“tu tâm ”? 

Xin nói nôm na về nghĩa các từ đó trong tiếng Việt nhu 
sau: 

Tu: có nghĩa là sửa, tu sửa. Thực hành theo đạo Phật là 
hành động tu sửa bản thân mình (thân và tâm), thông qua 
việc tu sửa lại ba hành vi tạo nghiệp (hành động, ý nghĩ, 
lời nói). Tu sửa nghiệp sẽ làm cơ sở để tu sửa đuợc tâm. 
Còn thiền tập là tu sửa cái tâm, làm cho nó bớt nhiễm thêm 
sạch. 




Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 181 


Đi tu: Là chỉ hành động của những người xuât gia, rời 
bỏ cuộc sống với gia đình để gia nhập Tăng đoàn, là từ bỏ 
cuộc sổng gia đình để đi đến tu tập ở chùa hay tu viện, 
dành hết thời gian còn lại vào việc tu tập theo đạo Phật, 
hướng đến mục tiêu giải thoát. 

Tu tập và tu hành: Tu là sửa, tập là thực tập, tập luyện, 
tập huấn bản thân (thân và tâm)... như trên. Hành là làm, là 
thực hành, cũng đồng nghĩa với thực tập. Hai chữ gần như 
giống nhau, tuy nhiên mỗi chữ có thể được dùng trong 
những văn cảnh và ý nghĩa lớn nhỏ khác nhau. Ví dụ, nói : 

Chúng ta tu-tập tâm từ, tu tập hạnh bổ thí, tu tập 
bỏ tham, sân, si. 

Sự nghiệp tu-hành là rất cao quý; những bậc tu- 
hành là những bậc đáng kính. 

Tu tâm: nghĩa trực tiếp là tu sửa tâm. Vì đạo Phật nhấn 
mạnh phần tâm là đối tượng chính để chúng ta tu tập để 
cho tâm được trong sạch, sáng tỏ, trí tuệ, và giải thoát. Tất 
cả những phần Giới, Định, Tuệ là đều hướng đến mục-tiêu 
làm cho tâm trong sạch và trí tuệ. Thiền, phương pháp 
chính đạo Phật, là sự tu tập tâm: tu sửa, dẹp sạch những 
trạng thái bất thiện của tâm, và thay vào, tu dưỡng những 
trạng thái thiện lành của tâm. Bởi vậy, việc tu tập tâm (lúc 
này chẳng ai gọi là ‘tu hành tâm’ cả) hay tu tâm còn quan 
trọng (hơn tu thân, tu khẩu) trong việc thực hành đạo Phật. 

Rất nhiều người đã ngộ nhận về chữ “tu tâm” này! Ví 
dụ, khi một ai nhắc đến đề tài đạo Phật, thì nhiều người 
đều cố tránh né đề tài này, có lẽ vì (a) họ không hiểu Phật 
giáo nói về cái gì, họ chỉ hiểu lơ mơ đạo Phật là "từ, bi, hỷ, 
xả", hay "đạo Phật là đi chùa cũng bái gì gì đó"... , và (b) 
vì họ nghĩ đề tài đạo Phật là xa vời, không hợp với thực tể 



182 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


mưu sinh, và nó chỉ dành cho người ‘tu hành’. Do vậy, đa 
số họ thường nói theo kiểu: "Đạo gì tôi không quan trọng, 
tôi chỉ biết đạo làm người; tôi chẳng tu gì cả, tôi chỉ biết tu 
tâm thôi." Thực sự, thứ nhất đạo Phật không phải chỉ là 
đạo làm người. Đạo Phật là đạo hướng tới sự giải thoát 
khỏi kiếp người, và khỏi những dạng hiện hữu thậm chí 
cao hon người. Mục tiêu của đạo Phật không phải khuyến 
khích mọi người tiếp tục tái sinh làm người. 

Thứ hai, ở đây chữ "tu tâm" bị những người này hiểu 
sai nên họ mới thường nói như vậy. Ý họ là chỉ cần có tấm 
lòng, có cái ‘tâm’ sống sòng phẳng, biết điều, và sống tốt 
theo quy ước thông tục của cuộc sống đời người... là đủ. 
Và họ cho rằng Phật giáo cũng chỉ yêu cầu bao nhiêu đó 
mà thôi. Cách nói dùng chữ tu tâm như vậy là không chính 
xác với chữ tu tâm theo ý nghĩa thực hành của đạo Phật. 
Thực ra, tu-tâm có thể nói theo kiểu thực hành của đạo 
Phật là tu tập tâm, là tu thiền, thay vì những hình thức tu 
tập không-thiền của các nhánh phái Phật giáo khác ở các 
nước Đông Á và Việt Nam 


Câu hỏi 61: Tâm là gì ? 

Đây là câu hỏi hay và rất quan trọng, nhưng lại ít có 
người hỏi, thậm chí những Phật tử thuần hành cũng ít khi 
hỏi. 

(I) Thông thường, chúng ta chỉ cần biết tâm là vô hình, 
trong suốt; đó không phải là tim, không phải tấm lòng, 
không phải là não bộ, không phải là trí hay đầu óc theo 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 183 


cách nghĩ thông thường. Tâm không năm ở đâu cụ thê trên 
thân. 

Nấu vậy mọi người sẽ nghĩ tâm là ‘tâm hồn’. Bạn cũng 
có thể nghĩ như vậy, nhưng bạn chỉ cần phân biệt một chút 
rằng tâm đây không phải là ‘tâm hồn’ hay ‘linh hồn’ theo 
như định nghĩa các tôn giáo khác. Vì tâm, theo Phật giáo, 
là một tiến-trình , dạng một dòng chảy, và luôn luôn biến 
đổi chứ không phải là một cái gì đó cố định theo kiểu một 
‘linh hồn’ cổ định, bất biến và truyền kiếp. Phật giáo 
không công nhận có một ‘linh hồn cổ định, bất biển và 
truyền kiếp ’. 

Bạn có thể hiểu nôm na như vầy: tâm là phần không 
dính líu đến thân, nhưng nó ở đâu đó trong thân. Và chính 
tâm là cái ghi nhận, nhận thức, chịu, hưởng, và thay đổi 
không ngừng theo mọi cảm giác sướng-khổ của sự sống. 

(II) Phật giáo định nghĩa rõ hon về tâm với những đặc 
tính, như sau: 

Tâm là một hiện tượng phi-vật-chất, nó nhận thức, 
nghĩ, nhận biết, nếm trải, và phản ứng với đối tượng bên 
ngoài thông qua sự tiểp-xúc của giác quan và thức sinh ra 
từ các giác quan đó. 

Theo kinh điển, tâm (tức tâm nguyên thủy, chân tâm) 
có hai đặc tính co bản: trong suốt và sáng tỏ. 

• Trong-suốt: cỏ nghĩa là trong suốt, không hình dạng, 
không màu sắc; không vết, trong sạch; và vì vậy, đặc 
biệt, có nghĩa là "những ỷ nghĩ và những đổi tượng 
khác của tâm có thể khởi sinh bên trong nó". (Giống 
như kiểu một không gian chân không trong suốt, và bụi 



184 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


bặm hay thứ khác có thê xuât hiện và hiện lên bên trong 
đó). 

• Sáng-tỏ\ có nghĩa là sáng và có thể tự chiếu sáng; và 
vì vậy, đặc biệt, có nghĩa là có thể "thẩy-hỉểt" mọi sự 
vật hiện tượng đúng-như-chúng-là. (Giống như sự sáng 
tỏ của đèn chiểu có thể chiếu rọi vào chỗ tối để nhìn- 
thấy mọi thứ một cách rõ rệt).^^ 

Nhiều người cho rằng tâm ở chỗ trái tim.^* Có người 
nghĩ rằng tâm ở trong bộ não, theo nghĩa tâm trí. Điều đó 
cũng sai, vì não và tim đều là hữu hình, là có thể nhìn thấy 
được, chụp hình được, giải phẩu được, cắt được, đụng 
được. Chúng đều là những bộ phận vật chất, không phải là 
thứ phi-vật-chất như định nghĩa của tâm. 

Tuy nhiên, Đức Phật cũng không nói là tâm nằm ở chỗ 
nào cụ thể trong thân. Phật chỉ gọi tâm như là một cái 
"hang" bên trong thân. 

Một số diễn dịch ẩn dụ khác về tâm được tìm thấy 
trong kinh điển và luận giảng: 

- Tâm giống như người khách trọ, thân là căn nhà. Khi 
căn nhà ‘thân’ chết đi hay tan rã, tâm sẽ đi chỗ khác (tái 
sinh vào sự sổng mới); 

- Tâm là không thể nhìn thấy được, mà chúng ta chỉ có 
thể khái-niệm hay nhìn-thấy tâm thông qua những gì 
chứa đựng [xuất hiện, hiện lên, có mặt] bên trong nó. Ví 


“7>ơ/7g suốt và sáng tó” chính là cách miêu tả cái chân-tâm, cái tâm nguyên 
thủy, cái tâm gốc của con người. Chân-tâm vốn là thanh tịnh và ữí tuệ. 

Điều này trùng họp trong tiếng Pali, Thái Lan, Hán, Hán Việt: tâm có nghĩa là 
tim. Tuy nhiên trong nhà Phật, khi các sư thầy nói ừái tim là họ chỉ về tâm, còn 
khi họi nói tâm là chỉ về tâm chú không phải chỉ về trái tim hữu hình đang đập. 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi •185 


dụ, ta chỉ nhìn thấy hay biết những ý nghĩ, ô nhiễm, 
tham, sân... đang có mặt trong tâm. (Như đã nói, tâm 
vốn là trong-suốt, có nghĩa là những thứ khác có thể 
xuất hiện, hiện lên, có mặt bên trong chân không trong 
suốt đó.) 

- Kinh điển cũng thường ví rằng: tâm giống như một 
tấm gương sáng. Nhưng bụi bặm sẽ bám vào càng lúc 
càng nhiều. Nếu không có biện pháp ngăn chặn bụi bặm 
hoặc lau chùi bụi bặm, thì cái gương sẽ càng lúc càng 
dính bẩn và không còn trong-sáng để mà soi. 

- Hoặc, tâm giống như nước trong suốt, tĩnh-lặng và 
sáng-tỏ. Tâm tham dục giống như nước trong bị trộn 
với những màu sơn. Tâm đang sân giận giống như nước 
đang sôi. Tâm đang ngu si, hay buồn ngủ, hay đờ đẫn 
thì giống như mặt nước bị tảo rong che khuất. Tâm 
đang bất an (động) và lãng xăng thì giống như mặt nước 
trong gió động. Tâm của chúng ta thì bị ô-nhiễm và bất- 
tịnh giống như nước bùn. Càng khuấy động, thì bùn 
càng vẫn đục thêm, chỉ có giữ nó yên-lặng và tĩnh-tại 
thì bùn mới lắng lặng xuống, và nước trở thành trong. 

- Hoặc, tâm của chúng ta si-mê và vô-minh giống bầu 
trời u ám mây đen. Khi nào xua tan được đám mây vô 
minh đó, tâm sẽ trở lại trạng thái vốn có của nó là cái 
tâm "trong sáng như bầu trời xanh" . . . 

- Trong một quyển sách dạy rất hay về tu thiền, thiền sư 
Bhante Gunaratana nói như vầy: 

"Vì chúng ta không thể thấy được tâm, nên chúng ta 
không thể nào chánh niệm {chú tâm) vào chính cái tâm. 
Thay vì vậy, chúng ta chú tâm vào những thứ chứa 
trong nó... Ví dụ, làm sao để thấy hay biết những tâm 



186 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


tham, sân, sỉ ? Bạn có thê khéo léo so sánh với những 
lúc mình không (ít) tham, sân, si." 

Ví dụ, đó là cái tâm tức giận (sân) và ngu mờ (si) khi 
bạn uống ruợu, thì bạn có thể nhận ra nó, vì bạn có thể so 
sánh nó với trạng thái tâm lúc bạn tỉnh táo, không uống 
ruợu. Tuy nhiên, có những trạng thái tâm rất là tinh-vi mà 
bạn khó nhận biết để mà đối trị nó. Những loại này cần 
nhiều thời gian tu tập, rồi bạn sẽ thấy đuợc chúng và đối trị 
đuợc chúng. 

• Khi định nghĩa về tâm và sự tu hành, Đức Phật đã nói 
nhu vầy : 

"Này các Tỳ kheo, tâm này là sáng tỏ, nhưng nó bị làm 
hư hỏng bởi những ô nhiễm ngẫu nhiên từ bên ngoài. 
Một kẻ phàm phu không được chỉ dạy không hiểu được 
điều này đúng như nó là. Vì vậy, đổi với người ẩy, 
không có sự tu dưỡng tâm. 

'Này các Tỳ kheo, tâm này là sáng tỏ, nhimg nó không 
bị dính những ô nhiễm ngẫu nhiên từ bên ngoài. Một 
đệ tử thánh thiện được chỉ dạy hiểu được điều này 
đúng như nó là. Vì vậy, đổi với người ẩy, có sự tu 
dưỡng tâm." 

Những câu kinh này có nghĩa là: Tâm vốn có hai trạng 
thái. Trạng thái vốn có của nó (chân-tâm) là trong-suốt và 
sáng-tỏ. Trạng thái thứ hai là bị làm hu hỏng bởi những ô- 
nhiễm từ bên ngoài, tức bị lu-mờ và do-bẩn. Nguời không 
có trí (không học hiểu giáo pháp) thì không hiểu đuợc, nên 
không thực hành việc tu duõng tâm. Nguời có trí (có học 
hiểu giáo pháp) thì hiểu đuợc và nỗ lực tu duõng tâm, làm 
trong sạch tâm. 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 187 


(III) Vê mặt tu tập giới hạnh và thiên tập, có một sô 
giảng giải như sau: 

Tâm vốn là tinh khiết và trong sạch. Nhưng vì chúng ta 
bị dính nhiều ô nhiễm như tham, sân, si, và rất nhiều loại 
thói tâm lâu ngày và lâu đời (tập khí) thuộc ba nhóm tham, 
sân, si này. Vì có những thứ ô nhiễm đó, con người mới bị 
khổ đau vì luôn chạy theo khoái lạc nhục dục, chạy theo 
những niềm tin sai lầm, và tạo ra nghiệp xấu dẫn dắt mình 
vào vòng sinh-tử liên tục và đầy đau khổ. 

Phật giáo đã tìm ra những nguyên-nhân đó của sự khổ và 
sự luân hồi sinh-tử. Đó chính là dục-vọng và/do những quan 
niệm sai lầm và si mê (về cái ‘7a’, bản ngã, linh hồn một 
cách mê tín... ). 

(a) Những dục vọng và quan niệm sai lầm [tà kiến] đó 
thể hiện trong chúng ta bằng những thóỉ-tâm [tập khí] 
thuộc tham, sân, si, dưới những dạng chướng ngại thô-tế và 
dễ-thấy trong thân tâm. 

(b) Những dục vọng và quan niệm sai lầm [tà kiến] đó 
cũng nằm tàng ẩn bên dưới những lớp sâu của tâm thức 
[tàng thức] dưới những dạng thóỉ-tâm-nặng [gông cùm] 
rất vi-tế và khó-thẩy, như Đức Phật đã đặt tên. 

Muốn hết khổ đau và sinh tử thì phải diệt trừ hết những 
dục-vọng và những tà-kiến sai lầm và si mê đó. về mặt 
thực hành, đó là làm cho tâm trong sạch, loại trừ và tẩy 
sạch những ô nhiễm đã nói trên. Đó chính là sự tu tập tâm, 
tu dưỡng tâm. Đó là "thiền". Và những cách thức tu thiền 
đã được Đức Phật chỉ dạy, và các thầy tổ đã hướng dẫn qua 
bao đời. 



188 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Vì vậy, việc tu hành theo đạo Phật cũng được gọi là "tu 
tâm", tức là tu sửa tâm: loại bỏ những tâm xấu. 

Tiến-trình làm trong sạch tâm nằm trong việc sống giữ 
giới hạnh, thực hành thiền tập để giúp tâm trong sạch 
[trong suốt] và trí tuệ [sáng tỏ] như bản chất chân nguyên 
của nó. 

Khi nào tâm được trong sạch, tâm được giải thoát, và 
trạng thái giải thoát hoàn toàn đó được gọi là Niết-bàn: 
trạng thái cao quý nhất mà các bậc A-la-hán và Phật đã 
chứng đắc được. 


Câu hỏi 62: Phật giáo khuyên dạy những điều gì về 
vẩn đề đạo đức cho mọi người trên đời? 

Sống là sự thể hiện những hành vi sống, và mọi hành vi 
của chúng ta có thể tạo ra những kết quả có lợi hay có hại 
cho mình và cho người. Phật giáo đã đưa ra những cách 
thực hành giúp mang lại những kết quả ích lợi cho mình và 
cho người. Nguyên lý về đạo đức của đạo Phật đơn giản là 
vậy. 

Nguyên tắc căn bản nhất về đạo đức của Phật giáo là 
Năm Giới. Năm Giới không phải là luật lệ, điều răn, hay 
mệnh lệnh bắt buộc, mà đó chỉ là những nguyên tắc sống 
và hành động hợp với đạo lý và phúc lợi cho mình và 
người khác. 

Phật giáo ý thức rằng cuộc đời là một chuỗi muôn vàn 
những tiến trình phức tạp, muôn vàn biến đổi, cho nên 
không có một con đường nào là duy nhất hay đầy đủ nhất 



Phần II-Thêm Nhiều Câu Hỏi •189 


hay phù hợp nhât cho tât cả mọi người và mọi hoàn cảnh 
khác nhau. Cho nên Năm Giới chỉ là những nguyên tẳc 
hướng dẫn, đó là những “giới hạn” để mọi người ghi nhớ 
mỗi khi làm điều gì. 

Đạo Phật không đưa ra những điều răn đe, những giáo 
điều tuyệt đối để bắt buộc mọi người thi hành. Ngay cả khi 
nói rằng điều gì là “tốt” hay “xấu” thì Phật cũng dùng chữ 
“khéo” (kusala) hay “không khéo” (akusala). Điều đó cho 
thấy rằng đạo Phật không cho điều gì là tuyệt đối, nên vì 
vậy những giới hạnh được đưa ra là mang tính hướng dẫn 
chứ không phải “cái gì là điều luật tuyệt đối” bắt buộc phải 
thi hành. 

Ví dụ, Phật có khuyên dạy chung rằng: 

Không giao du kẻ xẩu 

Gần gũi người trí hiền 

Kinh trọng người đáng kính 

Là phúc lành cao nhất. 

{Kinh Điềm Lành - Mangala Sutta) 

chứ Phật không phải bắt mọi người (ví dụ) không được 
giao du với những người không tin Phật, phải gần gũi 
những người đại sư pháp sư nào đó, hoặc phải kính trọng 
Phật hay đấng thượng để nào đó, thì cuộc sống của mọi 
người mới an toàn được. Phật chỉ đon giản khuyên dạy 
chúng ta nên quan hệ với người tốt, người trí hiền, và biết 
kính trọng người đáng kính như cha mẹ, thầy cô, bậc chân 
tu... 

Vậy năm Giới hạnh là gì? Đó là: 

1. Không sát sinh, không gây ra giết hại. 

2. Không trộm cẳp, không lẩy thứ không được cho. 



190 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


3. Không tà dâm, không quan hệ nam nữ hăt chinh. 

4. Không nói dổi, không nói sai sự thật. 

5. Không uổng rượu, không dùng những chất độc hại, 
ma túy. 

Năm điều này giúp cho con người nuôi dưỡng phong 
cách đạo đức, vì chúng đóng vai trò thay thế những điều 
ngược lại. Lẽ thường, khi một người tuân giữ giới hạnh, thì 
người đó tránh làm điều xấu ác ngược lại như: sát sanh, 
trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu, dùng ma túy... 

Bằng cách sống theo giới hạnh, chúng ta cũng làm suy 
yếu những gốc rễ thói tâm bất thiện, thay thế bằng những 

căn thiện lành. 

♦ 

Người đã giữ giới thường luôn có thói quen làm nhiều 
thêm việc thiện, việc tốt. Như vậy, năm giới là thực sự cần 
thiết. Còn theo đạo Phật thì đó là không thể thiếu được 
đối với những Phật Tử tại gia. 

Không làm những điều ác 

Hay làm những điều thiện 

Giữ tâm luôn trong sạch 

Đó là lời Phật dạy. 

{Kinh Pháp Cú — Kệ 183) 


Câu hỏi 63: Đạo Phật mang lại những lợi ích gì nêu 
mọi người thực hành theo con đường đạo Phật? 

(I) Nói chung: Phật giáo đặt nền tảng vào sự tự trải 
nghiệm, sự duy lý, sự thực hành, đạo đức và trí tuệ của mỗi 
cá nhân. Nghĩa là một người không cần thiết phải làm hài 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 191 


lòng hay xu nịnh thượng đê hoặc các thây tu; không cân 
phải nhắm mắt làm theo những giáo điều, những tục lệ, kinh 
kệ hay những lễ nghi huyền hoặc vô ích. Phật giáo không 
đặt vấn đề ở chỗ đức-tin và sự sùng-bái. Đạo Phật là một 
con đường mang tính khoa học để khám phá sự sổng của 
bản thân và thể giới. 

Đạo Phật có thể được tiếp cận và thực hành bằng nhiều 
cách khác nhau. Phật giáo được cho là một tôn giáo. Nhưng 
bởi vì Phật giáo không bao gồm ý tưởng thờ phượng đấng 
sáng tạo, nên nhiều người nhìn thấy được nó không phải là 
một tôn giáo theo định nghĩa về mặt ngôn ngữ của từ này, 
mà nó chỉ là một triết học. 

Mẹ, cha hay người thản thuộc, 
cũng không giúp được gì 
Chỉ có tâm được tu dưỡng, 
mới giúp được chinh mình. 

{Kinh Pháp Cú — Kệ 43) 

như vậy là Phật giáo đề cao sự tự thân tu tập và tìm thấy sự 
bình an và hạnh phúc cho chính mình, hon là dựa vào người 
khác. 

Có nhiều cách tiếp cận về Phật giáo, những giáo lý của 
nó là rõ ràng, được ghi chép rõ ràng trong các kinh điển. 
Mục tiêu của nó cũng rõ ràng. Đó là tìm kiểm sự giải thoát 
(hạnh phúc) từng phần và tiến đến sự giải thoát (hạnh phúc) 
hoàn toàn. Đó là ích lọi lớn và lớn nhất cho những người 
thực hành theo hướng dẫn của đạo Phật. 

Đạo Phật là con đường thực hành để dẫn dắt đến trí tuệ 
nhìn-thấy mọi sự sống đúng như bản chất đích thực của nó. 
Và từ cái nhìn-thấy đó, trí tuệ đó, con người có thể giải 



192 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


thoát khỏi mọi khô đau trong sự sông hàng ngày và trong 
tương lai. Đó là ích lọi bền lâu và đáng có nhất hơn hẳn 
những ích lợi về vật chất, phù du và ngắn ngủi. 

(II) Cụ thể hơn: trong cuộc sổng hàng ngày: đạo Phật 
đưa ra những hướng dẫn - [tức là Giới hạnh] -giới hạnh để 
mọi người sống và thực hành để tạo ra những điều tốt lảnh 
và ích lợi cho chính bản thân mình và mọi người. 

về việc tu tập bản thân, đạo Phật đưa ra những hướng 
dẫn để tu sửa tâm, để kiểm soát tâm, và tu dưỡng tâm - 
[tức là Thiền tập] — để mọi người thực hành để làm cho tâm 
(i) trong sạch (thanh tịnh) và (ii) tĩnh lặng (định), và (hi) 
giúp nâng cao ý thức và khả năng chú tâm (chánh niệm) của 
tâm, để giúp tăng trưởng (iv) lòng từ bi, để chúng ta (v) có 
tâm khỏe mạnh để đối diện với những thăng-trầm và vô- 
thường của sự sống, và quan trọng nhất để chúng ta nâng 
cao và tu dưỡng (vi) trí tuệ giải thoát khỏi những sự khổ 
(dukkha): Lợi ích lớn nhất đối với mọi người. 

• Đức Phật cũng đạt được những lợi ích, và cuối cùng là 
trí tuệ giác ngộ như vậy, bằng con đường như vậy, và Người 
đã đi truyền dạy lại con đường đó cho nhân loại, và con 
đường đó được gọi là “Đạo Phật”, tức là con đường của 
Phật [đạo Phật]. 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 193 



Chủ thuyêt của Phật giáo là rât thăng thăn và thực tê 
rằng: 

(1) Không có thứ gì là cố định hay thường hằng, mọi sự 
trên thế gian đều vô thường; 

(2) Mọi hành động đều tạo ra kết quả tốt hay xấu sau đó, 
mọi hành động mình cố ý làm (nghiệp) đều tạo ra nghiệp 
quả; 

(3) Thay đổi thực-trạng đời mình là có thể được, tu sửa 
‘số phận’ của mình là có thể được, chuyển hóa nghiệp 
của mình là có thể được—giải thoát khỏi khổ đau là có 
thể làm được bằng nỗ lực của mỗi người, hướng đến 
điều tốt thiện, từ bỏ dục vọng, và tu tập phần tâm cho 
trong sạch. 

Phật giáo chỉ bàn về con-người (không đề cao phần chư 
thiên, trời thần, thánh thần). Mọi người đều có khả năng tự 
tu tập mình và giải thoát khỏi mọi sự khổ (dukkha) của sự 
sổng, không phân biệt sắc tộc, quốc tịch hay nam nữ. Đạo 




194 • Vấn Đáp về Phật Giáo 


Phật hướng dẫn những phương cách thực-tiễn, rõ ràng, 
không phải mơ hồ (về Năm Giới, về Thiền tập) cho mọi 
người. Nếu ai cũng làm theo như Phật và hàng ngàn ngàn 
người đã làm theo từ thời Đức Phật, thì những điều tốt đẹp, 
sự bình an và hạnh phúc sẽ có mặt. Đó là ích lợi cho cuộc 
sổng này. 

Phật giáo đưa ra những lối sống thực tiễn và cao đẹp cho 
mọi người, cũng không khác xa gì với những tư tưởng cao 
đẹp người đời đã từng có. Dù chúng ta không theo đạo Phật, 
những cũng chẳng hướng tâm về những điều tốt đẹp, sự 
bình an, và hạnh phúc, thì những điều đó cũng đâu đến được 
với ta, và đời sổng của ta trở thành vô nghĩa, bất hạnh. Nếu 
không giữ được tâm và có sự hiểu biết, chúng ta có thể chán 
nản, buông xuôi cuộc đời, hoặc quay lại bám víu cầu cạnh 
vào những đức tin về thánh thần hộ mệnh và thượng để cứu 
rỗi Tinh hồn’ mình. 


Ví dụ, cũng như việc tăm rửa hàng ngày vậy, ta cũng 
phải tự làm (trừ khi ta bị bệnh tật hay bất lực) để làm cho 
thân ta trong sạch. Cũng vậy, chính ta tự làm trong sạch 
Tâm ta, và mang lại sự bình an và hạnh phúc cho nó. Như 
Phật đã nói, tự mình mới làm được như vậy. 

Trạng thái trong sạch, bình an, và hạnh phúc của Tâm là 
ích lọi lớn nhất trong sự sống của con người (chứ không 
phải những khoái lạc vật chất và nhục dục). Lợi ích lớn nhất 
này có làm được. Phật đã chỉ ra con đường và cách làm. 
Nhưng chúng ta phải tự mình bước đi theo con đường đó, 
thì tự mình trải nghiệm những lợi ích đó mà con đường 
mang lại. 

Đức Phật: 


Tự mình làm điêu ác, 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 195 


và tự mình ô nhiêm 
Thật ra cũng chính mình, 
tự trừ bỏ điều ác, 
mới thanh lọc được mình. 

Thanh tịnh không thanh tịnh, 
thật ra cũng tự mình. 

Không ai làm cho mình, 
trở nên thanh tịnh được. 

{Kinh Pháp Cú — Kệ 165) 

'"Sai lầm lớn nhất của người đời là không bao giờ đi 
hểt con đường {đạo) hoặc không bao giờ chịu khởi 
hành”. 

Ý của những lời dạy này của Phật có thể trả lời cho câu 
hỏi trên của bạn. Có thể bạn đã biết những ích lợi của con 
đường đạo Phật. Nhưng phần lớn chúng ta chưa bao giờ 
“khởi hành”, hoặc phần nhiều chúng ta bước đi không đều 
đặn, dở dang, hoặc có người thoái chí bỏ ngang. Nấu 
không bắt đầu bước đi, hoặc chỉ bước tới bước lui dở da 
dang trên con đường đó thì làm sao chúng ta có thể nếm 
trải được những lợi ích và niềm hạnh phúc của nó? Đạo 
Phật là đạo để thực hành chứ không phải là học thuyết để 
đọc và ca tụng. Phải tự thực hành thì mới mang lại lợi lạc 
và hạnh phúc trong trẻo cho bản thân mình. 


Câu hỏi 64: Nghe nói việc tu tập của Phật tử tại gia 
là rất tốn nhiều công sức và thời gian; Và việc tu 
hành của những tu sĩ Phật giáo thì thậm chỉ khổ cực 
về vật chất, xa cách gia đình, và gần như tổn cả một 



196 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


đời người; vậy tại sao những người theo đạo Phật 
lúc nào cũng tỏ ra hạnh phúc và thư thái? 

Những giáo lý của Đức Phật có thể được gói gọn trong 
câu kinh sau đây do chính Người nói ra: 

Tránh làm những điều xẩu 

Nên làm những điều thiện 

Giữ cho tâm trong sạch 

Đó là lời Phật dạy. 

{Kỉnh Pháp Cỉí - Kệ 183) 

Phật giáo dạy chúng ta cách vượt qua những vấn nạn và 
khó khăn trong đời ta bằng cách hiểu rõ và ngăn phòng 
những nguyên-nhân của chúng. Trong khi phần lớn người 
đời thường hướng ngoại, nhìn ra ngoài cuộc đời để tìm 
nguyên nhân và giải pháp cho vấn nạn khó khăn của đời 
mình, thì đạo Phật lại khuyên dạy chúng ta hãy hướng-nội, 
quay lại nhìn vào bên-trong mình. (Đây là một sự khác biệt 
của triết lý Phật giáo so với những tư tưởng tâm linh khác). 

Đức Phật đã giảng giải cho chúng ta thấy rằng những 
cảm giác khó chịu (khổ, không hạnh phúc) khởi sinh ra từ 
những trạng thái tâm không lành mạnh, không trong sạch. 
Bởi vì không trong sạch thì tạo ra cảm-giác bất hạnh, khổ, 
khó chịu và bất toại nguyện [khổ thọ]. Những trạng thái 
tâm không trong sạch như là: tham, sân, si, dính chấp... còn 
đầy thì làm sao có được cảm giác hạnh phúc [lạc thọ] như: 
hài-lòng với hiện tại, vui-vẻ không giận hờn, khôn-ngoan 
không ngu muội, hay buông-xả không cố chấp. 

Đạo Phật hướng dẫn mọi người tu sửa thân-tâm để từ từ 
tăng trưởng lòng rộng lượng (không tham, không tranh 
giành), lòng từ bi (không sân hận, không thù ghét), trí tuệ 


Phần II -Thêm Nhiều Cấu Hỏi • 197 


(không ngu mụi, không si mê), và những trạng thái tích cực 
khác của tâm. 


Sự Bình An Bên-Trong - Nguồn gốc chân-thực của 
Hạnh Phúc 

Phật giáo cho rằng “nguồn” 
của niềm hạnh phúc chân-thực 
chính là bình-an bên trong tâm 
của mỗi nguời. Lý ở đây kiểu 
nhu những ly nuớc sạch có 
đuợc từ một “nguồn” nuớc 
sạch vậy. Nấu tâm của chúng ta 
bình-an, chúng ta luôn cảm 
thấy hạnh-phúc và... thấy lòng 
nhẹ “nhu mây trời”, cho dù 
cuộc sống, điều kiện, cảnh trần 
bên ngoài có khó khăn, nghiệt 
ngã hay bi đát đến duờng nào. 
Cuộc sông, điêu kiện và cảnh trần bên-ngoài tiêu cực chỉ 
có thể làm cho ta hạnh phúc thêm khi tâm bên-trong của 
chúng ta đang bình an và hạnh phúc. 

Chúng ta có thể hiểu đuợc điều này thông qua những 
kinh nghiệm của bản thân mình. Ví dụ rằng chúng ta đang 
sống trong môi truờng và phong cảnh đẹp nhu mo, đầy đủ 
mọi điều kiện vật chất để huởng thụ, nhung lúc chúng ta 
nỗi giận, thù ghét hay buồn chán thăm thẳm, thì chúng ta 
cũng đâu có niềm hạnh phúc nào đích thực đâu. Bởi vì 
sao? Bởi vì sự giận dữ, sự buồn chán đã phá hủy cái “sự 
bình an bên-trong” của tâm bạn rồi. Có ai đang tham dục, 
đang giận dữ thù ghét, đang buồn rầu triền miên, đang ngu 



198 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


muội tăm tối trong rượu bia... mà gọi là đang có niềm bình- 
an và hạnh phúc trong nội-tâm của mình đâu. 

Những trạng thái của tâm, 

Đều có tâm dẫn trước, 

Do tâm làm chủ đạo, 

Và do tâm tạo tác. 

Nếu ai nói hay làm, 

Với cái tâm thanh tịnh, 

Hạnh phúc sẽ theo sau, 

Như bóng không rời hình. 

{Kinh Pháp Cú — Kệ 2) 

Nấu chúng ta muốn có niềm hạnh phúc chân-thực và 
bền-lâu, chúng ta cần phải tu dưỡng sự bình-an bên-trong. 
Mà cách duy nhất chúng ta làm được điều này là phải tu 
tập tâm bằng những bước - dần dần giảm bớt những trạng 
thái tâm tiêu cực, bất tịnh, xấu ác, lăng xăng; và thay thế 
chúng bằng những trạng thái tâm tích cực, thanh tịnh, tốt 

thiện và bình an. 

♦ 


Thiền tập - phương cách kiểm soát và tu tập tâm 

Đạo Phật chủ trương việc thiền tập sẽ mang lại sự bình- 
an bên-trong. Thiền tập là luyện tập tâm quen dần với 
những suy nghĩ (tư duy) và cảm giác (cảm thọ) hướng về 
sự bình an và hạnh phúc. Khi tâm bình an, chúng ta không 
lo lắng, không khó chịu, không lăng xăng bất an. Bất-an là 
một trong những thói-tâm nặng (gông-cùm) cản trở việc tu 
hành và hạnh phúc. 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 199 



Có rât nhiêu “chủ đê” của ý nghĩa và cảm giác mà 
người tu tập có thể dùng làm đối-tượng để thiền tập. Cũng 
có những chủ đề về tình yêu thương (tâm Từ), hoặc những 
chủ đề khác hữu ích giúp ngừoi tu thiền tập để vượt qua 
những trạng thái tâm tiêu cực như tính tự cao, tự đại, khinh 
khi, thiên vị. 

Một chủ đề đơn giản nhất, nhưng là không thể thiếu 
được cho tất cả những người mới tập thiền và cả những 
những thiền sư, đó là “Hơi-Thở”. Thiền về Hơi-Thở ra-vào 
là phương pháp thiền của chính Đức Phật, (i) Thiền về hơi 
thở giúp tâm hội tụ, tập trung, và tĩnh lặng (định). Đó là sự 
bình-an bên trong, (ii) Thiền về hơi thở giúp tâm đạt đến 
những trạng thái chánh định thâm sâu (như tầng thiền 
định), đó là trạng thái tâm tĩnh lặng, bình an và siêu hạnh 
phúc, (iii) Trong quá trình thiền tập các loại thiền cao sâu 
khác, khi tâm người tu bị mất tập trung tĩnh lặng (thất 
định), hoặc mất sự tỉnh giác thường trực (thất niệm), thì 
Phật dạy quay trở lại đối tượng “Hơi-Thở”, thiền về hơi 
thở để lấy lại sự an định và sự tỉnh giác của tâm, rồi mới 
tiếp tục những bước thiền kia. 


200 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Đôi với các Phật tử tại gia, thiên vê hơi thở thực sự là 
không thể thiếu được để tạo sự bình an và hạn phúc bên- 
trong của tâm. 

Mang lại sự bình an và hạnh phúc trong thế gian 
đầy bất trắc và bất an - Đó là mục tiều tối thượng của 
Phật giáo. 



Một số người lại ngộ nhận rằng Đạo Phật có vẻ ‘ích 
kỷ’, vì nó chỉ có mục đích tìm cầu sự bình an bên trong của 
mỗi người, bỏ mặc cuộc đời và xã hội đầy sóng gió và 
phiền não. Điều này là không đúng. Khi xã hội bên ngoài 
đầy xô bồ và phiền não mà có thêm mọi người xô bồ và 
phiền não thì xã hội càng xô bồ và đầy bất an. Vì vậy, nếu 
mỗi cá nhân biết cách quay lại tìm thấy sự bình-an bên- 
trong, sự tĩnh lặng nội-tâm, và chỉ cho người khác cùng 
làm theo, thì xã hội sẽ có thêm nhiều thảnh viên với tâm 
bìn-an và hạnh phúc. Xã hội lúc đó sẽ tốt hơn. Mọi người 
là những tế bào của xã hội. 





Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 201 


Không có xã hội nào đang bât an được cải thiện bởi 
những người bất an, bất bình và đầy phiền não, tham, sân, 
si trong tâm. Hãy lấy ví dụ những nước theo Phật giáo như 
Tích Lan, Thái Lan, Lào... Đời sống xã hội ở đó còn rất 
nghèo, nhưng phần đông dân sổ theo đạo Phật, họ thường 
xuyên giữ giới hạnh đạo đức và tu tâm, cho nên nhìn ai 
cũng thấy nết mặt bình an, hiền hòa và tưoi vui. Những xã 
hội ở đó dù nghèo nhưng nhìn chung rất bình-an, nhẹ 
nhàng. Du khách thường khen rằng: họ rất hiền. 

Người theo đạo Phật hiểu rằng nếu không có sự bình-an 
bên-trong thì không thể nào có sự bình an ở bên ngoài. 
Chúng ta đều ‘cầu nguyện’ cho thế giới hòa bình, nhưng 
thế giới chưa bao giờ có hòa bình thực smọi người đều có 
được sự bình-an bên trong. Chừng nào còn những người 
tâm bất-an, tâm không trong sạch, bất thiện, tâm tham sân 
si, hung ác, độc tài... thì vẫn còn bất ổn và chiến tranh. 
Điều này thì rõ ràng là sự thật. Mặc dù sự thật đó nghe hoi 
bi quan. 

Tuy nhiên, thái độ của Phật giáo và những người theo 
Phật là lạc quan. Họ tin nếu càng ngày càng có thêm nhiều 
người có tâm bình an, hòa bình, lưong thiện, hiền từ, công 
bằng... và họ cũng nằm trong số đông những người lãnh 
đạo, thì số đông đó có thể giúp định hướng và tạo ra thế 
giới hòa bình hơn. 

Hoàng để Asoka (A-dục) đã từng đánh giết và gom 
nhiều nước thành một đế chế của mình. Nhưng đến một 
ngày ông hiểu được ý nghĩa này của Phật, ông đã không 
còn bất an để đi chém giết, trừng phạt nữa. Đổi lại, ông 
tuyên bổ sự bất bạo động. Điều đó ngay lập tức tạo được 
sự bình an bên trong tâm của hành triệu người ở khắp các 



202 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


nước khác. Và khi có được sự bình an, họ cũng không còn 
chiến đấu với Asoka nữa. Họ hài lòng làm những nước 
láng giềng hòa bình trong đế chế của Asoka. Từ đó, không 
còn chiến tranh trong suốt triều đại Asoka ở Ấn Độ. Sau 
đó, nhà vua (và các con) trở thành những Phật tử kính đạo 
xuất sắc nhất, họ đã đóng góp những công đức lớn lao nhất 
thế gian cho sự duy trì Phật giáo từ thời đó. 

■ Dưới đây là bài tham luận ^^Những người theo đạo Phật thực 
sự biết được bí mật của hạnh phúc’’'*, của tác giả Mark 
Henderson, phóng viên khoa học của tuần báo “Times” nổi 
tiếng ở Mỹ). 

“NHỮNG NGƯỜI THEO ĐẠO PHẬT thường nói rằng họ 
biết được bí quyết của hạnh-phúc, điều họ nói là đúng và đó có 
thể được chứng minh bằng khoa học: Việc quét hình (scan) não 
của những Phật tử kính đạo cho thấy rằng có những chức năng 
hoạt động đặc biệt trong những thùy não của họ luôn tạo ra yếu 
tố tĩnh-lặng, vui-vẻ và hạnh-phúc. Nghiên cứu tại Mỹ cho thấy 
“trung khu hạnh phúc” của não bộ luôn luôn sống động với 
những xung điện đối với những Phật tử tu tập kinh nghiệm. 
Điều này giải thích được những cách cư xử ôn hòa dễ mến và 
thái độ hài lòng thư thái của những người theo đạo Phật. 

Các nhà thần kinh học cho rằng việc tu tập tâm linh có thể 
làm thay đổi cách mà não bộ thường hay phản ứng với những 
bức xúc và kích thích của môi trường bên ngoài. 

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại Học “University of Wisconsin- 
Madison”, Hoa Kỳ, đã quét hình (scan) não của những người tu 
tập theo đạo Phật đã vài năm, họ chú tâm vào những vùng não 
có chức năng thể hiện tình cảm, thái độ và tính khí của người. 
Họ thấy rõ rằng phần bán cầu não trái—“trung khu hạnh phúc” 
của não bộ—luôn luôn hoạt động rất sống động. 




Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 203 


“Bây giờ, chúng ta có thế giả thuyết với sự tin chắc rằng đó 
là những người Phật tử thực sự hạnh phúc và bình lặng, luôn 
luôn cảm thấy thực sự hạnh phúc”, Giáo sư Owen Planagan 
thuộc Đại Học Duke University, bang North Carolina, Hoa Kỳ, 
đã viết như vậy trên Tờ ‘Wew Scỉentist” (Nhà Khoa Học Mới). 

Những tác động tích-cực luôn luôn được thấy rõ trong suốt 
quá trình nghiên cứu, không phải chỉ riêng lúc thiền tập, cho 
thấy rằng lối sống của người theo đạo Phật đã dần ảnh hưởng 
đường lối làm việc của não bộ. Điều này cũng không quá khó 
hiểu, ngay cả đối với những người không có bằng chứng khoa 
học. 

Những nghiên cứu khác thì cho thấy rằng những thùy não 
chức năng chỉ sự sợ-hãi và bất-an thì hoạt động rất thấp trong 
não của những người sống theo đạo Phật. Những bằng chứng 
nghiên cứu này cuối cùng cho phép những nhà nghiên cứu phát 
triển những kỹ thuật thiền dùng làm phưong pháp trị liệu cho 
những bệnh mang tính trầm uất, bất an và phiền não. 

Tiến sĩ Steve James, người sáng lập của Trung Tâm Phật 
giáo (London Buddhist Centre), cho rằng những bằng chứng 
nghiên cứu đã đưa ra được bằng chứng về những cách thức và 
hướng dẫn mà Đức Phật và đạo Phật có thể mang lại sự bình an 
nội tại và cải thiện hạnh phúc của con người. 

Còn Tiến sĩ Paul Seto, Giám Đốc Hội Phật giáo London: 
“Chúng tôi rất lấy làm thú vị về điều này, mặc dù chúng tôi thì 
đã biết như vậy từ lâu. Đạo Phật không cần chờ đến khi có bằng 
chứng khoa học. Chúng tôi biết đạo Phật làm được vậy.” 


Đức Phật: 

Hạnh phúc thay {chúng) ta sổng 
Không thù ghét hận thù 


204 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Giữa những người thù hận. 

Ta sổng không hận thù 
Giữa những người thù hận. 

{Kinh Pháp Cú — Kệ 197) 


Câu hỏi 65: Phật giảo có còn thích hợp trong hoàn 
cảnh hiện đại hôm nay không? Hay con đường đạo 
đó chỉ thích hợp với quá khứ, và bây giờ đã lạc hậu? 

Ngày nay Phật giáo càng tiếp tục được tìm hiểu và công 
nhận nhiều hơn ở nhiều xứ sở khác nhau trên thế giới.^^ 
Nhiều người trên thế giới thông qua sự suy xét cẩn thận của 
mình đã và đang dẫn dắt cuộc đời mình theo lối sống của 
hòa bình, từ bi và có trách nhiệm với kiếp sống của mình và 
mọi người. 

Phật giáo đưa ra quy luật về Nghiệp (kamma) như là một 
nền tảng triết lý chắc chắn mang tính chất công bằng và 
sòng phẳng cho tất cả chúng sinh. Nó tạo động lực và 
nguyên nhân để mọi người sống có đạo đức và lương thiện. 
Theo một ý nghĩa rộng hơn, những xứ sở và đất nước có 
những công dân hiểu và sổng theo quy luật nghiệp-quả, thì 
họ trở thành những tế bào tốt hiền của xã hội, và xứ sở ấy 
cũng trở thảnh một xứ sở hiền từ, bàng bạc những giá trị 
đạo đức và nhân ái khắp nơi. 

Giáo lý về Tái-sinh cũng đặt vấn đề kiếp sổng ngắn ngủi 
của chúng ta lên trong một viễn cảnh tương lai sáng sủa 
hơn, làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn, lạc quan 


Coi vấn đáp “Lời mời gọi của triêt lý Phật giáo”. 




Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 205 


hơn vê vân đê sinh-tử. Hiên biêt vê quy luật tái sinh giúp 
chúng ta trút đi phần lớn gánh nặng tâm lý và tâm linh về 
thảm cảnh “cái-chết” không thể né tránh đuợc, và nỗi buồn 
lo thiên cổ của con nguời về cái-chết. Sự hiểu biết mang 
tính lạc quan đó, nhu thể chúng ta vừa thấy đuợc “án/ỉ sáng 
ở cuối con đường hầm”, làm cho chúng ta quay lại quan tâm 
đến chất-luợng và ý-nghĩa của cuộc đời hơn là chiều-dài 
(bao nhiêu năm) của nó. 

Ngay từ khai giảng, thiền-tập đã là trái-tim của đời sống 
tu tập của nguời theo đạo Phật (thuờng đuợc gọi chung là 
Phật tử)^”. Ngày nay, thiền-tập cũng dần trở nên rất phổ biến 
ở khắp nơi vì nó đã chứng tỏ mang lại đuợc những ích-lợi 
và sức-khỏe của phần Tâm và thể chất. 

Khi mà trong cả thế gian có phiền não và stress và khổ 
đau luôn tồn tại thì việc thiền tập một cách tĩnh-lặng càng 
trở nên vô cùng có giá trị và mang tính chất trị liệu cho tâm 
thần của nhân loại. Điều đó chắc bạn cũng đã đuợc nghe nói 
rất nhiều. 

Ngày nay, thế giới càng trở nên bé nhỏ và dễ bị tổn 
thuơng, nên chúng ta không thể cứ chấp nhận sống đơn độc, 
sân hận, và bất an, vì nhu vậy chính là sự chịu đựng. Thay 
vì vậy, chúng ta buớc theo con đuờng đạo để sống với lòng 
yêu thuơng, từ bi, và buông xả thì chắc sẽ tốt hơn. Thiền 
Phật giáo giúp đuợc phần này. Những phẩm chất của tâm, 
những điều cần-có để có được hạnh phúc đều có thể được 


Những người theo đạo Phật thường được gọi bằng danh từ thân mến là những 
Phật tử, có nghĩa là người con của Phật, bao gồm cả người theo Phật tử ở với gia 
đình (tại gia) và những Phật tử là tu sĩ (xuất gia) ở với Tăng Ni đoàn ở các tu viện, 
chùa. 



206 • Vấn Đáp về Phật Giáo 


phát trỉên và làm được qua việc thiên-tập. Và rôi thỉên-tập 
cũng trở thành một thói quen sinh hoạt nề nếp, hiền từ và 
thanh thoát. Vì lẽ đó, không biết tự khi nào từ xa xưa lắm, 
thiền đã trở thành một món ăn tinh thần của những con 
người hiền hậu đã khôn ngoan thực hành nó. 

Tôi biết có nhiều người đang sổng trong những tháng 
ngày buồn tủi và đcm độc khôn nguôi. Nhimg có những 
người trong sổ đó đã bẳt đầu bước chân vào con đường đạo 
Phật, mặc dù những bước chân ban đầu còn mang nặng hơi 
thở đầy sầu muộn và chán chường của kiếp sổng, nhimg sau 
đó đã tìm thấy được ỉẽ-sổng và ỷ-nghĩa cuộc đời với một 
màu sắc lạc quan hcm. Đó cũng là ỷ nghĩa hữu ích của đời 
sổng theo đạo Phật! 

Sự bao dung, sự nhẹ nhàng, sự vô hại, lòng từ ái và lòng 
bi mẫn dành cho tha nhân... là những “thương hiệu” phổ 
biến của Phật giáo, và những phẩm hạnh đó được cho đều 
miễn phí đến mọi con người và sinh vật. Không ai có thể 
sống trong đạo Phật cùng với tội lỗi và thù ghét, trong đạo 
Phật thực sự thì không có chỗ cho việc cảm thấy mặc cảm 
tội lỗi. Nó sẽ bị loại bỏ sau một thời gian sống và thực hành 
theo đạo Phật. Bạn hãy tin là vậy. Hãy hỏi những Tăng Ni 
hoặc những người đã sống và thực hành theo đạo Phật. 

Những giáo lý và thực hành của đạo Phật vẫn mãi mang 
lại ích lợi và hạnh phúc cho thân-tâm con người cho dù con 
người đã vượt lên tầm hiểu biết khoa học đến đâu, Phật giáo 
vẫn không mang chút dấu hiệu lạc hậu nào đối với con 
người sinh-tử. Ngược lại, tâm lý học và y học vẫn đang áp 
dụng những nguyên tắc thực hành của đạo Phật vào việc 
điều chỉnh và trị liệu cho con người. 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 207 


Và đạo Phật vân miệt mài ngày đêm tạo ra những đức 
hạnh tổt đẹp của con người, từ lòng rộng lượng, từ thiện... 
cho đến tình yêu mến động vật và ỷ thức bảo vệ thiên nhiên 
và môi trường sổng, lòng trẳc ẩn dành cho những người tội 
nghiệp nghèo khổ, những người không may mẳn đang sổng 
ở những cảnh giới bẩt công và thiếu tiến bộ; từ những nụ 
cười của những Phật tử trong những đêm Rằm huyền diệu... 
cho đến những bóng dáng trầm mặc và thanh thoát của 
những tu sĩ vô gia cư trên khắp những nẻo đường của trần 
gian tuyệt đẹp này! 

Đạo Phật vẫn luôn mang lại hạnh-phúc, bình-an và trí- 
tuệ cho nhiều nguời và nhiều hon nữa trong từng mỗi ngày. 
Nó hứa sẽ góp phần cho những xứ sở ngày càng đuợc thái 
bình và yêu mến nhau, làm cho thông điệp về tình nguời 
của Đức Phật từ những ngày cổ xua đó càng thêm đáng nhớ 
và đáng làm. 

Nên Đạo Phật vẫn không là lạc hậu, cho dù khoa học có 
tiến hóa đến cỡ nào thì khoa học vẫn nằm trong sự bao trùm 
của triết lý của Phật, nói theo ý của nhà bác học lỗi lạc của 
thế kỷ 20 Albert Einstein. 

Một đoạn kinh Phật mô tả về Giáo Pháp của Phật nhu 
sau: 

"Giáo pháp ^đã được Đức Phật giảng bày khéo léo, 

^thiết thực, dễ nhìn thấy, ^mang lại hiệu quả ngay, có 
tác dụng tức thì, ^mời người đến và thấy, ^dẫn dẳt con 
người hướng thượng, ^được người có tri chứng ngộ, 
người khôn ngoan tự chứng ngộ được." 


(trích kinh ""Dhajagga Sutta”) 



208 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Câu hỏi 66: Tại sao Phật giáo khắp noi đề cao lòng 
Từ ái và Bi mẫn {Từ Bĩ)? Những đức hạnh đó là gì? 

Hai trong số các phẩm hạnh nhân văn của con người 
được đề cao trong đạo Phật là Lòng Bi Mần và Lòng Từ 
Ái. Hai đức hạnh này đứng trong nhóm bốn phẩm hạnh cao 
đẹp nhất trong nhà Phật là Từ, Bi, Hỷ, Xả. 

• Lòng Bi-mẫn có nghĩa là lòng trắc ẩn, lòng xót 
thương dành cho người khác và sinh vật khác. Đó là lòng 
cảm thông và cảm nhận được sự khổ đau mà người khác 
hay vật kác đang gánh chịu. Đây chính là đức hạnh và 
nguyên nhân thúc đẩy Đức Phật đi truyền dạy Giáo Pháp 
sau khi Giác Ngộ đến hết phần đời còn lại ở trần gian “vì 
lòng bi-mẫn dành cho chúng sinh đang chịu sự khổ đau bất 
tận trong vòng sinh-tử luân hồi”. 

• Lòng Từ ái là lòng nhân từ, lòng thương mến người 
khác và sinh vật khác. Lòng từ ái chính lòng thương người. 
Trong bài kinh nổi tiếng là “X/n/ỉ Tâm Từ’' {Metta Sutta), 
Đức Phật đã miêu tả về lòng từ ái thực sự giống như lòng 
thương yêu của người mẹ dành cho con, luôn thương yêu, 
lo lắng và chăm sóc cho con. Phật nói vậy thì chúng ta đã 
hiểu được lòng Từ thực sự có nghĩa là gì rồi. 

Chính Đức Phật đã khuyên mọi người tu dưỡng những 
đức hạnh cao quý và siêu xuất này. Tâm từ giúp một người 
có thể xua tan đi tất cả những căng thẳng, gây cấn, giúp 
hòa giải thanh bình cho mọi xung đột, và giúp làm xoa dịu 
những vết thương mà người đời thường bị dính và gánh 
chịu trong cuộc mưu tranh giành để tồn tại. (Hàng ngày, ai 
cũng có thể bị bực tức vì sự bực tức, xấu xa, bất công, 


Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 209 


tranh giành của người khác ở bât kỳ nơi nào mình đên). 
Nếu ta tu tập được tâm từ ái, ta sẽ dễ chấp nhận những 
hiềm khích hay vết thương đó, dễ chuyển sang hòa đồng 
với đối tượng, và nhờ đó ít tạo thêm những xung đột và 
khổ đau khác. Lòng từ ái giúp một người có nhiều bằng 
hữu và huynh đệ ở khắp nơi. Người nhân từ thường được 
yêu mến ở khắp nơi. 

Những bản chất từ bi thì không sống chung với những 
bản chất sân hận thù ghét trong tâm. Theo Phật giáo, người 
tu tập được tâm Từ và Bi tực sự, người ấy (tâm thức) sẽ 
được tái sinh về những cõi Trời của những thiên thần và 
trời. Từ, bi, hỷ, xả là nhóm Tứ vô lượng tâm^^. 


• Lòng bi mẫn 

Lòng bi mẫn là sự cảm nhận, cảm thông, động lòng trắc 
ẩn với những đau khổ của người và chúng sinh khác với 
tâm mong-cầu rằng những đau khổ ấy không xảy ra đối với 
họ như vậy. Lòng bi mẫn là cảm giác buồn... hụt hẫng và 
xót ruột... khó tả khi một người đứng nhìn cảnh tan thương, 
chết chóc, nghèo đói của một chốn nào đó. Đó là cảm giác 


Bốn tâm vô lượng trong tiếng Pali là Brahma-vihara'. có nghĩa là những phẩm 
hạnh cao đẹp của những bậc chư thiền thần và trời (Phạm Thiên). Tiếng Anh dịch 
là “divine abidings”: có nghĩa là những sự an trú siêu phàm thuọc cõi thiên thánh. 
Việt/ Hán Việt dịch thường là bốn tâm vô lưong/ Tứ Vô Lượng Tâm, có nghĩa là 
bốn tâm vô-cùng cao quý. Nhiều chồ dịch thẳng từ tiếng Pali là “Bốn Phạm Trú”, 
có nghĩa là tâm Từ, bi, hỷ, xả là tâm thức được tái sinh về trú xứ của cõi trời Phậm 
Thiên. 

Chữ Từ, Bi, Hỷ, Xả thường được khắc trên những cây cột của cổng chùa ở Việt 
Nam để đề cao bốn phẩm hạnh này đối với Phật tử xuất gia và tại gia. 



210 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


động lòng trăc ân và mong muôn chia sẻ khi nhìn thây 
ngừoi khác đang trải qua những lúc khó khăn, tai uơng. 
Nguời có lòng bi mẫn hiểu đuợc cái đau, cái khổ của nguời 
khác đang chịu là nhu thể nào. (Những nguời từng trải, 
nguời có những quãng đời co cực từ nhỏ thuờng có lòng bi 
mẫn rất sâu đậm, vì họ đã từng trải qua những cái đau, cái 
khổ đó). 

Theo Phật giáo, ai cũng có lòng bi mẫn bẩm sinh. 
Nhung do cuộc muu sinh, cơm áo gạo tiền và lòng tham 
ngày một tăng, nguời đời càng ngày càng có ít lòng bi mẫn 
dành cho nguời khác. Chúng ta ngồi coi thế giới qua báo 
chí, radio, TV và đôi khi cảm giác giựt mình thản thốt về 
những thời sự hàng ngày. (Duờng nhu ngày nào cũng có 
chuyện đau lòng xảy ra trên trái đất này). Chết đói, thiên 
tai và giết hại, khủng bố, chiến cuộc... do con nguời gây ra. 
Cảm giác giựt mình rồi xót xa của bạn chính là lòng bi- 
mẫn bạn dành cho những nạn nhân đó. 

Mình run sợ đao kiếm 
mình cũng sợ chết chóc 
mình cũng quỷ mạng sổng. 

Vậy lẩy người là mình, 
thì không nên giết hại, 
không gây ra giết hại. 

{Kinh Pháp Cú - Kệ 130) 

Lòng bi mẫn đặt căn bản trên lòng thuơng xót nguời 
khác và đặt mình vào hoàn cảnh của nguời khác để biết hỏ 
dạng chịu khổ đau đó nhu thể nào. Nguời có tâm bi mẫn 
cũng thấy nguời xấu xa, trộm cắp là đáng thuơng vì họ 
thiểu hiểu biết về đạo lý và nghiệp quả. Nguời có tâm bi 
mẫn cũng cầu mong cho kẻ thù hay nguời đối nghịch của 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi •211 


mình mau thay đôi. '"Không có niêm hạnh phúc nào băng 
niềm hạnh phúc từ sự cảm thông và phục vụ vì tha nhân”. 

Chuyện kinh điển ghi lại rằng Đức Phật sau khi đạt trí 
tuệ giác ngộ và giải thoát, Phật phân vân không biết có thể 
truyền dạy cho nhân loại về những chân lý mà mình đã 
giác ngộ đuợc, vì loài nguời còn đang chìm đắm trong 
tham dục và vô minh khó có thể nào hiểu đuợc chân lý. 
Nhung rồi vì lòng bi mẫn thuong xót chúng sinh và hạnh 
nguyện truớc kia là sẽ khai sáng chúng sinh con đuờng giải 
thoát, nên Phật đã bắt đầu tìm cách khai giảng giáo lý của 
Phật. Và kể từ đó Phật đã tự mình trên đôi chân trần miệt 
mài lãng du đi truyền dạy giáo lý cao đẹp cho nguời trong 
suốt 45 năm còn lại của đời mình, cho đến gần hoi thở cuối 
cùng của mình Phật vẫn còn chỉ dạy. Đó là câu chuyện 
lãng mạn và đầy cảm động về một thánh nhân lịch sử đầy 
lòng đại bi thuơng xót chúng sinh. 

Từng huớng dẫn của Đức Phật đều man mác một tấm 
lòng bi mẫn của Nguời, đều đuợc giảng dạy một cách cẩn 
thận vì lòng thuong xót của Nguời đối với chúng sinh; đến 
nỗi trong nhiều bài kinh lời của Phật tựa hồ nhu Nguời 
đang năn nỉ con nguời chịu khó lắng nghe và làm theo vậy, 
cứ nhu lời của những nguời mẹ năn nỉ những đứa con bệnh 
yếu của mình cố gắng ăn một muỗng cháo, uống một viên 
thuốc vậy. 


• Lòng Từ ái 

Lòng từ ái là lòng tốt, lòng tử tế, lòng thuong mến, lòng 
nhân từ của một nguời dành cho nguời khác và sinh vật 
khác. Lòng từ thuờng biểu hiện bằng những ý tốt, thiện 
chí, sự quan tâm và sự suy xét bằng tình thu ong mến. 



212 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Người có tâm từ có thể thương mến không chỉ người thân 
thuộc, bạn bè... mà còn mến thương những người không 
thân thuộc, những người đã hãm hại mình, thạm chí những 
kẻ thù của mình. 

Khái niệm này của đạo Phật lúc đầu nghe hơi “khó”, 
hơi “thách thức” cái tâm phàm tục của con người. Vì lẽ 
thường người đời mưu sinh hay tranh giành, nên ganh tỵ, 
cạnh tranh, thù ghét, gây hấn, gây hại cho mình, và chỉ lo 
lợi ích của họ. Thật là khó. Bạn có thể hỏi rằng, ngay khi 
ngồi viết những dòng này, dựa theo lời Phật dạy về tâm từ 
này, ví dụ một người viết bỗng nhớ lại một kẻ vô lại đã 
từng vu oan hãm hại mình và gia đình mình, cảm giác của 
người viết chắc vẫn còn thù hận chứ đâu dễ thương mến 
hắn ngay lập tức? Bạn đã đoán được rồi, nếu có tình huống 
này, người viết vẫn còn thù ghét hắn sâu nặng. Đơn giản vì 
người viết đó vẫn chưa có được một lòng từ bi siêu việt 
nào như một phẩm hạnh của tâm vô lượng. Vì vậy mới có 
đạo của Phật ra đời để hướng dẫn những người như vậy tu 
tập đạo đức và tu sửa tâm tính cố hữu của con người. Đó là 
cách duy nhất để tăng dần tâm từ bi trong trẻo và siêu xuất. 

Phật cũng đã nói tâm Từ là một phẩm hạnh cần phải 
được tu dưỡng liên tục suốt cả một đời hay thậm chí nhiều 
đời thì mới mong hoàn thiện nó. 



Sự đeo đuôi quyên 
lợi cá nhân là động cơ 
của loài người. Khi 
một người có điều 
kiện làm những điều 
có lợi cho tha nhân thì 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 213 


lúc đó tâm Từ bãt đâu nhen nhóm. Rôi từ một lúc nào sau 
đó, một nguời luôn suy nghĩ, mong cầu, ao uớc rồi tính 
toán làm những việc đem lại ít nhiều ích lợi cho nguời 
khác, bên cạnh lợi ích của mình. Ngoài việc lo cho ích lợi 
của mình, ta bắt đầu làm những việc cũng mang lại ích lợi 
cho nguời, không gây ra thua thiệt hay ảnh huởng đến 
nguời. Một cuộc đời cũ mà nhu mới, một lối sống mới đẹp 
với tâm từ ái thay thế cho những lối sống với nhiều ác cảm 
và ích kỷ ngày truớc. Tâm nhu vậy luôn luôn bừng sáng, 
hiểu biết, và trở nên thanh tịnh. 

Nhân loại đã trải qua 5.000 năm vẫn còn đầy rẫy những 
xung đột, chiến tranh. Tâm Từ thực-sự có thể đóng góp 
cho sự giảm bớt hay ngừng lại những xung đột. Tâm từ có 
thể đuợc dùng cho giải quyết xung đột một cách bất bạo 
động thay cho những công cụ bạo động và giết chóc với 
chi phí khổng lồ về vật chất và nhân mạng. Bạn có thể nghi 
ngờ về điều này, nhung tôi biết chắc tâm từ đã đuợc đua 
vào hàng triệu cuộc đàm-phán trong hàng ngàn cuộc chiến 
tranh từ xua đến nay. Tâm từ đã đuợc dùng để thuơng 
luợng từ thời vua Asoka ở bán đảo Ấn Độ cho đến hôm 
nay ở Liên Hiệp Quốc, và trong hàng ngàn cuộc thuong 
luợng song phuong đa phuơng giữa các bên đang chiến 
tranh. Nếu không phải vậy thì có lẽ sự tàn phá và thời gian 
kéo dài của những chiến cuộc là ngoài sức tuởng tuợng của 
chúng ta! Hàng ngàn cuộc đình chiến, dù là tạm thời, trong 
lịch sử chiến tranh cũng đuợc thỏa hiệp vì những lý do Từ 
Bi dành cho nạn nhân của cuộc chiến. 

4 4 

Trong bài kinh “Tám Từ” nổi tiếng, Phật đã nói nhu 
sau: 

Nguyện tất cả chúng sinh, 



214 • Vấn Đáp về Phật Giáo 

được hạnh phúc an bình, 
Nguyện cho tâm chúng sinh, 
được vui lòng như ỷ. 

Chúng sinh dù yếu mạnh, 
dài cao hoặc trung bình, 
thấp, nhỏ hay to lớn, 
có mặt hay khuất mặt, 
dù ở gần ở xa, 
chưa sinh và đã sinh. 

Không trừ chúng sinh nào, 
Nguyện cho tâm tất cả, 
được tràn đầy hạnh phúc! 


Không lừa đảo lân nhau, 
Thường bẩt khỉnh khắp chốn 
Khỉ tâm đang oán giận, 
không mong hay nguyền rủa, 
cho ai khác bị hại. 

Như là một người mẹ, 
luôn che chở cho con, 
bằng cả mạng sổng mình. 

Hãy phát tâm vô lượng, 
cho lòng Từ vô biên, 
bao trùm cả thế giới 
trên, dưới và khẳp nơi, 
không cách trở hẹp hòi, 
hết giận hờn thù ghét. 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 215 


{trích kinh ‘‘^Tâm Từ’"' — Metta Suttà) 


• Phát Triên Những Tâm Vô Lượng 

Đạo Phật cố gắng hướng những phẩm hạnh cao đẹp này 
vào mọi hành động và suy nghĩ của mọi Phật tử xuất gia và 
tại gia. 

Đây là những đức hạnh không thể nào có được bằng sự 
sùng bái Đức Phật hay Tam Bảo, hay bằng sự cầu nguyện, 
cúng dường vật chất, mà bằng việc tu tập theo hướng dẫn 
của Phật, bằng sự tu dưỡng tâm theo cách mà Phật đã dạy. 
Tu tập giữ giới hạnh và thiền. Các hướng dẫn đã ghi chép 
lại trong các tạng Kinh. Và lịch sử tu hành của nhiều thế hệ 
đã chứng minh được những hướng dẫn và con đường của 
Phật là có thể làm được và mang lại những ích lợi và hạnh 
phúc đích thực.^^ 


Câu hỏi 67: Thê nào là một người theo đạo Phật? 
Làm thế nào để trở thành một Phật tử? 

Một người theo đạo Phật (Phật tử) là người sống và thực 
hành theo những lời dạy (giáo lý) của Đức Phật. Trước tiên 
nói về những Phật tử tại gia. Họ cũng làm việc, có gia đình 
và trải qua những thăng trầm của cuộc đời. Cũng như người 
đời, họ cũng có những phẩm chất tốt và cũng còn những 
tâm tính xấu. Họ thậm chí có thể những tâm tính xấu và khó 
thay đổi hơn những người khác, tuy nhiên, họ đang tu sửa 

Coi thêm vấn đáp Tại sao những người theo đạo Phật lúc nào cũng tỏ ra 
hạnh phúc và bình an?” 




216 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


đê được tôt hơn. Ví dụ họ đã từng không tôt đẹp với ai cả, 
nhưng họ quyết định tu tập tính tốt, từ bi hơn đối với mọi 
người xung quanh. 

Nói theo kiểu dân gian, Phật tử là người đã, đang hay 
bắt đầu tu tập cho tâm tính thiện lảnh hơn, để trở thảnh 
người tốt hơn đối với bản thân mình và mọi người xung 
quanh. Họ cố gắng giảm bớt những tâm tính xấu trong tâm 
như tham lam, sân hận. Họ cũng đang tập sống theo những 
giới hạnh đạo đức theo như lời khuyên dạy của Đức Phật. 

Một số Phật tử 
khác thì có tâm 
nguyện cao hơn, 
họ chấp nhận gác 
qua những nỗi 
buồn và lo lắng 
khi xa gia đình, họ 
rời xa gia đình, 
cha mẹ, thậm chí 

vợ con đê xuât gia trở thảnh một tu sĩ, cống hiến toàn bộ 
cuộc đời để tu tập theo giáo lý của Đức Phật với mong 
muốn giác ngộ và giải thoát sớm hơn. Họ thường gia nhập 
vào những Tăng đoàn (nam) hay Ni đoàn (nữ). Họ là những 
người đáng kính, và những bậc chân tu là những người đáng 
được chúng ta kính trọng, giúp đỡ, cúng dường những 
phương tiện để họ tu hành và làm những Phật sự cho đời. 

Phần lớn số lượng Phật tử trên thế giới là Phật tử tại gia. 
Có nghĩa là số lượng những người đi theo đạo Phật thì rất 
nhiều, nhưng số lượng những Phật tử chịu bỏ lại sau lưng 
cuộc đời và hạnh phúc trần tục để xuất gia tu hành thì không 
nhiều hơn. 









Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 217 


• Làm thê nào đê trở thành một Phật tử? 

Có hai cách để trở thảnh một Phật tử: cách chính thức và 
cách không chính thức. 

Việc cam kết bản thân cổ gắng sống theo những lời 
khuyên dạy của Phật là hành động mong muốn trở thảnh 
một Phật tử. Hành động đó thuờng đuợc gọi là quy y theo 
đạo Phật, tức là tin tuởng nuong tựa vào Đức Phật, Giáo 
Pháp và Tăng Đoàn tu sĩ. Đó là Tam Bảo, ba viên ngọc bảo 
của Phật giáo. 

Tất cả đuợc bắt đầu bằng 3 hành động tự giác của mình 
là: 

Lễ lạy Đức Phật 

Chấp nhận quy y Tam Bảo 

Chấp nhận sống theo Năm Giói Hạnh 

Trong đạo Phật không cần thiết phải có những nghi lễ 
chính quy cho việc trở thảnh một Phật tử, bởi vì đạo Phật 
nhấn mạnh sự thực hành giáo pháp chứ không đề cao những 
nghi lễ hay tục lệ! 

Tuy nhiên, để cho lòng nguời hoan hỷ và phấn khởi khi 
trở thành một Phật tử, ở các chùa và tu viện thuờng tổ chức 
một buổi lễ Quy Y. Những buổi lẽ quy y là dịp để các su 
thầy giải thích về các Giới Hạnh cho Phật tử. Và một nguời 
chỉ cần quỳ xuống tỏ lòng kính trọng Đức Phật truớc một 
tuợng Phật những câu duới đây: 

( 1 ) 

“Co« đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc A-la-hán, Bậc Toàn 


218 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Giác.” (ba lân). 

( 2 ) 

“Co« xỉn Nương tựa vào Phật 
''Con xin Nương tựa vào Pháp 
"Con xỉn Nương tựa vào Tăng 


"Lần thứ hai, Con xin Nương tựa vào Phật 
"Con xỉn Nương tựa vào Pháp 
"Con xin Nương tựa vào Tăng 


"Lần thứ ba, Con xin Nương tựa vào Phật 
"Con xin Nương tựa vào Pháp 
"Con xỉn Nương tựa vào Tăng.” 



Sau đó, bước thứ ba, là bước bạn thành tâm châp nhận 
“Năm Giới Hạnh” làm quy tắc sống và thực hành trong 
cuộc sống hàng ngày. Bạn chỉ cần thảnh tâm đọc lên 
những lời tâm nguyện này như sau: 

1. "Đổi với việc sát sanh, con nguyện theo Giới Hạnh 
và kiêng cử. 

2. "Đổi với việc trộm cắp, con nguyện theo Giới Hạnh 
và kiêng cử. 

3. "Đổi với việc tà dâm, con nguyện theo Giới Hạnh và 
kiêng cử. 

4. "Đổi với việc nói dổi, con nguyện theo Giới Hạnh và 
kiêng cử. 

5. "Đổi với việc uống rượu bia và dùng những chất độc 
hại, con nguyện theo Giới Hạnh và kiêng cử.” 


Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 219 


Như vậy bạn đã trở thành một Phật tử tại gia, sông theo 
Năm Giới và nương tựa tinh thần vào Tam Bảo. 

Còn cách không chính thức là bạn có thể ở nhà, ở bất cứ nơi đâu, 
trước một hình hay tượng Phật hoặc không có gì, bạn chỉ cần quỳ 
hay ngồi xuống, đọc những câu trên một cách thành-tâm như một 
lời hứa với chính bản thân mình, thì bạn cũng đã trở thành một 
Phật tử. 


• Những giói luật vê đạo đức của đạo Phật là gì? 

• • • • 

Đối với Phật tử tại gia thì Đức Phật đã đưa ra Năm Giói 
Hạnh với nội dung đề tài như được đọc trong phần quy y 
vừa nói trên^^. 



Coi thêm vấn đáp “Phật giáo khuyên dạy những điều gì về vấn đề đạo đức?” 





220 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


- Đôi với những tu sĩ xuât gia thì Phật đưa ra thêm rât 
nhiều giới luật, tất cả được ghi bộ “ơ/ớỉ Luật Tỳ Kheo'" 
thuộc Luật Tạng. 


• Những điêu thực hành nào mà những Phật tử phải 
thực hành trong suốt cuộc đòi tu tập? 

Phần thực hành đạo Phật là nằm trong hướng dẫn được 
gọi là Con Đường Tám Phần hay Bát Chánh Đạo.^^ 

Những cộng đồng Phật tử ở những xứ sở khác nhau có 
quan niệm khác nhau về những phần thực hành khác nhau 
của “con đường” này. 

Thời Phật thì Phật nhấn mạnh vào việc tu thiền bên cạnh 
việc tu tập giới hạnh.^^ Ngày nay, tất cả các nước theo Phật 
giáo Nguyên thủy đều chủ trưong tu thiền. Các Phật tử tại 
gia thì thực hành các giới hạnh (bố thí, giữ giới) nếu chưa 
có co hội tu tập thiền. Nhánh phái Thiền Tông (Zen) thuộc 
Phật giáo Đại Thừa cũng nhấn mạnh đến việc tu thiền. 
Những trường phái khác thì nhấn mạnh việc tụng kinh (như 
Tịnh Độ Tông của Đại Thừa). Nhánh phái Tây Tạng thuộc 
Đại Thừa thì nhấn mạnh vào việc trì chú hay niệm châm 
ngôn (mantrà). 

Mỗi pháp môn tu tập có lý riêng theo cách diễn dịch 
kinh điển của nó. Có pháp môn thì thích hợp với một số 


Xem thêm vấn vấn đáp “Con đường Tám Phần: Bát Chánh Đạo”. 

Đức Phật đã dạy về các giới hạnh và nhấn mạnh việc tu thiền của tất cả mọi 
Phật tử. Ví dụ, Phật đã giảng về thiền tập, như kinh Bốn Nền Tảng Chánh Niệm 
(Tứ Niệm Xứ), cùng lúc cho Tăng đoàn và nhiều loại người người khác nhau ở 
ngoài phố chợ. 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 221 


người này. Có pháp môn thì thích hợp với loại người khác, 
hoặc nền vãn hóa khác. 

ở Việt Nam thì đa số tu sĩ và Phật tử tu tập theo Tịnh 
Độ Tông (thực hành việc giữ giới và tụng kinh). Điều này là 
do bị ảnh hưởng bởi Phật giáo Đại Thừa từ Trung Hoa hon 
hai ngàn năm. 

Một số khác tu theo Thiền Tông Trung Hoa, với sự khôi 
phục nhánh Thiền Tông Việt Nam (Trúc Lâm) được sáng 
lập bởi vua Trần Nhân Tông. Ngày nay, Thiền Tông Việt 
Nam đã phát triển khá tốt. Người đã có công khôi phục và 
tổ chức Thiền Tông Việt Nam là hòa thượng Thích Thanh 
Từ. 

Phật giáo Nguyên Thủy ở Việt Nam thì thực hành khá 
giống với Phật giáo Nguyên thủy các nước Đông Nam Á. 
Các tu sĩ đều tu thiền theo Đức Phật. Các Phật tử tại gia thì 
cũng vừa thực hành giới hạnh, vừa học tập tu thiền. 

Nhìn chung, các Phật tử đều tâm niệm sổng hiền từ, hòa 
bình, vì hạnh phúc của mình và cộng đồng, họ thường khích 
lệ nhau thực hành con đường đạo. 


• Những ngưòi theo đạo Phật là những người ăn chay? 

Không phải hoàn toàn vậy. Mặc dù trong phần Năm Giới 
căn bản dành cho mọi Phật tử có phần đầu tiên là '"Không 
sát sinh'", tức là bao gồm cả không giết sinh vật, nhằm mục 
đích tu dưỡng lòng từ bi và tránh xa nghiệp ác. Tuy nhiên, 
theo kinh điển nguyên thủy thì ngày xưa Đức Phật không 
cấm việc ăn mặn!^^. 


Coi thêm vấn đáp “Việc ăn chay là bắt buộc đối với Phật tử?” kế tiếp. 



222 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Nêu tìm hiêu kỹ bạn sẽ hiêu Phật có những lý do khi cho 
phép Tăng đoàn các tu sĩ ăn mặn, mặc dù có một tu sĩ {Đề- 
bà-đạt-đa) trong Tăng Đoàn cũng từng thỉnh cầu Phật đua 
ra giới luật để Tăng đoàn phải ăn chay. 

Các tu sĩ Phật giáo Nguyên thủy thì vẫn theo đúng 
truyền thống thời Phật là khất thực (xin thức ăn), nguời ta 
cho gì ăn nấy, mặc dù họ không sát sinh và không có tâm 
niệm sát sinh. 

Những nguời theo Phật giáo Đại Thừa ở Ấn Độ và sau 
này ở Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam thì chủ truơng ăn 
chay tuyệt đối (vì theo truyền thống họ có tổ chức dự trữ 
luong thực và đuợc các Phật tử cúng duờng các phuơng tiện 
nên tất cả họ đều có khu nấu nuớng và ăn uống ở trong 
chùa, và do vậy không cần đi khất thực, và do vậy không 
phải nhận thức ăn không chay). 

Nhiều Phật tử tại gia và những nguời không theo đạo 
Phật trên khắp thế giới thì vì cảm động bởi lòng bi mẫn 
thuơng xót sinh vật nên đã giảm thiểu hoặc ngừng ăn thịt cá 
và chuyển qua ăn chay luôn. 

Còn bạn thì sao? Có thể sau khi đọc xong những quyển 
sách này, bạn có thể quyết định ăn chay vì những lợi ích mà 
nó mang lại. 


Câu hỏi 68: Việc ăn chay là bắt buộc đối với những 
Phật tử? 


Bạn có thê tìm đọc thêm các bài giảng luận trong quyên “Cơ/7 Đường Của Chủng 
Ta"\ Phần III, Phụ Lục số 17 và 18 của Greame Stephen. 




Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 223 


Theo Phật giáo Nguyên thủy, việc ăn chay hay không là 
hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhân của mỗi nguời. Họ cho 
rằng: Phật giáo không nhẩn mạnh vào sự trong sạch và 
thanh khiết của thức ăn, mà nhẩn mạnh vào sự trong sạch 
và thanh khiết của Tâm. 

Đây là một vấn đề thuờng có nhiều tranh biện, phần lớn 
là từ phía những nguời theo Phật giáo Đại Thừa chủ truơng 
ăn chay, và từ phía những nguời bình luận về Phật giáo 
dựa vào giới hạnh ""không sát sanh'" của đạo Phật. 

Phật giáo Nguyên Thủy (Nam Tông) đến ngày nay vẫn 
chủ truơng việc “khất thực” thức ăn theo cách nhu thời 
Phật còn tại thể. Mà đã đi khất thực thức ăn, thì nguời đi 
khất thực (xin đồ ăn) không nên yêu cầu nguời cho (thí 
chủ, Phật tử cúng duờng thức ăn) phải làm đồ ăn đúng theo 
yêu cầu của mình. Vì vậy, từ thời Đức Phật cho đến nay, 
truờng phái bảo thủ này vẫn giữ nguyên truyền thống khất 
thực, và nguời ta cho gì ăn nấy. (Tuy nhiên do hoàn cảnh 
và pháp luật ngày nay, các tăng và ni Nam Tông cũng 
không còn đi khất thực nữa, và họ phải tổ chức nấu ăn ở 
trong các chùa và tu viện, cho dù việc dự trữ thức ăn thức 
uống và nhận tiền cúng duờng của các thí chủ làm phuơng 
tiện là trái với Giới Luật Tỳ Kheo!) 

Điều thứ hai, Phật giáo Nguyên Thủy ở các nuớc Nam 
Tông truớc giờ vẫn chủ truơng ăn chay theo cách ‘Tam 
tịnh nhục’, có nghĩa là những loại thịt nào mà họ (i) không 
thấy nguời ta giết, (ii) không nghe tiếng kêu la của con vật 
bị giết, và (hi) không có sự nghi ngờ nào về nguời khác vì 
mình mà giết thịt, thì các Tỳ kheo đuợc ăn những thức ăn 
đó mà không phạm giới sát sinh. Điều đó đã đuợc Đức 



224 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Phật chê định và được ghi trong Giới Luật vào thời còn 
Phật. 

Trong khi đó, Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt ở Trung 
Quốc sau này, thì không chấp nhận cách ăn này, họ quan 
niệm rằng ăn-chay là không được ăn thịt, cá, mà chỉ ăn các 
loại rau, quả, đậu... 

Bất luận Phật giáo Nguyên Thuỷ hay Đại Thừa, mục- 
đích của sự ăn chay là giúp tăng trưởng lòng từ bi, giảm 
bớt lòng sân hận, tu tập giới “không sát sinh”, biết quý 
mạng sống đồng loại, và các loài vật khác. Khi đã có lòng 
từ bi không nõ giết loài cầm thú, thì người ấy khó có thể 
giết người. Đó là lý do tại sao Đức Phật đưa ra giới ‘không 
được sát sinh’. Chính giới hạnh này là nguyên nhân để 
hình thành quan điểm ăn chay trong đạo Phật. (Đó là một 
cách diễn dịch kinh điển của người chủ trưong ăn chay). 

Nhiều người suy nghiệm về sự tàn bạo khi giết hại súc 
vật, nên đã từ bỏ sự thèm muốn ăn thịt cá và trở thành 
những người ăn chay, không riêng những người theo đạo 
Phật. Rất nhiều người phưong Tây bây giờ ăn chay vì quan 
điểm từ bi này. 

ở đây, rất mong bạn đọc nên đọc thêm những giảng 
luận hay bài viết dưới nhiều góc cạnh về đề tài “nhạy cảm 
và quan trọng” này. 

► Do vẩn đề này là quan-trọng và bạn là người Phật tử 
tại gia cần phải suy xét và tự quyết định cho mình như thế 
nào là đúng-sai, ăn uổng như thế nào là đúng, là hợp đạo 
lý và hợp với lời Phật dạy! Bởi vì vẩn đề này được hiểu và 
thực hành khác nhau bởi nhiều trường phái Phật giảo khác 
nhau. Bạn cần nên đọc hiểu thêm, và tự rút ra cho mình 




Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 225 


cách ăn, vì mục-đích trước sau vẫn là để tránh dinh vào 
tâm những ỷ nghĩ bất thiện (mang tính sát sanh hoặc góp 
phần tạo ra sát sanh)! 

Tuy nhiên, trong hạn hẹp của quyển sách nhỏ bé này, 
chỉ mong muốn nói nôm na lại về cách mà các dòng Phật 
giáo khác nhau đang làm: 

(1) Theo quan điểm của Phật giáo Nguyên thủy, thì bạn 
có thể ăn chay hoặc nếu việc ăn chay là bất tiện, khó khăn 
thì bạn có thể tiếp tục ăn mặn (mà không dính tâm sát sanh 
hay tạo ra sát sanh), trong khi vẫn là một Phật tử đạo hạnh. 

(2) Theo quan điểm của Đại Thừa, nguời xuất gia thì 
bắt buộc phải ăn chay tuyệt đối (rau cải, thực vật...). Còn 
Phật tử tại gia nếu ăn chay đuợc, hợp với sức khỏe và tiện 
lợi của mình, thì nên ăn chay, là rất đáng khen ngợi. Còn 
nếu không, Phật tử tại gia đuợc khuyển khích ăn chay vào 
các ngày lễ nhu Rằm, Mồng Một, hay những ngày giữ Tám 
giới... để tăng truởng lòng Từ Bi đối với con nguời và vạn 
vật. 

Tại đây có hai vấn đề bạn nên nắm chắc: 

(1) Ăn chay chắc chắn là tốt đẹp đối với một Phật Tử, 
và ăn chay chắc chắn nuôi duõng lòng từ bi, tránh sát sanh 
và gây tổn hại cho bất cứ ai hay chúng sinh nào. 

(2) Tuy nhiên, đừng nên cho rằng chỉ cần việc ăn chay 
và đi chùa là hoàn toàn trở thành một Phật tử tốt theo Đạo 
Phật. Việc ăn chay không phải là thay thể đuợc cho những 
việc thực hành, tu tập và giới hạnh đạo đức. Nhu đã nói 
trên, Phật giáo nhẩn mạnh sự thực hành: sổng theo giới 
hạnh và tu tập Tâm để có tâm trong sạch, và chính điều 
này mới tạo ra nhiều nghiệp tốt lành, tạo ra phúc lành. 





226 • Vấn Đáp về Phật Giáo 


• Tại sao có những tu sĩ (nguyên thủy) vẫn ăn thịt 
trong khi rau cải thì rất dễ dàng có được khắp noi? 

Khi có người trong Tăng Đoàn (Đầ-bà-đạt-đa) đã đề 
xuất Phật việc ăn chay và cấm việc ăn thịt cá. Đức Phật đã 
từ chối đề xuất này. Có lẽ Phật có những lý do thiết thực 
vào hoàn cảnh xã hội thời đó, bởi vì rau cải không được 
gieo trồng một cách trù phú ở những vùng miền Bắc Ẩn 
Độ vào thời xưa, đặc biệt là rau cải, ngũ cốc là rất khan 
hiếm vào những mùa khô hạn. 

Cũng giống vậy, thời sau này, nếu chỉ ăn chay bằng rau 
cải thì sẽ rất khó khăn cho những vùng Phật giáo như Tây 
Tạng, vì ở đó gia súc thì rất nhiều, mà những rau cải, trái 
cây thì hầu như không có. 

Vào thời Đức Phật cho đến tận ngày nay, những tu sĩ 
theo Phật giáo Nguyên Thủy vẫn sống nhờ vào thức ăn 
khất thực. Và thức ăn khất thực là tùy theo lòng bố thí 
cúng dường của thí chủ, Phật tử. Nếu những tu sĩ yêu cầu 
chỉ giới hạn cúng dường bằng thức ăn toàn thực vật, thì 
điều đó có thể là tạo ra gánh nặng cho những thí chủ cúng 
dường thức ăn hàng ngày cho Tăng sĩ. Thực tể là đa số mọi 
người ở những xứ sở Đông Nam Á đều tranh thủ “một lần” 
thời gian trong ngày để nấu thức ăn, cúng dường các tăng 
ni khất thực, sau đó phần còn lại để gia đình ăn. Mà đa sổ 
những gia đình Phật tử này cũng ăn mặn như truyền thống 
từ thời Đức Phật. Vì vậy, những thầy tu của Nam Tông 
nhận và ăn bất cứ thứ gì được cho, ngay cả là thịt, miễn sao 
những loại thịt đó nằm trong giới hạnh của “tam tịnh 
nhục”, như đã nói trên, là được. 



Phần II -Thêm Nhiều Cấu Hỏi • 227 


► Nói thêm một chút vê Giới Luật của Tăng Đoàn. Vì 
đạo Phật Nguyên thủy không cho (cấm) các tu sĩ nhận sự 
cúng duờng bố thí bằng tiền bạc, nên họ không có co hội 
đi mua và chọn lọc thức ăn (giả sử ngay cả khi muốn ăn 
chay). Họ hoàn toàn phụ thuộc vào thức ăn khất thực từ 
dân làng, từ thí chủ bố thí cho họ hàng ngày. 

Thực ra thì ngày nay hầu hết những tăng ni và chùa 
chiền cũng uu tiên khất thực thức ăn chay nhu ở Thái Lan, 
ở Miến Điện... khi điều kiện cho phép. 

Tuy nhiên, những thầy tu “nghiêm túc” theo truyền 
thống Đại Thừa chắc chắn là ăn chay tuyệt đối. 


Câu hỏi 69: Làm thê nào đê băt đâu học Phật? Làm 
thế nào bắt đầu bưởc vào giáo pháp (dhamma)? 

Đức Phật giác ngộ thảnh Phật và đã truyền dạy lại từng 
buớc con đuờng để giác ngộ đó cho mọi nguời. Giáo lý là 
những lời dạy của Phật về Giáo Pháp và những điều để tu 
tập. 

Những giáo lý của Đức Phật là dạy về những quy luật tự 
nhiên, những lẽ thật, những chân lý, và những phuơng cách 
thực tế mang tính khoa học, gọi chung là các pháp 
(dhamma, không viết hoa), nên cũng đuợc gọi là Giáo Pháp 
(Dhamma, viểthoa). 

Vì vậy, những Giáo Pháp do chính Đức Phật tìm ra và 
giảng dạy nên đuợc gọi là Giáo Pháp của Phật, hay là Phật 
Pháp. 



228 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Cách tôt nhât đê bãt đâu học Giáo Pháp là đi đên nơi có 
tổ chức giảng dạy giáo pháp cho Phật tử, thường là ở những 
chùa, thiền viện, tu viện Phật giáo, nơi có những sư thầy 
hay những người đồng đạo có đủ đức độ và kiến thức Phật 
pháp chỉ dạy cho mình. Đó là nơi có nhiều người sẵn sàng 
chia sẻ cho bạn Giáo Pháp hay sự hiểu biết về thực hành. 

Khi bạn đến đó, bạn cứ hỏi cách tham dự, làm quen với 
không khí tham dự, nói chuyện học hỏi ở người cũ, làm 
quen chia sẻ với người mới. Mọi người thường rất thân 
thiện ở những nơi đó, bạn đừng ngại, vì chẳng ai đi đến nơi 
học Phật Pháp mà lạnh lùng và không hiểu khách cả (ngoại 
trừ những người chỉ biết mang đồ tới cúng dường để tích 
công tích đức cho riêng nhà mình thì có thể họ không giao 
lưu với quần chúng đi tới chùa học Phật pháp!) 

Trong những lúc vấn đáp với sư thầy hay đồng đạo, hãy 
mạnh dạn và chân thành đặt ra những câu hỏi mà bạn muốn 
hỏi, ngay cả khi bạn là người mới đến lần đầu. Không có 
câu hỏi nào là câu hỏi “ngu” hết! Theo truyền thống Phật 
giáo, tất cả mọi câu hỏi đều được hoan nghênh và giải đáp. 
Không có câu hỏi nào bị cho là “cấm kỵ”, “xúi quẩy” hay 
“xui xẻo” gì hết, vì Phật giáo không chủ trương mê tín bất 
cứ điều gì. Thực tế là khi bạn đặt câu hỏi cũng chính là tạo 
cơ hội để những người khác cùng ngồi đó có cùng câu hỏi 
của bạn cũng được nghe những lời giải đáp, chẳng hạn có 
nhiều người còn ngượng ngùng chưa dám đặt những câu hỏi 
đó. 

ở những nơi học Giáo Pháp, bạn có thể gặp những 
người Phật tử chấp tay hay cúi đầu chào bạn. Bạn nên chào 
lại. Nhưng nếu bạn không thích hay không cảm thấy thoải 
mái với cách chào đó, bạn không cần phải chào lại y hệt 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 229 


vậy. Không có luật lệ nào vê vân đê này hêt. Tương tự như 
đọc những câu kinh “đảnh lễ” Đức Phật hay ý nghĩa nào đó, 
nếu bạn không thích hay chưa hiểu biết lời câu kinh, hoặc 
không cảm thấy thoải mái đọc tụng ra như người khác, bạn 
cũng không cần phải làm. Đạo Phật không có luật lệ bắt 
buộc phải tụng đọc, hay thực hiện những nghi thức nghi lễ 
nào cả. 

Nếu là người mới bắt đầu, bạn hãy đến lớp học cho 
người mới bắt đầu hoặc tham dự các buổi nói chuyện về 
Phật Pháp căn bản. Việc hiểu biết một cách đúng đắn những 
nguyên lý cơ bản của đạo Phật là rất quan trọng, sẽ tạo được 
nền tảng vững chắc cho việc học đạo Phật ngay từ ban đầu 
và tốt cho về sau. Nếu bạn đến dự học không đều đặn hoặc 
bỏ lớp này nhảy qua lớp khác không theo trình tự, thì có thể 
bạn sẽ bị lỡ mất việc học những điều quan trọng hay mất 
những bước quan trọng. 

Tuy nhiên, nếu vì hoàn cảnh khó khăn, nếu bạn phải 
nhảy lớp hoặc không thể đến dự đều đặn lúc ban đầu, bạn có 
thể nghe được nhiều điều mới nhưng bạn cũng sẽ không quá 
khó hiểu chỉ vì bị bỏ lỡ những điều trước đó. 

Tuy nhiên khi không hiểu được điều gì thì không có vấn 
đề gì hết. Bạn không cần phải tin vào điều đó ngay hoặc 
phải dẹp bỏ những điều đó, nếu chưa hiểu được. Bạn cứ nhớ 
như vậy để sau này có cơ hội tìm hiểu lại, suy nghiệm lại 
hoặc nhìn vào thực tể thấy những điều đó là đúng, thì thực 
hành. Ví dụ, ban đầu bạn không tin rằng việc ăn chay làm 
cho thân tâm nhẹ nhàng. Bạn hãy tập ăn thử một thời gian, 
sau khi bạn thấy điều đó làm cho thân tâm thấy nhẹ nhàng 
thì bạn tin là điều đó là đúng, vì ngoài việc tốt cho sức khỏe, 



230 • Vấn Đáp về Phật Giáo 


nó còn giúp bạn tu dưỡng lòng từ bi dành cho những động 
vật bị giết chết để làm thức ăn cho con người. 

Ngay từ lúc mới bắt đầu học Phật, bạn không cần hy 
vọng sẽ hiểu được hết tính thực-tiễn đúng đắn của những 
giáo lý. Học giáo pháp của đạo Phật không giống như kiểu 
học trong nền giáo dục học trò cứ học những điều thầy dạy 
và cuối cùng trả bài lại cho thầy thông qua các bài kiểm tra. 
Học giáo pháp thì cũng học những điều hay, lẽ phải, chân 
lý, lẽ thật, khoa học (về tâm), hiện tượng về vật chất và tinh 
thần, sau đó phải suy nghĩ suy nghiệm lại xem có hợp với lẽ 
tự nhiên của thế gian hay không, và cuối cùng thực hành 
trong đời sống thực tế để xem những điều đó là đúng hay 
sai. Phật khuyên bạn nên suy nghĩ và hiểu biết một vấn đề 
trước khi tin vào nó. Bởi vì suy nghĩ thế tục của chúng ta 
thường không đúng thực, bởi vì tâm của chúng ta luôn thay 
đổi, suy nghĩ của chúng ta luôn luôn vô thường, lúc này lúc 
nọ, lúc thưong lúc ghét, lúc buồn lúc vui, lúc sáng sủa lúc u 
mê, lúc hiểu đúng lúc hiểu sai. Bạn phải từ tốn suy xét rồi sẽ 
thấy được điều gì là đúng, là sai. Ví dụ, bạn không cần phải 
chấp nhận ngay rằng việc bố thí là tốt đẹp và nên thực hiện, 
bạn hãy thử tìm hiểu ý nghĩa của nó, và thử thực hành nó 
vài lần để coi tâm mình có cảm thấy tốt đẹp thực sự khi làm 
việc đó hay không. Phần lớn người bổ thí sẽ cảm thấy tâm 
mình tốt hon, bởi vì “cho đi là nhận lại” ngay. 

Khi đọc sách về Phật Pháp, bạn nên đọc một cách chậm 
rãi để hiểu rồi ghi vào trong tâm. Bằng cách này, bạn sẽ học 
được Phật Pháp một cách căn bản chắc chắn nhất. Vì nếu 
không bạn sẽ hiểu thiếu và hiểu lệch về Phật giáo và sau này 
thực hành cũng lệch lạc. Ví dụ, phần đông Phật tử ở Việt 
Nam vẫn chưa có nhiều duyên lành được các sư thầy giảng 
dạy Phật Pháp. Phần lớn họ chỉ đi chùa để cúng bái, cầu 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi ‘231 


nguyện vào các ngày lễ vía cứ y như là “đi mua công đức”. 
Một sổ khác thì lâu lâu đến một đạo tràng để nghe sư thầy 
giảng về một đề tài nào đó, ví dụ như một chữ “nhẫn”, rồi 
sau đó ra về. Họ không có kiến thức co bản từ abc đến sâu 
sắc về Phật Pháp. Phần lớn những người khác chỉ biết so sài 
về Phật giáo như là “đời là bể khổ” và vì thế phải đến chùa 
để nưong nhờ cửa Phật cho tai qua nạn khỏi, con cháu bình 
yên... vân vân... Thật ra đạo Phật không phải như vậy. 
Những suy nghĩ và cách theo đạo Phật như vậy là không 
đầy đủ, không đúng đắn, chỉ hiểu biết về Phật Pháp rất ít ỏi 
và lệch lạc. Đạo Phật là con đường của Đức Phật hướng dẫn 
bạn hành động đúng đắn để mang lại những phúc lành và 
bình an cho chính bạn và mọi người, chứ đạo Phật không 
phải chỉ hướng dẫn cho bạn đi chùa và cúng bái các chùa. 

Đạo Phật không phải là những quan niệm về tri thức. 
Thực hành là điều căn bản để mang Giáo Pháp vào trong 
tim bạn. Trong đạo Phật, sự thực hành được nhấn mạnh ở 
việc tu tập lòng bố thí, giới hạnh, và tu tập tâm.^^ Bạn có thể 
bắt đầu thực hiện ba mảng này ngay sau khi học những giáo 
lý co bản của đạo Phật. Phật nói Giáo Pháp là để học-hành, 
chứ không phải học suông, học cho biết. Học mà không 
thực hành cũng chỉ là vô ích. 

Trong khi bạn bắt đầu học Giáo Pháp và thực hành Giáo 
Pháp, bạn có thể chán nản, cho rằng con đường thực hành 
theo đạo Phật là quá khó khăn. Tất cả chúng ta đều nghĩ 
giống nhau như vậy. Mọi người đều phải trải qua những 
điều chưa-biết, vì vậy hãy tin cách thực hành theo Phật sẽ 
mau chóng mang lại sự bình an và hạnh phúc. Hãy nghĩ một 
điều là: ‘'Chưa bao giờ có ai học và thực hành đạo Phật một 
thời gian rồi tuyên bổ cách thực hành đạo Phật là vô ích và 


Coi thêm vấn đáp “Bát Chánh Đạo” 



232 • Vấn Đáp về Phật Giáo 


không tôtr. Hình như chưa có ai nói vậy sau khi thực hành 
đạo Phật một thời gian. Vì vậy, chúng ta có lý để kiên nhẫn 

thực hành. 

♦ 

Một số người thì thấy rằng mình cần phải tìm một người 
thầy riêng để dạy Phật Pháp cho mình. Nếu bạn cảm thấy 
thoải mái với một sư thầy nào đó thì chắc hẳn việc học sẽ 
mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, một sư thầy để dạy Phật 
Pháp cho riêng mình không phải là một điều bắt buộc, và 
không phải sư thầy nào cũng là một tấm gưong cho bạn noi 
theo. Phật đã nhiều lần căn dặn rằng: ""Chinh giáo pháp mới 
là người thầy thật sự của mình”. Ngay cả những điều người 
thầy nói ra bạn thấy nghi ngờ, bạn có thể nên tự mình kiểm 
tra chéo lại với nhiều nguồn kinh điển, hoặc một sư thầy 
khác, không có tội gì khi làm việc đó cả. 

Đức Phật cũng khích lệ về vai trò của những người bạn 
cùng học (người bạn tu, đồng đạo) để chia sẻ, học hỏi, kiểm 
tra lại những hiểu biết về Giáo Pháp của mình. Vì vậy bạn 
cũng nên tham gia vào nhóm Phật tử tu học (đạo tràng). Hãy 
làm bạn tốt với những người đồng đạo để cùng nhau tu học 
và tùy hỷ thực hành Phật Pháp. Điều đó cũng khuyến khích 
người khác mạnh dạn tham gia theo bạn. 

""Có những người đáng kinh làm bạn, làm bạn đồng 
đạo hay bạn đồng nghiệp, thì thực sự có cả đời sổng 
thiêng liêng cao quý. 

Khỉ một tu sĩ có những người đáng kinh làm bạn, làm 
bạn đồng đạo hay bạn đồng nghiệp, thì có thể trông 
đợi người đó tu tập và bước đi theo con đường Bát 
Chánh Đạo.” 


(trích kinh ""Một Nửa”-Upaddha Sutta) 



Phần ĩĩ -Thêm Nhiều Cấu Hỏi • 233 


Và khi chúng ta tự thực hành, chúng ta sẽ trở nên hiên 
biết hơn, tĩnh lặng hơn, từ bi hơn và sáng suốt hơn, và 
những cảm nhận về sự abình an và hạnh phúc sẽ rõ rệt và 
bền lâu. 

Nếu ai thẩm nhuần trong giáo pháp 
Thì sổng hạnh phúc với tầm bình an 
Người khôn vui học hành Giáo Pháp 
Do những bậc Thánh Nhản chỉ dạy. 

{Kỉnh Pháp Cú - Kệ 79) 


Câu hỏi 70: Tại sao phải nương-tựa vào Tam Bảo 
trong khi Phật giáo đề cao sự tự thân tu tập và giải 
thoát? 

Đây là một câu hỏi hay. Giác Ngộ để giải thoát và giúp 
đỡ những chúng sinh khác là lý tuởng của những nguời 
theo đạo Phật. Đó cũng là lý do nhiều nguời đã xuất gia đi 
tu theo Tăng đoàn. Theo cách truyền thống, nguời ta nói 
một nguời đi theo đạo Phật tức là nguời ấy chấp nhận quay 
về (quy y) nuơng tựa vào Đức Phật. Nghĩa đen của chữ 
“nơi nuơng tựa” là “cAỗ nương thân, chỗ dựa, nơi ẩn nẩũ’’’ 
để phòng tránh những tai uơng, bão táp. Nghĩa bóng của 
chữ này là nương nhờ, nơi để tin tưởng’’". 

Đức Phật là một nơi nuơng tựa chứ không phải Phật là 
đấng cứu rỗi, phán xét, hay là nguời sẽ giúp chúng ta thoát 
khỏi khổ đau. Phật là nơi nuơng tựa theo ý nghĩa Phật là 
một bậc Giác Ngộ, là bậc giải thoát, không còn ô nhiễm 
nhu “tham sân si” tạo ra khổ đau. Đó là tấm guơng cho 
chúng ta noi theo. 



234 • Vấn Đáp về Phật Giáo 


Với mục tiêu là đi tìm sự giác ngộ và giải thoát, (dù là 
giải thoát nho nhỏ từng ngày), những Phật tử bước con 
đường đạo của Phật, thực hành theo những lời dạy của 
Phật. Tức là cổ gắng noi theo gương Phật, lấy giáo lý của 
Phật làm người thầy. Vì vậy, Phật tử nên nương tựa vào 
Đức Phật (Buddha). 

Như đã nói trên, Phật đã dạy rằng nếu sau khi Phật đã 
đi xa, thì mọi người nên lấy Giáo Pháp làm người Thầy của 
mình. Vì vậy, Giáo Pháp (Dhamma) của Phật cũng là nơi 
nương tựa cho những Phật tử sau khi Phật đã đi xa. Ý 
nghĩa là như vậy. Cũng như một người kỹ sư luôn lấy 
những nguyên lý khoa học kỹ thuật mình đã học để thực 
thi công việc của mình vậy. 

Thông thường Giáo Pháp đòi hỏi có những người có 
thể đọc hiểu. Nếu một Phật tử không thể đọc hiểu hết ý 
nghĩa của một giáo lý nào, người đó nên tìm đến một người 
thầy, các sư thầy, hoặc một người hiểu biết về nó để được 
giải thích. Những tăng và ni vẫn là những vị thầy tốt nhất, 
vì họ được tu học bài bản từ trong tự viện, và họ có đời 
sống tu hành trong sạch và đức hạnh của đời sống xuất gia 
nên họ có thể làm gương cho chúng ta noi theo. Vì vậy, 
những Phật tử cũng lấy Tăng đoàn (Sangha) làm nơi nương 
tựa thứ ba. Ý nghĩa là như vậy. 

Và hàng ngày có hàng triệu Phật tử khắp nơi trên thế 
giới tưởng niệm và hướng về Tam Bảo để thực hành con 
đường đạo theo ý nghĩa như vậy. 

“Con xin quy y nương tựa vào Đức Phật Cồ-Đàm 
(Gotama), Giáo Pháp (Dhamma), và Tăng Đoàn. Xin 
Đức Cồ-Đàm chấp nhận con là một Phật tử tại gia từ 
hôm này cho đến cuối đời.” 



Phần II -Thêm Nhiều Cấu Hỏi • 235 


(trích kinh '"Lohicca Sutta”) 

Quy y như vậy là đi về đâu? Ý nghĩa là “í?ií từ thế gian 
với quá nhiều phiền não và tham sần si để đi đến nương 
tựa vào những nơi không còn bóng dáng phàm tục và 
những hiện thực của tham sản si.” 



Đó là những lý do đê một người muôn trở thảnh Phật tử 
phải nên quy y vào Phật Pháp Tăng như vậy. Tuy nhiên, 
trong thực tế nhiều noi còn rất nhiều hướng dẫn sai lệch về 
quy y Tam bảo và ý nghĩa của việc quy y nưong tựa. Nhiều 
noi nhiều Phật tử vẫn coi việc quy y vào Tam Bảo cũng 
giống như việc gia nhập vào một ngôi chùa, giống như 
phải lấy Tam Bảo để thờ cúng và cầu mong gia hộ theo ý 
nghĩa như những chỗ tôn thờ thần thánh linh thiêng vậy. 



236 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 



Nêu làm vậy thì chăng khác nào xem đạo Phật là một 
đạo để thờ cúng, van vái. 

Việc quy y vào Phật Pháp Tăng chỉ có những ý nghĩa 
thiết thực nhu đã nói trên. 

Việc quy y nương tựa vào Phật Pháp Tăng hoàn toàn là 
việc làm có hiểu biết, có suy nghĩ sáng suốt, chứ không 
phải là một việc làm do sợ hãi, do mê tín và mù quáng tôn 
giáo mà làm. 

Quy y nương tựa là hành động của sự hiểu biết và của 
Tâm, giúp chúng ta an tâm và tu hành một cách đúng đắn 
theo lời Phật dạy. 

Chủng ta quy y nương tựa vào Phật chứ không phải 
vào cái tượng Phật to đẹp, hay hình Phật lộng lẫy được 
cho là lỉnh thiêng ở một ngôi chùa nào đó. 

Chúng ta quy y vào Giáo Pháp chứ không quy y vào 
những quyển sách lời kinh mà không chịu suy nghĩ những 
lời đó đúng sai thế nào, và không chịu thực hành theo 
chúng. 


Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 237 


Chúng ta quy y vào Tăng Đoàn là noi theo những tâm 
gương sáng của những bậc chân tu, làm những lời giảng 
giải và hướng dẫn của các bậc chân tu đức độ và trong 
sạch, chứ không phải quy y vào Tăng Đoàn vì ông thầy trụ 
trì đó nhìn sáng sủa, có giọng tụng kỉnh nghe mùi tai, hoặc 
chỉ vì các sư thầy đó vừa tổ chức thành công lễ cúng trong 
ngày khai trương làm ăn, hay một đám tang cho người 
thân của mình, hay vừa ‘cúng sao giải hạn ’ cho mình thoát 
khỏi điềm xui xẻo. 

Nói tóm lại chúng ta quy y nương tựa vào Phật Pháp 
Tăng vì việc đó là do chính Đức Phật đã khuyên dạy nên 
làm như vậy, là vì những ý nghĩa thiết thực nói trên. Hành 
động quy y giúp chúng ta gần gũi với những đối tượng 
thanh tịnh (Phật, Pháp, Tăng), và đó là những nơi hướng 
dẫn cho ta thực hành đạo Phật. 


Câu hỏi 71: Phật giảo khuyên chúng ta nên tự mình 
tìm hiểu để nhìn thấy sự thật. Vậy làm thế nào để 
chủng ta biết được một điều nào đó là đúng hay sai? 

Quyền Tự Do Nghi Ngờ 
và Tin Tưởng 

Một số tôn giáo cố tình 
giữ tín đồ của mình trong 
bóng tối; những tín đồ thậm 
chí không được tiếp cận với 
kinh sách hay hiện vật của 
tôn giáo mình. Họ cũng bị 
cấm nghe những giáo lý của 







238 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


những tôn giáo khác. Đặc biệt là họ bị câm không được 
nghi ngờ về giáo điều của tôn giáo họ, mặc dù có rất nhiều 
điều khó hiểu và khó tin. Nếu còn nghi ngờ là phản bội lại 
đấng thượng để của tôn giáo đó và sẽ bị hình phạt. 

Khi những người lãnh đạo tôn giáo càng bị ‘ép- khung’ 
suy nghĩ một chiều thì họ càng dễ quản những tín đồ. Nếu 
có ai hoài nghi hoặc bán tín bán nghi về một giáo điều, thì 
những người lãnh đạo tôn giáo đó (thậm chí giáo đoàn) sẽ 
cho rằng tín đồ đó đã bị ma quỷ nhập hồn. Đặc biệt những 
người nghèo thường không có được tiếng nói, họ không 
được giáo dục nhiều, cho nên họ không đủ trí tuệ cơ bản để 
nhận biết sự đúng sai trong những giáo điều. 

Một số người cổ gắng thay đổi cách nhìn, quan điểm về 
tôn giáo của họ thì bị lên lớp rằng họ không đủ hoàn hảo 
để được phép suy nghĩ hay đem quan điểm của mình để 
phán đoán về những giáo điều. 

Đức Phật thì dạy rằng: 

“//ũy lên đường, này các Tỳ kheo, vì sự tốt lành của 
quần chúng, vì hạnh phúc của quần chúng, vì lòng bi 
mẫn dành cho thế gian, vì ích lợi, vì sự tốt lành, vì 
hạnh phúc của chư thiên và loài người. Mỗi người đi 
một ngã. Hãy thuyết giảng giáo lý đẹp từ lúc bẳt đầu, 
đẹp ở phần giữa, và đẹp ở phần cuối. Tuyên thuyết đời 
sổng thánh thiện là sự trong sạch của nó, về cả hai 
mặt tâm linh và chữ nghĩa.” 

(trích trong “£)ạỉ Phẩm”, Luật Tạng). 

Với những lời dặn trên, Đức Phật đã phái đi đoàn 
truyền giáo đầu tiên, gồm những Tỳ kheo mới giác ngộ đầu 
tiên, để tỏa đi thập phương truyền bá giáo pháp. Đó là giáo 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 239 


đoàn với mục đích cao thượng nhât, không phải đi thuyêt 
pháp để chiếm lấy lòng tin của tín đồ, hay để lấy quyền lực 
từ quần chúng, mà họ đi thuyết pháp vì lợi ích và hạnh 
phúc của quần chúng. Quần chúng có thể có được những 
lợi lạc và hạnh phúc từ việc học và thực hành theo Giáo 
Pháp. 

Đã hon 25 thể kỷ, Phật giáo chưa hề truyền bá giáo 
pháp theo kiểu áp đặt, hoặc chỉ huy tín đồ theo kiểu đô hộ 
hay theo cách dựa vào kinh tế chính trị, mà chỉ thầm lặng 
giảng dạy từng điều Phật đã dạy bằng trí tuệ của mình và 
bằng những tấm gưong thánh thiện của nhiều thế hệ đệ tử 
của Đức Phật. 

Phật giáo không cổ ảnh hưởng hay thuyết phục những 
người của tôn giáo khác tham gia vào đạo Phật vì lý do 
quyền lợi gì. Phật giáo cũng không lợi dụng sự nghèo khó, 
bệnh tật, dốt nát và vô minh của quần chúng để lôi kéo họ 
vào đạo Phật để tăng thêm dân số Phật giáo. Bản thân Phật 
đã khuyên nhiều người đang muốn theo đạo Phật không 
nên vội vã tin vào giáo lý của Phật, mà hãy tìm hiểu xem 
xét cẩn thận đúng-sai ra sao rồi hãy quyết định sáng suốt. 
Trong đạo Phật, mọi người đều có quyền nghi ngờ và xem 

xét mọi điều trước khi tin vào nó. 

♦ 

Khi ông Upali, một người nổi tiếng thuộc giáo phái Ni- 
kiền-tử đến tranh luận với Đức Phật, và sau khi nghe Đức 
Phật thuyết giảng, ông đã tự nguyện xin theo làm đệ tử của 
Phật. Lúc đó Đức Phật đã nói rằng: 

'^Phảỉ xem xét một cách chín chắn trước đã. Việc xem 

xét cẩn thận là cần thiết đổi với một người như ông.” 

Ông Upali lúc đó thưa lại rằng: 



240 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


'"Bây giờ con đã hài lòng hơn và mãn nguyện hơn khi 
nghe đức Thế Tôn dạy rằng: "Phải xem xét một cách 
chín chắn trước’\ Bởi vì, nếu con tham gia vào giảo 
phái khác, chẳc hẳn họ sẽ mang bảng tin đi khắp phổ 
phường ghi rằng "Upali đã theo đạo của chúng tôi”. 
Còn đức Thế Tôn thì lại khuyên rằng "Phải xem xét 
một cách chính chắn trước...” 

{theo Trung Bộ Kinh (MN 139)) 

Theo kinh "Người Kalama” {Kalama Sutta), khi Đức 
Phật ghé qua làng Kesaputta của những người Kalama, họ 
đã đến gặp Phật và thưa rằng có rất nhiều ẩn sĩ, Bà-la-môn 
khác nhau khi ghé thăm làng, họ đều diễn giải và biểu 
dương những giáo thuyết của họ một cách khác nhau; và 
cùng lúc họ chỉ trích và bài bác những giáo thuyết của 
người khác một cách khác nhau. Cho nên dân làng ở đây 
luôn luôn nghi ngờ và hoang mang không biết rằng trong 
số những ẩn sĩ và Bà-la-môn đáng kính đó ai nói đúng và 
ai nói sai so với lẽ thật. 

Nghe vậy, Đức Phật đưa ra một số lời khuyên, và lời 
khuyển của Phật cí lẽ lời khuyên khách quan duy nhất 
được tìm thấy trong lịch sử các tôn giáo, như sau (tóm tắt): 

‘Wày những người Kalama, các người có nghi ngờ và 
hoang mang là điều hợp lý thôi, bởi vì sự nghi ngờ khởi 
lên từ một vẩn đề còn đáng nghi ngờ. 

‘Wạy những người Kalama: đừng bao giờ tin vào hay 
bị dẫn dẳt: 

- bởi những lời thuật lại, 

- bởi những truyền thống hoặc những lời đồn đại. 

- bởi những ảnh hưởng của những kỉnh kệ, 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 241 


- bởi những lý luận suy diên, hay bởi những hình 

thức bề ngoài, 

- bởi những những ỷ kiến do suy đoán, 

- bởi những khả năng nhìn có vẻ hợp lý, 

- hay chỉ do nghĩ rằng: ''Đây là thầy mà, là sư thầy 
của ta mà.” 

“Nhưng này những người Kalama, khi nào các người 
tự mình biết rõ những việc gì là không lành mạnh 
(akusala), và sai trái, và xẩu xa, thì hãy từ bỏ chúng... 

“Và khỉ các người tự mình biết rõ những điều gì là 
lành mạnh (kusala), là đúng đẳn, và thiện tốt, thì hãy 
chấp nhận những điều đó và làm theo chúng. ” 

Đức Phật đã đề cao “quyền tự do nghi ngờ và tin 
tưởng” lên hàng đầu, không phải chỉ về mặt cuộc sống thế 
tục và cả việc tín ngưỡng tâm linh. Sự tự do đó giúp con 
người nhìn nhận đúng mọi việc trước khi tin vào điều gì, 
giúp họ thoát khỏi sự nô lệ vào những giáo điều, những 
luật lệ tôn giáo và những điều mê tín, dị đoan vốn đã lỗi 
thời. 

{Theo “The Buddhist Answers ” {Giải Đáp Phật giáo) 
và trích trong “Những Điều Phật Đã Dạy ” của Hòa 

thượng Tiến sĩ w. Rahula) 


Câu hỏi 72: Làm thê nào đê phân biệt điêu gì là 
Thiện hay Ac trong đời sổng theo ỷ nghĩa của đạo 
Phạt? 



242 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Thiện, tôt, lành, đúng, chân chính, phải đạo... thì đôi 
nghĩa với Ác, xấu, dữ, sai, bất chính, trái đạo... vấn đề 
giữa thiện và ác, tốt và xấu, đúng và sai... thuờng đuợc 
thảo luận trong liên quan với quy luật nghiệp (kamma). ở 
đây sự phân biệt hai mặt đó có thể diễn đạt vắn tắt nhu sau: 

Để biết đuợc một hành động là thiện hay ácthì đạo đức 
Phật giáo tính cả ba yểu tố liên quan đến một hành động cố 
ý (hành động tạo nghiệp). 

(7) Trước tiên là có sự cổ ỷ (ý hành) tạo ra hành động 
đó. 

(2) Thứ hai là có tác động hay kết quả của hành động 

mà người đó gây ra cho mình. 

(3) Thứ ba là có tác động hay kết quả của hành động 

đó gảy ra cho người khác. 

Nếu ý hành tốt xuất phát từ những phẩm chất tốt thiện 
(tích cực) của tâm nhu lòng từ bi và trí tuệ; Và nếu hành 
động đó có tác động hay kết quả tốt lành cho nguời làm; 
Và nếu cũng có tác động hay kết quả tốt lành cho những 
nguời khác, thì đó đuợc cho là hành động thiện tốt 
{kusala). 

Nguợc lại, nếu hành động xuất phát từ những phẩm 
chất xấu (tiêu cực) của tâm nhu sân hận và ích kỷ; Và nếu 
hành động đó có tác động hay kết quả xấu cho nguời làm 
(ví dụ hành động đó làm cho tâm của mình càng thêm tiêu 
cực và ích kỷ); Và nếu cũng có tác động hay kết quả xấu 
cho những nguời khác, thì đó đu ọc cho là hành động xấu 
ác tốt (akusala). 

về thực tế, nhiều hành động có thể là bao gồm cả yếu 
tố tốt và xấu, mặc dù ý hành có thể là tốt và cách làm có 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 243 


thê là tôt. Nhiêu hành động xuât phát từ ý hành tôt đẹp nhât 
nhưng chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì cho người làm và 
người khác, mọi sự còn tùy vào những điều kiện trợ duyên. 

Ngược lại, đôi khi có những hành động xuất phát từ ý 
hành xấu, nhưng lại tạo ra những kết quả tích cực cho 
người làm (ví dụ ăn trộm là hành động bất thiện, nhưng khi 
lấy được nhiều của cải quý giá, thì điều đó làm cho người 
đó có cuộc sổng vật chất tốt hon). Dù kết quả là ‘tốt’, là 
‘cải thiện’, nhưng hành động tạo ra nó là bất thiện, không 
lưong thiện. 

Đôi khi nhiều người thường lẫn lộn những hành động 
với những kết quả chẳng liên quan gì đến hành động đó, 
nên đoán nhầm và nghĩ sai về bản chất thiện ác của nhiều 
vấn đề. Vì vậy, Đức Phật đã đề ra những giới hạnh đạo đức 
để dựa vào đó người đời có thể tự sổng theo giới hạnh để 
tránh những nhầm lẫn tạo nên những nghiệp bất thiện. 

Những giới hạnh cũng dựa vào quy luật nghiệp quả, 
dựa vào những giáo lý của Đức Phật. 

“Điều gì không tốt cho mình và cho người thì đừng nên 
làm. Điều gì tốt cho mình và tốt cho người thì nên 
làm.” 

Cao thượng hon: 

“Điều gì có thể không mang lại lợi lạc cho mình nhưng 
tổt cho người thì nên làm”. 

Và: 

“Điều gì mình không muốn, mình cũng không thể chịu 
đựng, cũng bị khó chịu, bị đau khổ thì đừng làm cho 
người khác.” 



244 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


'"Phàm ở trên đời những gì mình không muôn thì đừng 

làm cho người”. 

Nếu muốn hiểu về một hành động là thiện hay ác, và 
hiểu đuợc tại sao việc giữ giới hạnh là việc thiện lảnh 
(nghiệp thiện), thì bạn chỉ cần căn cứ vào những nguyên 
tắc nhu trên. 

Ví dụ: mình cũng không muốn bị giết hại, không muốn 
bị lừa dối, không muốn bị mất của cải, không muốn bị 
ngoại tình, và không muốn bị say xỉn mất trí mà gây ra tội 
ác, thì mình cũng đừng sát sinh, đừng nói dối, đừng tà 
dâm, và đừng uống ruợu, nhậu nhẹt, hút chích chất độc hại. 
Làm những điều giữ giới nhu vậy là làm việc thiện lành, 
còn làm những việc nguợc lại là làm điều xấu ác. 

- Nhân tiện, nếu nói về nguời tu trong đời tu, thì việc 
thực hành tám phần thánh đạo (chánh đạo) là thiện lành; 
còn thực hành những phần tu một cách sai lạc (tà đạo) là 
bất thiện. 


Câu hỏi 73: Vậy làm thê nào đê bãt đâu làm việc 
thiện và tránh việc ác? Hay mỗi lần trước khi làm 
điều gì, chúng ta cần luôn hỏi bản thân mình “làm 
cái gì là thiện ” hay “làm cái gì là ác”? 

Đúng vậy, đó cũng là câu hỏi đầu tiên mà Đức Phật 
khuyên bạn nên hỏi khi bạn gặp một nguời thầy huớng dẫn. 
Và bạn có thể tìm thấy câu hỏi nhu vậy trong rất nhiều ghi 
chép của kinh điển. 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 245 


Có một đoạn kinh rât hay ghi lại lời Đức Phật khuyên 
dạy Rahula, người con 7 tuổi của Phật lúc đó, theo kinh 
Khuyên Dạy Rahula ở Rừng Ambalanhỉka 
(Ambalannhika Rahulovada Sutta, M 61]. Đức Phật bắt đầu 
dạy về sự quan trọng của tính chân-thực, trước tiên bạn cần 
phải chân-thực với mình—có nghĩa là nếu bạn muốn tìm 
thấy sự thực, bạn cần phải chân thực với chính mình—và 
sau đó Phật chỉ dạy về cách xem xét hành động của mình 
trước khi làm như thể mình tự soi gương nhìn chính mình. 

Trước khi bạn làm điều gì, bạn hãy tự hỏi mình: “Việc 
tôi sắp làm là thiện hay bất thiện?^^. Nó sẽ là tốt lành hay 
có hại?’’'’ Nếu việc làm đó có vẻ gây hại, vô ích (cho mình 
hay người), thì bạn không nên làm. Còn nếu nó có vẻ thiện 
lành, vô hại, hữu ích, thì bạn nên làm hoặc nên thử làm. 

Trong khi bạn đang làm việc gì, mặc dù đã làm, bạn 
hãy tự hỏi mình những câu hỏi tương tự. Nếu việc làm là 
gây hại, vô ích, bạn nên dừng lại. Nếu hữu ích và không gây 
hại, bạn nên tiếp tục làm. 

Sau khi bạn đã làm xong việc đó, bạn hãy tự hỏi mình 
những câu hỏi tương tự— “Việc tôi đã làm là thiện hay bất 
thiện? Nó sẽ là tốt lành hay có hại?'' —và nếu bạn thấy ban 
đầu việc đó có vẻ tốt lành, nhưng kết quả là nó thực sự gây 
hại, thì bạn nên nói chuyện với một người khác (một người 
đồng đạo, một sư thầy, và quyết tâm không lặp lại lỗi lầm 
đó). Nếu việc đó không gây hại, là hữu ích, thì bạn có thể 
vui vẻ, hoan hỉ khi biết rằng bạn đang làm đúng (hoặc đối 


Trong các kinh, Phật dùng từ ^'kusalđ' (thiện, lành) đối nghĩa với ^'akusalâ’' (bất 
thiện, xấu ác). Chữ này thực ra có nghĩa là “khéo léo, khéo nghT’ để làm những 
việc (nghiệp) thiện tốt và để tránh những việc tạo nghiệp xấu ác. Cho nên, nhiều 
học giả cũng dịch là “thiện xảo, khéo léo” là vậy. 



246 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


với việc tu tập lớn lao hơn, bạn biêt được bạn đang đi đúng 
đường, đúng pháp). 


Câu hỏi 74: Thế giới cũng đến lúc bị hủy diệt hay 
không? Nghe nỏỉ thể giới sẽ tự hủy diệt, nhưng 
không phải theo cách phần đông mọi người vẫn 
nghĩ. Vậy theo Phật giáo, thế giới sẽ kết thúc như thế 
nào? 


Ngày Tận Thê 

Những người theo Phật có tin vào ngày tận thế hay 
không? Câu trả lời là “Có”, nhưng không phải tin theo cách 
mà những người ở tôn giáo khác vẫn thường nghĩ. Khi 
người ta nói đến “Ngày Tận Thế”, ai cũng nói đến sự sợ hãi 
và hoang mang vô vàn. Đối với những người theo Phật thì 
đó là một đề tài đáng quan tâm, chứ không phải là một nỗi 
sợ hãi. 

Đức Phật đã dạy rằng không có cái gì trên thế giới là tồn 
tại vĩnh cửu được, ngay cả bản thân thế giới cũng không tồn 
tại vĩnh cửu. Mọi sự sống, mọi sự hiện hữu, bao gồm cả vũ 
trụ, những hành tinh, cuộc sống, văn minh... đều phụ thuộc 
vào những đổi thay vô thường liên tục. Chúng ta có thể dễ 
dàng thấy được điều này bằng việc quan sát đời sống hàng 
ngày của chúng ta, bằng kiến thức của chúng ta về lịch sử, 
địa lý và khoa học. 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 247 



Không có gì là tồn tại không thay đổi: những người thân 
yêu của chúng ta, xã hội chúng ta, nền văn minh của chúng 
ta, lớp vỏ trái đất hay những hành tinh khác. Không có gì, 
tuyệt đối không có gì là tuyệt đối không thay đổi. Bản thân 
chúng ta cũng vậy, thay đổi trong từng giây phút, trong từng 
khoảng khắc thời gian nhỏ nhất, trong từng sát-na. Vì vậy, 
tại sao chúng ta có thể cho rằng sự hiện hữu hay sự sống 
trên hành tinh trái đất này là thường hằng và tồn tại mãi mãi 
được? Đức Phật cũng đã dạy rằng trái đất của chúng ta rồi 
cũng đến ngày tan rã và bị hủy diệt trở lại trong vũ trụ rộng 
lớn không thể nào diễn tả được. 

Nhiều hiện tượng thiên nhiên mà nhiều người lại lấy đó 
làm bằng chứng để nói rằng sắp đến ngày tận thế. Thật sự 
thì đã có rất nhiều hiện tượng ‘kinh thiên động địa’ đã từng 
xảy ra trước sự chứng kiến của nhân loại. 

Ví dụ như trận đại dịch gọi là ‘Thần Chết Đen’ {Black 
Dealth) vào năm 1348-1350 tiêu diệt 30-60% dân số Châu 
Âu và dân số thế giới giảm từ 450 triệu xuống còn khoảng 
350 triệu người. Trận ‘Đại Dịch’ năm 1665 đã quét sạch gần 
75 triệu người ở Châu Âu, với tốc độ ở Anh Quốc là 7.000 








248 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


người chết trong một tuần, và rất nhiều trận đại dịch bệnh 
trong lịch sử cận đại của thể giới. Lúc bấy giờ, mọi người 
đều nghĩ đó là lúc tận thế. 

Rồi những thiên tai thường xuyên xảy ra như động đất, 
núi lửa, đại địa chấn sóng thần ‘Tsunami’ trước và gần đây 
đều được một số người cho là dấu hiệu của ngày tận thế. Đó 
là quan điểm thiển cận và sai lầm. 

Những hiện tượng vật lý của thiên nhiên xảy ra rồi hết, 
chúng xảy đến rồi lại đi như là những hiện tượng theo lẽ 
khoa học phải xảy ra trong một hành tinh và vũ trụ gồm 
hàng triệu triệu yếu tố kết thành. Và càng về sau này, do dân 
số thể giới quá đông, và tập trung nhiều ở những nơi mà 
thiên tai xảy ra nên sổ lượng người tử vong nhiều hơn thời 
cổ đại và cận đại còn thưa thớt loài người. Cho nên họ lại 
càng thấy quy mô chết nhiều hơn, và lại giả định về ngày 
tận thế. 

Những hiện tượng đó sẽ còn xảy ra dài dài theo những 
chu kỳ của chúng, trừ dịch bệnh là tác nhân do con người 
gây nên, và con người đã kiểm soát được. Và tất cả chúng 
không phải là dấu hiệu của ngày tận thế hay ngày hủy diệt 
trái đất. 

Thế giới có thể sẽ đến ngày kết thúc, nhưng quá trình 
tận thể hủy diệt đó không phải xảy trong một đêm hay vài 
ngày như những tôn giáo khác giả định. 

Theo Phật giáo, quá trình kết thúc trái đất và hủy diệt vũ 
trụ xảy ra từ từ, từng giây, từng phút. Ngay cả trong một 
cuộc đời vô cùng ngắn ngủi của chúng ta, chúng ta cũng 
thấy được sự thật về điều này. Chẳng hạn như khí hậu đã và 
đang đổi thay liên tục, nhiều loài động vật đã và đang bị 
tuyệt chủng, những nguồn tài nguyên của trái đất đã và đang 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 249 


khô cạn. Rôi tự bao giờ không rõ, chúng ta lại sẽ đang nhìn 
thấy con cá voi trắng cuối cùng... rồi cũng đến cái ngày 
chúng ta đứng nhìn một con voi cuối cùng, cây liễu rũ cuối 
cùng trên trái đất... nhu cách bây giờ chúng ta đang nhìn 
những bộ xuơng cuối cùng của khủng long vậy... Và đó là 
cách mà thế giới sẽ dần dần đi đến kết thúc, nhu chúng ta 
chứng kiến hằng ngày. 

Mỗi kiếp sống ngắn ngủi con nguời chứng kiến đuợc 
một số loài vật ra đi... tuyệt chủng. 

Mặc dù sự thật là nhu vậy, nhung thế giới không phải bị 
hủy diệt hay tận thế trong một sớm một chiều nhu cách mọi 
nguời vẫn giả định và lo âu. 


• Chúng ta chịu trách nhiệm cho ngày thê giói tan rã! 

Đức Phật đã từng dạy rằng những hiện tuợng mang tính 
gây chết chóc và tàn phá thế giới không phải là kết quả ý chí 
của chúa trời hay đấng sáng tạo, nhung phần lớn đều do bàn 
tay con nguời. Những hiện tuợng đó có thể đuợc hạn chế 
bằng trách nhiệm và kiểm soát của loài nguời. Tuy nhiên 
đáng tiếc là có quá nhiều thế hệ và nền văn minh của loài 
nguời đuợc phát triển cùng với nền tảng của những tôn giáo 
hữu thần. Tựu chung, những kinh thánh của những tôn giáo 
đó thuờng dạy rằng Trái Đất đã đuợc thuợng đế tạo nên vì 
lợi ích và sự sung suớng của con nguời. “Chúa Trời sẽ tạo 
cho mọi thứ”. Thật vậy, cho đến ngày nay nguời ta vẫn tin 
rằng chính chúa trời đã tạo ra vạn vật và tài nguyên đua vào 
trái đất cho con nguời sử dụng. Cho nên con nguời cứ thoải 
mái khai thác tài nguyên mà dùng nhu kiểu chúng chẳng 
bao giờ cạn kiệt, mọi nguời cứ tàn sát động vật để ăn thịt, vì 
chúng là vô hạn, do chúa trời tạo ra để duỡng nhân!. 



250 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Tôi có quen mây người bạn theo Công Giáo. Họ nói với 
tôi rằng Chúa Trời đã tạo ra vạn vật để dưỡng nhân. Họ nói: 
thí dụ, làm sao con người có thể bắt hết cá tôm trong khi tốc 
độ sinh trưởng của chúng nhanh và nhiều như vậy? Một con 
để ra hàng ngàn hàng triệu trứng hay con. Tuy vậy, họ quên 
rằng con người có thể hủy diệt môi trường môi sinh và bao 
nhiêu loài cá tôm cũng có thể bị hủy diệt rất nhanh chóng!. 
Thời xưa, họ cũng đã nói như vậy về các loài động vật rừng, 
và sau một thời gian ngắn săn bắt và phá rừng, hiện tại đâu 
còn nhiều động vật trong rừng để mà dưỡng nhân nữa đâu. 
Chúng ta đã chứng kiến sự thật này. Phần lớn thịt ngày nay 
là do con người phải tự nuôi động vật mà có, chứ đâu phải 
từ những tài nguyên dưỡng nhân mà Chúa Trời ban một 
cách vô hạn như họ đã nghĩ. 

Nếu tất cả mọi tài nguyên đều là vô hạn thì đâu cần phải 
có ngành kinh tể học để mà làm gì!. 

Một số người trong những người theo đạo Công Giáo đó 
thì lại có quan điểm khác nhau, mặc dù họ đều có chung 
quan điểm là Chúa Trời tạo ra tất cả. số người này thì cho 
rằng Chúa Trời tạo ra vạn vật và tài nguyên cho con người 
sử dụng, nhưng chính là lỗi con người đã sử dụng sai và lạm 
dụng các nguồn tài nguyên trên trái đất. vế sau của câu này 
có vẻ đúng: con người đã quá lạm dụng và khai thác tận kiệt 
các nguồn tài nguyên vì lòng tham mà không gìn giữ hay 
bảo tồn. Vì niềm tin Chúa Trời tạo ra tài nguyên vô hạn cho 
con người, cho nên mới tạo ra chủ nghĩa tiêu dùng thoải mái 
và loài người đã khai thác một cách vô trách nhiệm các 
nguồn tài nguyên. Hậu quả của việc này thì bạn đã biết rõ 
qua thông tin đại chúng hằng ngày. Cây rừng thì tro trụi, 
động vật thì thưa thớt hay tuyệt chủng, sông nước thì cạn 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi •251 


kiệt ô nhiễm, nhường chỗ cho lũ lụt, thiên tai, hạn hán khô 
cằn, thay đổi khí hậu một cách báo động... 

Hiện thực này có lẽ là một tiếng khóc dài cho đến tận 
không biết bao giờ, khi mà rất nhiều người lên tiếng nói về 
hiện trạng này, và số người lắng nghe hay quan tâm thì quá 
ít ỏi. 

Tai hại thì đã quá rõ ràng đặc biệt từ thế kỷ trước đến 
nay và con người cũng chẳng biết làm gì được nhiều để cứu 
vãn. Họ lại một lần nữa cầu nguyện đấng sáng tạo, nhưng 
chắc chắn họ chẳng bao giờ nghe thấy lời đáp trả từ đấng 
thượng đế vô hình của họ. 

Mọi chuyện hủy diệt và làm thay đổi môi trường trái đất 
theo hướng bất-lợi là do loài người tạo ra. Và chính loài 
người mới có chút co hội cứu vãn được ít nhiều. Sự thờ o và 
hàng ngàn khởi xướng mang tính sáo rỗng nên cũng chẳng 
giải quyết gì bao nhiêu cho thể giới đang đối mặt với thiên 
tai và biến đổi khí hậu nhanh chóng. Bạn hãy nên xem 
những phóng sự hay báo cáo về mối đe dọa ghê gớm nhất 
này của cựu phó tổng thống Mỹ AI Gore, người đoạt giải 
Nobel vì công trình đề xướng việc cứu khí hậu trái đất này. 
Bạn sẽ thấy kinh ngạc về một trái đất đang bị hủy diệt từ từ, 
rõ ràng... dường như không thể nào cản lại được! 

Đức Phật đã nói mọi hành động đều có tác nhân và kết 
quả của nó. Đó là nghiệp. Nếu con người đã hiểu biết như 
vậy, thì họ có lẽ đã sổng tốt hon để cho ngày mai tốt hon 
chứ không ra sức tàn phá trái đất chỉ vì ý niệm mo hồ là 
Chúa Trời quyết định mọi sự chứ không phải do con người 
tạo nghiệp.! 

Đức Phật cũng nói rằng hành động khai phá và hủy diệt 
cây rừng, nguồn nước là tự làm hại mình và làm hại cho bao 



252 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


con người và chúng sinh khác. Người theo Phật cũng tin 
vào thuyết tái-sinh và hiểu rõ mọi chúng sinh hữu tình cũng 
đều có tâm như con người, cũng biết đau khổ. Mọi chúng 
sinh sau khi tái sinh trong bao nhiêu cõi theo nghiệp, nay tái 
sinh về trên trái đất này đều có quan hệ ruột rà và quen 
thuộc đối với mỗi chúng ta trong nhiều kiếp trong quá khứ. 
Vì vậy, những người theo đạo Phật luôn có lòng bi mẫn cho 
mọi chúng sinh, nên ^"không giết hại và không gây ra giết 
Aại”, không làm gì gây ra hủy diệt hay bất lợi cho chúng 
sinh khác. 

Người theo đạo Phật không tin rằng vạn vật, sinh vật, 
động vật là do ai sinh ra để cho con người giết chóc, tàn 
phá!. Do vậy, người theo đạo Phật không giết hại, không 
phá rừng núi, sông nước, biển cả là chốn nương thân sinh 
tồn của những chúng sinh đó, có cả con người. Cho nên tư 
tưởng này của đạo Phật thể hiện rất có trách nhiệm trong 
việc bảo tồn và cứu lấy môi trường và môi sinh của trái đất, 
mói hy vọng làm chậm lại quá trình hủy hoại và làm 
chậm lại ngày tận thế. 

Vì vậy, quay trở lại đề tài này, Phật giáo cho rằng quá 
trình hủy hoại dù chậm dù nhanh thì cũng đến một ngày trái 
đất và trật tự thế giới này sẽ kết thúc, nhưng không phải là 
bị hủy diệt theo ‘ý trời’ hay ý chí của ‘đấng sáng tạo’. 

Cũng như khi nói về con người, Phật giáo cũng luôn 
luôn cảnh tỉnh mọi người rằng: sẽ chết vào một ngày 

không xá’\ nhưng loài người vẫn cứ giả vờ như không bao 
giờ biết sự thật trước mắt này. Và cũng như việc cứu trái 
đất, đạo Phật được lập ra để khuyên con người nên có 
những suy nghĩ và hành động tốt đẹp hơn đối với bản thân 
mình, cứu mình ra khỏi những tai ương hủy diệt vì hành 



Phần II -Thêm Nhiều Cấu Hỏi • 253 


động thiếu trách nhiệm và thiếu trí tuệ của mình. Nhung 
duờng nhu con nguời vẫn phớt lờ... 

Nếu bạn đã biết do con nguời lạm dụng tài nguyên và 
phá hoại môi truờng thì nghiệp quả là tạo ra trái đất đang 
cạn kiệt, môi sinh điêu tàn và khắc nghiệt, thì tại sao không 
biết việc mình làm cũng sẽ ảnh huởng cho chính nghiệp quả 
của bản thân mình sau này? Hay mọi nguời không sợ và 
không quan tâm đến cái-chết? Nếu không quan tâm đến cái- 
chết trong một kiếp nguời thật ngắn ngủi, vậy tại sao bao 
nhiêu ngàn năm loài nguời lại cứ nơm nớp và lo âu khi nói 
về ‘ ngày tận thế ’ ? 

Nếu chúng ta biết thay đổi, biết quy luật nghiệp quả, biết 
về cái chết và tái sinh^^, thì chúng ta nên chuẩn bị truớc cho 
những điều đó. Đó thay đổi theo một lối sống đúng đắn, 
chọn một con đuờng (đạo) đúng đắn để buớc đi và thực 
hành những việc đúng đắn với bản thân, với mọi nguời, mọi 
chúng sinh và môi truờng sống, tích lũy nhiều nghiệp thiện 
lành và để trở nên an tâm, vô ngại, và không còn sợ hãi mỗi 
khi nghe đến chữ ‘ ngày tận thế ’. 


Câu hỏi 75: Phải chăng những câu chuyện vê những 
điều thần diệu hay năng lực thần thông của Đức 
Phật là có thật? 

Theo Phật giáo, mọi điều đều có thể xảy ra, theo tiến 
trình khoa học và nhân quả. Theo kinh điển Phật giáo, 
những nguời thiền định thành công và những Tỳ kheo 


Coi thêm vấn đáp “Điều gì xảy ra khi chúng ta chết?” 




254 • Vấn Đáp về Phật Giáo 


thiên định thành công đêu có thê có được những năng lực 
thần thông cao siêu đó. Và dĩ nhiên là Đức Phật cũng có 
được tất cả những thần thông đó. 

Một sổ năng lực của tâm có thể tạo ra những kỳ công 
hay những điều thần diệu khó mà giải thích được bằng tri 
kiến bình thường của người phàm tục vốn còn đầy vô minh 
và ô nhiễm như chúng ta. 

Đúng vậy, trong kinh điển có ghi lại một số điều thần 
diệu và năng lực thần thông mà Đức Phật đã thể hiện trong 
một vài lần để chinh phục đạo đức của những người ngoại 
đạo quá khích. Tuy nhiên, Đức Phật chưa bao giờ nói 
nhiều hay đề cao về những năng lực này hoặc chỉ dạy cho 
ai về điều này như là một giáo lý cần thiết. 

Còn một số câu chuyện khác về năng lực thần thông 
của Đức Phật lịch sử có lẽ là do một số tu sĩ cổ xưa phóng 
đại, thêu dệt thêm ít nhiều, vì sự sùng kính cao độ dành 
cho Đức Phật, và vì mục đích tạo ra những hình ảnh cao 
siêu của Đức Phật để sánh ngang với những hình ảnh 
huyền thoại bí ẩn trong những tôn giáo hữu thần khác vào 
thời cổ xưa đó. 

Phật giáo không khuyến khích sự đề cao và niềm tin 
mù quáng vào những điều thần diệu, bùa phép hay một 
Đức Phật đầy huyền thuật, thần thông bí ẩn như vậy. Đức 
Phật không chủ trưong phép thuật, thần thông, biến hóa là 
một trong những cách thức tu hành nào cả. 

Nếu có một người yếu ớt (không hề có một chút võ 
công hay thần thông nào hết) mà trở thành một người tu 
hành trong sạch và đạt đạo thì đó mới là điều kỳ diệu đáng 


ngưỡng mộ.! 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 255 


Trong nhiêu tôn giáo khác nhau, chúng ta thuờng nghe 
những phép mầu đuợc biểu diễn bởi những nguời sáng lập 
hoặc những đệ tử của họ. Trong truờng hợp của Đức Phật, 

một số thể hiện của Phật từ lúc vừa mới sinh ra và một số 

» ♦ ♦ ♦ 

lần hiểm hoi khi Phật dùng để thuyết phục một số nguời 
quá khích vì thần thông, đã đuợc cho là những phép thần 
thông. 

Những năng lực thần thông (những tôn giáo hay giáo 
phái khác thì hay gọi là những phép mầu) của Đức Phật có 
đuợc thông qua một quá trình hành thiền. Đức Phật đã từng 
học và hành thiền thành công đến những tầng thiền định 
cao nhất giúp tâm đạt định cao nhất để có thể chứng ngộ 
Niết-bàn. Những năng lực nhu phi thân lên không, biến 
hóa thành hai hay nhiều thân, đọc đuợc tâm của nguời 
khác, có thể đi xuyên qua tuờng đá... là những năng lực mà 
những nguời phàm tục thuờng không làm đuợc. Đức Phật 
cũng đã dạy rằng những năng lực đó có thể đạt đuợc bởi 
bất kỳ ai trong quá trình thiền định. Vì vậy, nếu ai hiểu 
đuợc điều này là nhờ vào việc thiền định thì họ sẽ không 
kinh ngạc, và không gọi những năng lực đó là phép mầu. 

Nói tóm lại, năng lực thần thông là khả năng siêu phàm 
hơn nguời khi tâm của một nguời đuợc tu tập duỡng đúng 
đắn bằng cách hành thiền và đạt định cao sâu. 

Khi một nguời tên Kevatta đến gặp Đức Phật và thua 
rằng những nguời dân ở vùng Nalanda sung túc đã có lòng 
tin vào Đức Phật và thỉnh cầu Phật nên cử một đệ tử đến 
biểu diễn vài phép thần thông để cho dân chúng ở đó càng 
thêm tin tuởng vào Đức Phật. Đức Phật đã trả lời rằng: 
“Vạy Kevatta, ta chưa bao giờ dạy giới luật cho các Tỳ 
kheo làm những việc như vạy”. Mặc dù ông kia thỉnh cầu 



256 • Vấn Đáp về Phật Giáo 


đến lần thứ ba, nhưng Phật vẫn từ chối như vậy. Sau đó, 
Đức Phật đã giảng giải cho ông ta về ba loại ‘thần thông’ 
với đại ý được Phật nhấn mạnh lại như sau: 

1. Năng lực siêu phàm (thần thông) nhân đôi hay hóa 
thân thành nhiều thân, đi xuyên tường, phi thân bay 
trong không trung, đi trên mặt nước. Tất cả những năng 
lực này người phàm bình thường không thể làm được. 

2. Năng lực siêu phàm có thể đọc được tâm của người 
khác. 

3. Năng lực siêu phàm có khả năng hướng dẫn khai 
sáng cho người khác thực hành tu tập, để cho người 
khác tiến bộ; có khả năng chỉ dạy nhiều phương pháp 
khác nhau để phù hợp với những loại người khác nhau 
tu tập và hành thiền. 

Phật nói rằng một Tỳ kheo đệ tử nếu biểu diễn hai loại 
thần thông đầu tiên để chinh phục hay lấy lòng người xem 
thì chẳng khác nào những người biểu diễn những trò ảo 
thuật bùa chú mà thôi. Phật còn nói rằng ai thực hành hai 
loại thần thông thế tục thì đó là sự nhục nhã, xấu hổ và 
đáng chê. Vì những màn biểu diễn đó chỉ để chinh phục 
hay hấp dẫn người ta chứ không giúp gì để giải quyết khỏi 
khổ đau của kiếp sống. 

Loại năng lực siêu phàm thứ ba mà Đức Phật gọi là 
“thần thông hướng dẫn” (năng lực độ chúng) có thể giúp 
người khác diệt trừ khổ đau của kiếp sống. Loại năng lực 
này được Phật ca ngợi là cao quý nhất và có ích nhất, vì 
chỉ có những phương cách nào giúp con người trừ diệt và 
thoát khỏi đau khổ thế gian thì mới là đáng quý đối với con 
người, đặc biệt là đối với một người đang cố gắng đi cứu 
độ chúng sinh như Đức Phật lúc bấy giờ. 



Phần II -Thêm Nhiều Cấu Hỏi • 257 


- Một ví dụ khác cho thấy quan điểm của Đức Phật về 
năng lực thần thông. Một ngày nọ Đức Phật qua sông, gặp 
một nguời tu khổ hạnh đã luyện tu 25 năm. Đức Phật bèn 
hỏi thăm ông ta tu luyện khổ cực nhu vậy để bây giờ đuợc 
gì. Ông nói rằng sau ngần ấy năm tu luyện khổ hạnh, bây 
giờ ông có thể đi trên mặt nuớc qua sông. Phật bèn nói 
rằng ông ta đã lãng phí cả đời mình cho công việc vô bổ vô 
ích, vì để đi qua sông chỉ cần tốn 1 xu để qua đò, đâu cần 
phải tốn 25 năm khổ cực của một đời nguời ngắn ngủi nhu 
vậy! 



Chăc bạn đọc nghe câu chuyện này cũng lây làm thú vị 
và có thể tủm tỉm cuời. Ngày xua hoang vắng đầy bóng 
dáng ‘thần linh’ và ma thuật, nếu ai mà gặp một nguời có 
khả năng đi trên mặt nuớc chắc cũng vô cùng khâm phục 
và có thể xin bái bậc su phụ để đuợc theo làm đệ tử cả đời. 
Nhung Phật thì lại cho rằng việc tu luyện để có khả năng 
đó chỉ đáng giá một xu mà thôi. 


258 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Đức Phật cũng khuyên răng mọi người đừng tin vào ai 
chỉ vì những khả năng hay những lời nói, hay chỉ vì đó là 
thầy của mình. Ngay cả lời nói và tư cách đạo đức của 
người thầy cũng nên được suy xét lại. Như vậy Phật không 
chủ trưong khả năng thần thông là có giá trị gì để chinh 
phục hay làm người khác tin mình. Điều này được nói rất 
rõ ràng trong bài kinh ""Người KalamN^ rất nổi tiếng. 

Thông thường thì một người có thể tu tập để đạt thần 
thông siêu phàm nhưng không đạt được trí tuệ gì, kiểu như 
những người tập võ chỉ để biết võ công về thể lực vậy. Đức 
Phật dạy rằng cách đúng đắn là trước tiên phải tu tập để có 
năng lực về tâm linh (tu dưỡng tâm), rồi sau đó mới dễ 
dàng phát triển những năng lực thần thông siêu phàm kia. 
Nếu ngược lại thì rất nguy hiểm. Bởi vì bản tính con người 
(nếu không tu tâm dưỡng tính) vốn tự cao tự ngã rất dễ dẫn 
đến lạm dụng những năng lực thể chất để chinh phục người 
khác, hoặc để làm những mục đích bất chính ích kỷ cho 
mình. Giống như những người không có đạo đức mà đi học 
võ công cao siêu để về đi làm những việc bất chính ác ôn 
vậy. 

Chính Đức Phật đã dạy rằng, bất kỳ thần thông biến 
hóa nào, cho dù có thật đi nữa, thì cũng không hề quan 
trọng. Điều quan trọng là thực hành con đường tu tập và 
hiểu biết mà Đức Phật đã hướng dẫn, vì chỉ có con đường 
đó mới giải thoát con người khỏi khổ đau muôn kiếp mà 
thôi. 






Coi vấn đáp “Làm thế nào để biết điều nào là đúng hay sai?”. 



Phần II -Thêm Nhiều Cấu Hỏi • 259 


Câu hỏi 76: Thái độ của Phật giáo đôi với những tôn 
giảo khác như thế nào? 

Thật ra Phật giáo không phải là một tôn giáo theo đúng 
nghĩa của từ này. Vì Phật giáo không chủ trưong có đấng 
sáng tạo, không chủ trưong thờ phượng hay tôn sùng giáo 
chủ, cũng không có giáo điều và lễ nghi bắt buộc đối với 
mọi người. Tuy nhiên, vì Phật giáo cũng có tu sĩ, tự viện 
và có kinh kệ, cho nên trên thế giới người ta vẫn gọi Phật 
giáo là một tôn giáo. Và những người theo Phật cũng 
chẳng bao giờ từ chối hay phủ nhận cách gọi đó. 

Theo ngài Tiến sĩ K. Sri Dh am man an da trong quyển 
sách mang tên “ độ của Phật giáo đổi với những tôn 
giáo khác”, trang 2-6: 

'Phật giáo dạy mọi người "biết sổng và để mọi chúng 
sinh cùng sổng”. Trong lịch sử, chưa hề có một ví dụ nào 
về việc Phật giáo can thiệp hay làm điều gì phưcmg hại 
đến bẩt kỳ tôn giáo nào ở bẩt cứ nơi nào trên thế giới để 
mà phát triển tôn giáo của mình. Phật giáo không coi sự 
tồn tại của những tôn giáo khác là trở ngại gì cho sự tiến 
bộ và hòa bình của thể gian. Phật giáo không phê bình hay 
chỉ trích bất kỳ tôn giáo nào, vì vậy mọi người có thể sổng 
một cuộc sổng đúng đẳn, hòa bình và vãn minh.” 

"Ỷ nghĩa sâu sẳc của tôn giáo đó là phải phát huy và 
tôn trọng tôn giáo của mình mà không nên thiếu tôn trọng 
hay thất lễ với những tôn giáo khác trong bất kỳ tình 
huống nào. Cuối cùng, chúng ta phải thiết lập được sự 
hiểu biết lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau và bao dung lẫn nhau 
để cho mọi người có đạo đều sổng trong sự hòa thuận giữa 
các tôn giáo. ” 


260 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Mỗi tôn giáo đều có những niềm tin khác nhau về sự 
khởi-đầu của sự-sống và sự-chểt, cũng nhu những diễn 
dịch khác nhau về sự ‘cứu rỗi’ tột cùng. Vì vậy, chúng ta 
không nên đua ra những ý kiến theo tôn giáo mình để nói 
với những nguời theo tôn giáo khác để có thể dẫn đến 
những sự bất đồng. 

Mỗi tôn giáo đều có lý lẽ và cái hay của nó. Chín nguời 
muời ý. Quan điểm của tất cả chúng ta thuờng ít giống 
nhau, vì cái ‘ngã’ hay cái ‘ta’ của chúng ta cũng khác 
nhau. Sự tôn sùng tôn giáo của mỗi nguời cũng có thể là 
nguyên nhân làm cho nguời đó phản ứng quá đắng và gây 
nên xung đột. Và rất nhiều lý do về mặt chính trị, kinh tế, 
xã hội, văn minh và tôn giáo làm cho những tôn giáo có thể 
luôn xích mích nhau và bài bác lẫn nhau. Phật giáo đã biết 
rõ nguồn gốc của những xung đột và bất hạnh là từ cái 
‘ngã’, từ tham sân si, từ cách tin vào sự thật của mỗi nguời 
cho nên Phật giáo chủ truong không bao giờ đua ra quan 
điểm, hay làm mếch lòng, hay bài xích những tôn giáo 
khác. Vì sao? Vì bản thân đạo Phật vẫn miệt mài huớng 
dẫn con nguời làm sao trừ bỏ những mầm móng của cái 
“ngã-chấp”, của tham sân si. 

Đức Phật cũng dạy rằng sự tôn trọng tôn giáo của 
nguời khác thông qua những lời nói thân ái và thái độ hòa 
đồng là một trong những cách thể hiện mình là một nguời 
theo đạo Phật chân chính. 

4 4 

Nhà vua Phật tử Asoka (A-dục) cũng đã cho khắc 
những câu “hịch” lên trên những Trụ Đá Asoka vẫn còn 
đọc đuợc rõ ràng sau hon 2.000 năm, với đại ý truyền rằng: 
'"những kẻ phát huy tôn giáo của mình mà bài xích những 
tôn giáo khác vì nghĩ rằng mình đang bảo vệ tôn giáo của 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 261 


mình thì chinh kẻ đó đang đào huyệt chôn chinh tôn giáo 
của mình.” 


•Vậy trong trường họp người theo đạo Phật bị người 
khác chỉ trích, bài bác thì thái độ của người theo đạo 
Phật phải ra sao? 

Những lúc như vậy càng là cơ hội để chứng tỏ đạo Phật 
là bao dung, không tranh đấu, bất bạo động. Những lúc 
như vậy, bạn chỉ cần giải thích cho họ là đức tin của mỗi 
người khác nhau, phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh, trình độ, 
gia đình, vãn hóa... cho nên bạn cũng không bài bác đức tin 
của họ, vì vậy đề nghị họ cũng không bài bác niềm tin và 
tôn giáo của mình. Không cần phải tranh luận hay tranh cãi 
qua lại. Không có vấn đề đúng hay sai để mà tranh cãi ở 
đây. Gần như tuyệt đối là không nên tranh cãi lẫn nhau. 

Trong quyển sách của mình là ""Hỏi Đáp: Xử lý Cơn 
giận” của mình, nhà sư Thupten Chodron đã viết về quan 
điểm và cách ứng xử của một người theo đạo Phật khi bị 
người khác bài bác đạo Phật của mình: 

""Đó là ỷ kiến của họ. Họ có quyền có ỷ kiến như vậy. 
Dĩ nhiên là chúng ta không đồng ỷ với họ. Đôi khi chúng ta 
may mẳn có thể chỉnh lỷ quan niệm sai lầm của người 
khác. Đôi khi không thể, vì tâm trí của họ quá thiển cận và 
họ chẳng muốn thay đổi. Đó là việc của họ. Chúng ta cứ 
bỏ qua. 

Chúng ta không cần người khác đồng ỷ với việc ta thực 
hành Phật pháp. Miễn sao chúng ta biết chắc trong tâm 
mình là những gì chúng ta đang thực hành là đúng đẳn. 
Nếu đúng như vậy, tâm ta có được niềm an lạc. Tại sao 



262 • Vấn Đáp về Phật Giáo 


làm như vậy? Vì sự bài xích đó không có nghĩa là chúng ta 
ngu hay xẩu. Đơn giản đó chỉ là ỷ kiến của người khác, 
vậy thôi”. 

Còn trong trường hợp có những người quá khích nhiều 
lần chửi bới, bôi bác con đường đạo của mình, thì người 
theo đạo Phật phải tiếp tục bao dung và nhẫn nhục như thế 
nào? Thật ra, trong thời đại văn minh hiện nay có lẽ hiểm 
có ai đứng ra công khai chửi bới hay bôi bác đạo Phật như 
vậy. Trừ khi họ nói lén khi không có mặt chúng ta. 

Nếu họ nói lén hay nói với nhau trong cộng đồng tôn 
giáo của họ hay thậm chí trong những buổi giảng đạo của 
tôn giáo họ thì ta không nghe thấy. Và khi ta không nghe 
thấy thì chẳng có vấn đề gì phải phản ứng hay để tâm cả. 
Những điều thuật lại chưa chắc là đúng!. 

Còn nếu họ công khai đả kích hay bôi bác bạn ngay 
trước mặt bạn hay mọi người, giống như Đức Phật lịch sử 
cũng đã từng bị những người khác làm như vậy, thì bạn là 
Phật tử chân chính cũng chẳng nên phản ứng mạnh hay 
giận hờn gì cả. Hãy học tấm gưong ứng xử đầy nhẫn nhục 
và bao dung của Đức Phật. 

Một ông Bà-la-môn lên giọng đả kích đạo Phật và chửi 
bới Đức Phật một tràng, sau đó ông này còn hỏi Phật có bị 
điếc hay không mà không phản ứng lại lời nhục mạ của 
ông ta. Đức Phật bèn nói rằng: 

- “Vdy Bà La Môn, nếu nhà ông có đám tiệc, thân nhân 

tới dự, mãn tiệc họ ra về, ông lẩy quà tặng họ, họ không 

nhận thì quà đó về tay ai? 

- '"Quà ẩy về lại tôi chứ ai. 

- "Cũng vậy, ông chửi ta, ta không nhận thì thôi.” 



Phần ĩĩ -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 263 


Cách ứng xử của Phật sau này cũng trở thành cách ứng 
xử của những Phật tử trong mấy ngàn năm sau đó mỗi khi 
bị nguời ngoài đạo lăng mạ và chửi bới. 

Phật thì nhẫn nhục nhu vậy, còn chúng ta khi có một 
nguời bạn hay một nguời hàng xóm góp ý một câu, chúng 
ta đã nổi giận và ‘chiến đấu’ lại ngay. Hãy cố tu hành theo 
Phật khi gặp những lúc nhu vậy: đó là hạnh nhẫn nhục và 
bao dung đối với nguời đang làm nhục hay hãm hại mình. 


Câu hỏi 77: Vậy đạo Phật và những người theo đạo 
Phật tin vào những điều gì khi họ không có những 
giảo điều được đặt ra trong tôn giáo của họ? 

Sau một thời gian bạn theo học Phật giáo, có thể bạn sẽ 
gặp ai đó hỏi bạn, hoặc bạn sẽ tự hỏi chính mình: “Fạy 
những người theo đạo Phật tin vào những điều gì khỉ họ 
không có giảo điều?” Đây là một câu hỏi hay. Trong khi 
những tôn giáo khác điều có kinh thánh và giáo điều chắc 
chắn để làm đức tin cho những tín đồ của họ, những nguời 
theo Phật lại đôi lúc khẳng định rằng đạo Phật không phải 
là một tôn giáo theo nghĩa tôn giáo như vậy. Vậy những 
người đạo Phật tin vào điều gì để mà thực hành, để mà tin 
theo đạo Phật? 

Thật ra không ai trong đạo Phật yêu cầu bạn phải tin 
vào những điều gì cụ thể một cách tuyệt đối cả. Thậm chí 
những người tu thiền trong Phật giáo còn cho rằng những 
niềm tin hay khái niệm điều gì chỉ là trở ngại cho việc giác 

ngộ. 



264 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


ở đây chúng ta bàn luận về một khía cạnh khác của 
giáo lý Phật giáo. Giáo lý Phật giáo được trình bày rõ ràng 
và đẹp đẽ từ đầu đến cuối bởi chính Đức Phật và nhiều thế 
hệ Tỳ kheo và sư thầy khắp nơi trên thế giới. Kinh điển 
cũng đã được ghi chép lại một cách rõ ràng, chi tiết và có 
đầy bằng chứng lịch sử. Kinh chép lại rõ ràng những lời 
dạy và những hướng dẫn chi tiết của Đức Phật để cho mọi 
người lấy đó mà thực hành để có được sự giải thoát từng 
phần hay hoàn toàn khỏi những sự khổ (dukkha) trong kiếp 
người. 

Vậy tại sao lại nói những người theo Phật không có 
những kinh điển đó làm đức tin tuyệt đối? Vậy họ tin vào 
cái gì? Thật ra những Người theo đạo Phật đều tin và học 
và thực hành theo đúng giáo lý của chính Đức Phật nói ra. 
Đó là những điều tối thiểu của mọi người tu hành theo đạo 
Phật. Tuy vậy, về mặt ý nghĩa cứu cánh, cũng chính trong 
kinh điển mà những Phật tử tin, học và thực hành theo đó, 
Đức Phật cũng đã dạy với đại ý như sau: 

“Không nên tin vào kinh kệ, dù là lời nói của Đức Phật, 
mà hãy tự mình kiểm chứng một điều gì là đúng hay 
sai, là lành mạnh hay không, là hợp đạo lý hay không... 
thì mình mới tin theo. Không nên tin một cách mù 
quáng vào điều gì chỉ vì lời nói đó được ghi lại trong 
kinh điển, hay do được nói ra bởi thầy của mình, ngay 
cả Đức Phật”, như ý trong “Kinh Người Kalama”. 


• Những phương tiện hướng dẫn - Ngón Tay Chỉ Mặt 
Trăng! 

Người mới học đạo Phật thì được dạy với rất nhiều 
định nghĩa và chân lý về sự sống. Đó là những lẽ thật được 



Phần II-Thêm Nhiều Câu Hỏi • 265 


phát minh bởi Đức Phật. Từ những chân lý, lẽ thật, sự thật 
của sự sống là “khổ, bất toại nguyện, vô thường, ngắn 
ngủi, trống không... Đức Phật mới chỉ dạy những cách thức 
để tìm đường thoát khỏi những sự thật phũ phàng và đáng 
thất vọng đó. 

Như vậy chúng ta lại bắt đầu học những giáo lý và giáo 
pháp rất hay như: Tứ Diệu Đố, Năm uẩn, Bát Chánh Đạo, 
Bảy Yếu Tố Giác Ngộ, Thiền... Chúng ta học cả một đời 
và thực hành cả một đời. Chúng ta hiểu (‘ngộ’) và chúng ta 
thực hành những hướng dẫn đó. Tuy nhiên, chúng ta thực 
hành đúng không có nghĩa là chỉ “tin” và thực hành. Bạn 
nên nhớ rằng: đề “tin ” vào những giáo lý Phật giáo 

không phải là “tiêu điểm ” của Phật giáo. Giáo lý của Phật 
giáo không yêu cầu hay bẳt buộc người ta phải tin hoàn 
toàn vào những giáo lý đó. Bởi vì sao? Bởi vì những giáo 
lý đó chỉ là hướng dẫn để tu tập và giác ngộ, chứ bản thân 
chúng không phải là những chân-lỷ hay lẽ-thật tuyệt-đốỉ 
mà chúng ta phải tuyệt đổi tin vào.” 

Những gì Phật đã thuyết giảng là những phưong pháp 
để cho mọi người tìm hiểu chính mình và thế giới xung 
quanh một cách đúng đắn. Hàng dài danh sách những giáo 
lý và kinh kệ không phải dùng để bắt mọi người cứ tin vào 
đó một cách mù quáng, theo kiểu đó là những giáo điều bất 
di bất dịch. 

Thiền sư Nhất Hạnh đã từng nói rằng: “Không nên sùng 
bái hay bị dính chấp vào bẩt kỳ giáo lỷ, học thuyết hay tư 
tưởng nào, ngay cả đó là của Đức Phật. Hệ thống những 
tư duy của Phật giáo chỉ là những phương tiện hướng dẫn; 
chúng không phải là những chân lỷ tuyệt đối.” 



266 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


Chân lý tuyệt đôi (chân đê) mà sư Nhât hạnh nói ở đây 
không thể nằm ở chỗ những ngôn từ, chữ nghĩa hay những 
khái niệm như vậy. Vì vậy, bạn hãy nhớ mãi rằng: “CÃỈ tin 
vào những ngôn từ và khái niệm thì không phải là con 
đường của đạo Phật.’’’' 

Ví dụ, không nên chỉ đọc rồi tin vào thuyết tái sinh của 
Phật giáo. Bạn nên thực hành đạo Phật để nhận ra rằng nếu 
có một cái ‘ngã’ hay ‘linh hồn’ hằng hữu thì làm gì có chết 
mà tái sinh. Từ đó, bạn sẽ tìm cách nhận biết mình có một 
‘ngã’ cố định từ lúc sinh ra đến giờ hay không? Hay sau 
một phút, cái ‘ta’ của bạn đã thay đổi rồi, cái ‘ta’ không 
bao giờ còn giống nhau sau một khoảng khắc. Rồi sau đó 
mới tin. Vân vân... 


• Nhiều Con Thuyền, Một dòng sông! 

Khi nói rằng những giáo lý và giáo pháp không nên 
được chấp nhận bằng lòng tin mù quáng thì không có nghĩa 
là chúng không quan trọng. Những giáo lý mà Đức Phật đã 
bỏ công giảng dạy giống như là những bản-đồ chỉ đường, 
giống như là những chiếc thuyền hay chiếc bè dùng để chở 
người qua sông vậy. Nhiều khi việc cứ lao vào hành thiền 
hay tụng kinh suốt ngày cũng chẳng được điều gì lợi lạc. 
Tuy nhiên, theo ý Phật, nếu một người thực hành giáo pháp 
“một cách nhiệt thành và chân thật”, thì giáo pháp sẽ ảnh 
hưởng, làm chuyển hóa thân tâm, đời sống và cách nhìn 
của người đó một cách tích cực. 

Khi nói rằng Phật giáo không tin vào điều gì, thì điều 
đó cũng không có nghĩa là không có những niềm tin Phật 
giáo. Trải qua nhiều thế kỷ, Phật giáo đã được phát triển 
thành nhiều trường phái khác nhau, thậm chí có những 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 267 


giáo thuyết mâu thuẫn nhau. Bạn thuờng hay nghe rằng 
'"Người theo Phật tin rằng... ”, "Phật tử thì tin rằng... ”, 
"Đạo Phật tin rằng... ”, nhung thật ra những sự "tin rằng’" 
đó chỉ là cách tin hay cách diễn dịch của những truờng 
phái Phật giáo khác nhau, chứ thật ra không phải là Phật 
giáo chính-thống, không phải tất cả các truyền thống Phật 
giáo đều nói vậy. Ví dụ rõ ràng nhất là về “vấn đề ăn chay” 
trong đạo Phật. 

Có nghĩa là gì? Bạn là nguời khôn khéo thì cứ tạm tin, 
tìm học, kiểm chứng và thực hành giáo lý và giáo pháp, 
sau đó bạn thấy điều nào đó là đúng, thì hãy tin vào điều 
đó, bởi vì bạn tự thực hành và tự tin chứ không mù quáng 
tin một chiều. Đó là cách học và thực hành giáo pháp. Nhu 
vậy là vẫn có những niềm tin vào giáo pháp, dựa trên sự 

thực hành và trí tuệ thực sự. 

♦ ♦ ♦ ♦ 

Nhân dịp ví dụ, ở nhiều quốc gia ở Đông Á, nguời ta 
tin rằng Phật và những thánh nhân đuợc ghi lại trong kinh 
điển Phật giáo là có thể nghe đuợc những lời cầu nguyện 
và có thể ban phuớc lành cho nguời cầu nguyện. Rõ ràng 
đó là ‘nhánh’ Phật giáo theo kiểu đức-tin: Phật giáo tín 
nguỡng. Khi nguời ta phụ thuộc vào đức tin tín nguỡng thì 
sẽ không học đuợc gì nhiều từ giáo lý Phật giáo. Và điều 
đó chỉ là sự cản-trở (chuớng ngại) cho qua trình khám phá 
bản thân và chân lý để tự thân tìm đuờng giải thoát khỏi 
“khổ”. 

Nếu bạn muốn học đạo Phật, hãy bỏ qua một bên 
những giả định. Bỏ qua những giả định về Phật giáo và bỏ 
qua những giả định về tôn giáo. Bỏ qua những giả định về 
cái ‘tôi’, về hiện thực, về sự hiện hữu... Rồi tự mình tìm 
hiểu, khám phá, từ trong giáo lý và kinh điển song song 



268 • Vấn Đáp về Phật Giáo 


với đời sông thực và sự thực hành chân thực. Khi bạn tin 
vào điều gì, hãy tin như “nắm và nhìn” một vật gì “với bàn 
tay hé mở”, chứ đừng “siết chặt tay” hay “bám chặt tay” 
vào điều đó. Hãy thực hành để nhìn thấy lẽ thật. 

Ví dụ, đừng vội vã tin vào việc ăn-chay là đúng pháp 
với Phật giáo, đúng với “thâm-ý” của Đức Phật; hoặc ăn 
chay là tốt đẹp, là khai triển lòng từ bi cao đẹp. Neu ngay 
từ đầu bạn đã nghĩ đó là điều tốt đẹp, vậy thì bạn hãy cứ ăn 
chay, bất chấp điều đó có đúng là “pháp của Phật” hay 
không. Neu bạn ăn chay được lâu thì bạn sẽ tự trải nghiệm 
được từ trong thân-tâm của mình những điều tốt đẹp và 
bình an do việc ăn chay mang lại, chứ không phải do đọc 
và suy luận từ kinh sách. Hãy tự nếm ly nước chanh đường 
và tự nếm thấy vị ngon lành của nó. Đừng vội tin sự mô tả 
của người khác như là vị ‘chua chua ngọt ngọt’. Đó chỉ là 
cách diễn tả, là cách “chỉ” về nước chanh đường mà thôi. 
Giáo lý của đạo Phật cũng như vậy. 

Như trong Thiền Tông luôn nhắc nhở rằng: '"Ngón tay 
chỉ mặt trăng không phải là mặt trảng’\ Giáo pháp là cái 
chỉ dẫn như ngón tay chứ không phải là “thực tại” như mặt 
trăng. Giáo pháp là những chiếc bè giúp đưa người qua 
sông, chứ Giáo pháp không phải là bến bờ giải thoát bên 
kia sông. 


Câu hỏi 78: Vậy theo đạo Phậty có công-thức cụ thê 
để thực hành con đường đạo hay không, khỉ không 
có những giáo điều? 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 269 


Thật ra thì đạo Phật không có giáo điều cứng chắc bắt 
buộc mọi nguời phải làm chính xác giống nhau nhu thể 
nào. 

Bởi vì mỗi nguời đuợc sinh ra theo những nghiệp khác 
nhau của họ, đuợc lớn lên theo những điều kiện khác nhau 
và đang sổng trong những điều kiện khác nhau, nên dù 
Phật giáo có từng đua ra giáo điều nhất định nào để áp 
dụng cho tất cả Phật tử, thì điều đó cũng khó thực hành 
đuợc, và mỗi nguời cũng thực hành ít nhiều khác nhau mà 
thôi. Mỗi nguời có đời sống và trạng thái tâm khác nhau. 

Vậy con đuờng của Phật giáo là gì? Sao có thể đuợc 
gọi là “đạo”? 

Con đuờng đạo Phật là những huớng dẫn để những 
nguời theo đạo Phật thực hành những “phần” liên quan đến 
đời sổng thân-tâm của bản thân mình và mọi nguời xung 
quanh—đó là tu tập tính rộng luợng (Bổ thí), tu tập lối 
sống đạo đức (Giới hạnh), và tu duõng tâm (Thiền tập). 

Có thể gọi nôm na đó là công thức thực hành của đạo 
Phật: 

Đạo Phật = Tu tập tính rộng lưựng+đạo đức+tâm. 

Đạo Phật = Bố Thí+Giới Hạnh+Thiền Tập. 

Không thể nào nói hết về những đề tài này trong một 
phần vấn đáp hay thậm chí trong một quyển sách, bởi vì 
phần lớn những lời Phật nói ra đuợc ghi lại trong kinh điển 
(ba Tạng Kinh) đều xoay quanh những vấn đề thực hành 
quan trọng này. 

Thực ra, con đuờng Bát Chánh Đạo cũng là một cách 
triển khai của việc thực hiện ba vấn đề này. 




270 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


(1) Tính Rộng Lượng, tức là sự san sẻ, sự chia sẻ, sự 
không ích kỷ mà chúng ta hay gọi là tâm “bố thí”. Đức 
Phật đặt vấn đề lòng Rộng Lượng trước tiên. Phật thường 
coi người nghe có hiểu biết và phẩm chất rộng-lòng bố-thí 
hay không trước khi Phật giảng giải về những vấn đề giáo 
lý khác cho họ. Có nghĩa là gì? Nấu ai chưa hiểu ý nghĩa 
của hạnh bố-thí thì Phật thường không giảng dạy về những 
kiến thức khác. Nấu một người chưa hiểu và chưa có tâm 
rộng-lòng, chưa biết sự cho-đi, chia-sẻ, thưong-cảm, cứu- 
giúp, cúng-dường... đối với người khác, thì người đó cũng 
chưa đủ tốt để học hỏi những điều thực hành khác của đạo 
Phật.[i] 

(2) Đạo đức, đó là việc sống dựa trên những giá trị về 
đạo lý, lưong tri, phép tắc, nghi luật, quan hệ gia đình, và 
những nguyên tắc sống “lương thiện”. Đổ hướng dẫn mọi 
người sống như vậy, Phật đã đưa ra Năm Giới Hạnh cho 
Phật tử tạo gia, và cho mọi người bình thường: 

- Không sát sinh, giết hại, gây ra giết hại 

- Không trộm cắp, không lấy của không được cho 

- Không tà dâm, không ngoại tình hay quan hệ bất 

chính 

- Không nói dối, không nói sai sự thật, không nói gian, 

khôn nói điều vô ích, tào lao. 

- Không uổng rượu, không dùng những chất độc hại 

(như thuốc lá, ma túy, thuốc cẩm ...) 

Nấu ai sống theo Năm Giới này thì người đó là người 
lương thiện, người lành, người có đủ phẩm chất để tu tập 
những phần cao sâu hơn của đạo Phật. Một người chỉ cần 
giữ được Năm Giới căn bản này trong đời sống thì ngay cả 
không tu tập được gì cao sâu hơn, thì người ấy cũng sẽ 


Phần II -Thêm Nhiều Cấu Hỏi •271 


được tái sinh về cõi lành (như cõi người hay cõi thiên thần 
sau khi chết đi)—ngược lại những người bất thiện, thất 
đức, không giữ Năm Giới thì khi chết đi phải bị tái sinh về 
cõi xấu (như địa ngục, súc sinh... ) đầy đau khổ. 

Năm giới hạnh này là căn-bản, là điều kiện cần phải có 
được đối với Phật tử, là nền-tảng tạo nên tâm thiện lành, là 
“mảng” thực hành song song với những hành động công- 
đức, và tu tập tâm. [ii] 

(3) Tu dưỡng Tâm (Thiền tập) là tu tập cho tâm được 
tĩnh lặng, chánh định (thiền định) và tu tập sự chú tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm (thiền quán). Đổ làm gì? Đổ Tâm được an 
định và tỉnh giác, không còn bị lăng xăng và ô nhiễm với 
những tác động từ bên trong thân mình và từ bên ngoài 
trần cảnh. Bởi vì những thứ ô nhiễm làm cho tâm thực hiện 
những nghiệp xấu ác. Người tu dưỡng được tâm trong sạch 
là người tốt, người lành, và sẽ đạt tiến bộ về tâm linh. 

Bằng cách thiền tập, người thực hành: 

(a) cố gắng tập loại bỏ những tâm xấu ác đã có sẵn 

trong người, 

(b) không cho tâm xấu ác mới khởi sinh trong tâm 

mình, 

(c) tu dưỡng tâm tốt thiện có sẵn và phát huy những 

tâm tốt thiện mới cho bản tâm của mình, [iii] 

Vậy, ba “mảng” thực hành của đạo Phật đã được Phật 
giảng dạy và hướng dẫn một cách hợp lý hợp tình. Các 
việc thực hành trong ba mảng đó thường rất hữu-cơ với 
nhau, những việc thực hành này là nền tảng giúp cho việc 
thực hành khác được đúng đắn và tiến bộ. Tất cả đều cùng 
mục đích là làm trong-sạch thân-tâm, mang lại sự bình an 



272 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


và hạnh phúc cho mỗi con người. Đó cũng là lý do tu hành 
của những Phật tử xuất gia. 


■ Chú thích: 


[i] (a) Tính rộng lượng (bô thí) thê hiện băng việc cho đi, 
giúp đỡ, cứu trợ, tài thí, vật thí, san sẻ, nhường nhịn. Cho lời 
khuyên, tặng nụ cười, chia sẻ hiểu biết giáo pháp hay cho tặng 
kinh sách... cũng là những hành động (hạnh) bố thí. Cúng 
dường phương tiện cho những tu sĩ xuất gia (tăng, ni), bậc chân 
tu là hành động bố thí cao thượng và nhiều công đức nhất. 

(b) Còn đối với những Phật tử xuất gia, họ bố thí những sự 
giảng dạy Giáo Pháp cho các Phật tử. Trong tu tập, những bậc 
xuất gia cũng có hạnh “bố thí Ba-la-mật”, đó là sự bố thí của 
những bậc Bồ-tát nhu bố thí của cải, thân xác, mạng sống... 

[ii] (a) Phật tử tại gia thì tối thiểu sống theo Năm Giói như 
đã nêu trên. Ngoài ra, những Phật tử tại gia cũng thường xuyên 
được khuyến khích thực hành Tám Giới hay Mười Giới vào 
những ngày hay dịp trai giới. 

(b) Đối với những Phật tử xuất gia thuộc Phật giáo Nguyên 
thủy thực hành tuân giữ 227 (tăng) và 331 (ni) giới luật như thời 
còn Đức Phật. 

Tu sĩ Phật giáo Đại Thừa các tăng phải tuân giữ 250 giới, và 
ni là 348 giới. 

[iii] Thiền Phật giáo là một mảng thực bảnh quan trọng 
nhất trong đạo Phật. Sau giới hạnh, đạo Phật coi thiền tập là 
phần quan trọng để tâm đạt được những trạng thái bình an và 
giải thoát cho người thực hành. 

Thiền Phật giáo khác với những loại thiền tập vì sức khỏe 
hay vì những mục đích thế tục khác như yoga... 



Phần II -Thêm Nhiều Cấu Hỏi • 273 


Thiền Phật giáo gồm nhiều kỹ thuật khác nhau, gồm hai 
mảng thiền định tâm (thiền định) và thiền chú tâm chánh niệm 
(thiền quán hay thiền Minh Sát). 

Phật tử tại gia mới tập thiền đuợc khuyên nên tập thiền chú 
tâm vào “Hởi Thở” và thiền về “Tâm Từ”. 


Câu hỏi 79: Nhiều giảng giải cho rằng tâm người 
lãng xăng chạy nhảy như như con khỉ chuyền cành, 
không bao giờ đứng yên. Vì vậy cần phải thiền tập để 
tâm được tĩnh tại? 

Đúng là tâm của con người luôn luôn thay đổi, luôn luôn 
khác nhau trong từng khoảnh khắc. Tâm con người luôn 
luôn động, không tĩnh. Vì tâm con người còn bị dính mắc 
những ô nhiễm (như đầy ắp những bản tính của tham, sân, 
si, sợ hãi, nghi ngờ... ). Khi con người biết (ữ) giữ giới hạnh 
thì sẽ góp phần vào việc giữ cho tâm bình an và trong sạch. 
Sau đó, {b) giữ tâm trong sạch, và (c) tu dưỡng liên tục 
(thiền tập) thì sẽ phát sinh và phát huy trí tuệ. Khi tâm trí 
tuệ, sáng suốt thì tâm sẽ thấy rõ được bản chất đích-thực của 
sự sống, tức là giác ngộ. Nguyên tắc của đạo Phật đon giản 
là vậy!. Đó là ý nghĩa hướng đạo của Phật giáo. Tuy nhiên, 

việc thực hành thì đòi hỏi rất nhiều nỗ lực mới thành tựu 

• ♦ ♦ ♦ 

được. 

Đức Phật đã dạy: 

“Tữ không thấy một pháp nào khác, này các Tỳ-khưu, 
đưa đến bất lợi lớn, này các Tỳ-khim, như tâm không 
được điều phục. Cái tâm không được điều phục đưa 
đến bẩt lợi lớn. 




274 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


'^Ta không thây một pháp nào khác, này các Tỳ-khưu, 
đưa đến lợi ích lớn, này các Tỳ-khưu, như tâm được 
điều phục. Cái tâm được điều phục đưa đến lợi ích 
lớn.” 

{Tăng Chi Kinh Bộ, 1.10) 
(trích theo bản dịch của HT. Thích Minh Châu) 

Như vậy, theo lời Phật nói rất nhiều lần, ai điều phục 
được tâm thì sẽ được bình an, sẽ được tự chủ khỏi dục vọng, 
sợ hãi, và có được đời sống an lạc. 

Trong hạn hẹp câu hỏi này, khi nói tâm người giống như 
khỉ chuyền cành, xin trích bài viết của nhà xã hội học người 
Mỹ BJ Gallagher, nói về cách “thuần phục” cái tâm chạy 
nhảy của con người trong bài viết như sau: 

- “Đức Phật là một nhà tâm lý học thông minh nhất mà 
tôi từng đọc thấy. Hơn 2.500 trước, Phật đã dạy cho mọi 
người về tâm học để mọi người tự hiểu hơn về chính bản 
thân mình và tìm cách giải thoát khỏi khổ đau. Đức Phật 
không phải là chúa trời hay một sứ giả của thượng để — 
mà chỉ đơn giản là một người thầy khôn ngoan với tầm 
nhìn sắc xảo thấu rõ bản chất của con người. Người tự 
học nhiều qua việc hành thiền, từ trong kinh nghiệm của 
chính bản thân mình và cũng như từ việc quan sát hành 
vi của người khác. 

- “Đức Phật mô tả tâm con người như có chứa những 
con khỉ bị say rượu, chuyền nhảy liên tục, chít choát, kêu 
la không một giây ngừng nghỉ. Chúng ta đều có hàng tá 
những con khỉ như vậy trong tâm chúng ta, chúng luôn 
kêu la, gây chú ý liên tục, gây phản xạ liên tục. Ví dụ, 
nỗi sợ-hãi là bản chất lớn của chúng ta thì giống như một 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 275 


con khỉ ôn ào nhât trong đám khỉ đó, luôn ôn ào, cảnh 
báo, gây chú ý, làm cho chúng ta luôn luôn lo sợ lo lắng 
về điều gì đó xảy ra. 

- “Đức Phật dạy: Nếu chúng ta chống đối hay cuõng chế 
những con khỉ đó, thì điều đó là vô ích, chúng chỉ càng 
phá phách hon mà thôi, bởi vì hễ có đàn áp là có phản 
kháng. Thay vì vậy, Đức Phật dạy mỗi ngày chúng ta 
nên hành thiền—đon giản là ngồi im lặng chỉ chú tâm 
vào hơi-thở của chúng ta, hay một đối tuợng nào đó 
thôi—thì dần dần chúng ta có thể thuần hóa các con khỉ 
đó của tâm. Chúng càng trở nên ngoan ngoãn, hiền hòa, 
ngồi yên nếu chúng ta khéo léo vỗ về, xoa dịu chúng 
bằng việc thiền tập thuờng xuyên. 

- “Bản thân tôi cũng thấy rằng Phật đã đúng. Thiền là 
cách tuyệt vời để làm yên lặng ‘tiếng kêu’ của sự sợ-hãi, 
lo-lắng, bất-an và những tâm trạng xấu khác của tình 
cảm. 

- “Tôi cũng thấy rằng chúng ta có thể trò chuyện nhẹ 
nhàng với bầy khỉ đó và chúng sẽ phủ phục và yên lặng. 
Ví dụ, lâu lâu trong đời lại có chuyện xảy ra nhu nhà 
cửa, công việc, con cái, cơm áo gạo tiền... làm ta lo lắng. 
Con khỉ “Sợ Hãi” xuất hiện kêu la liên tục. Tôi đã tập 
nói chuyện với con khỉ lớn nhất này: 

"Điều gì ghê gớm vậy, này con khỉ?”, tôi hỏi. 

"Anh đang hết tiền”, con khỉ “SợHãi” trả lời. 

"OK, tôi hết tiền thì sao? ”, tôi hỏi. 

"Thì anh sẽ mất nhà, bị ngân hàng tịch thu", con khỉ 
đáp. 



276 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


"OK, nhưng có ai đã chêt vì bị mât nhà chưa?" 

"Hmmm, không, tôi nghĩ là không" 

"ỡ, đó chỉ là cái nhà thôi mà. Tôi nghĩ vẫn còn chỗ 
khác để ở mà, đúng không?, tôi hỏi 

"ừ, tôi cũng nghĩ vậy" 

"OK, vậy thì chúng ta vẫn sổng nếu bị mẩt nhà, đúng 
không?" 

"Đúng vậy ”, con khỉ xác nhận. 

- “Sau cuộc trò chuyện ngắn, con khỉ “Sợ-Hãi” vẫn còn 
ở đó, nhưng đã trở nên yên thân, yên lặng. Và tôi lại bắt 
tay vào công việc thường ngày, làm việc và sống cuộc 
đời của tôi một cách bình thường.” 

- “Việc học cách thuần phục những con khỉ trong tâm 
hay cái tâm-như-khỉ là cách tốt nhất để bạn chuyển hóa 
sự sợ hãi và những tâm xấu ác. Chú tâm vào hành vi 
những con khỉ—lắng nghe chúng, tìm hiểu chúng và đối 
thoại với chúng để xoa dịu, làm cho chúng yên lặng, yên 
thân”. 

- Hãy dành thời giờ để thực hành thiền tập một cách đều 
đặn. Học thay đổi cách đối thoại với tâm bạn. Dùng 
những phẩm chất thiện lành như tình thưong, từ bi, chân 
thật, vô hại, lạc quan... để chuyển hóa tâm, để tâm không 
còn vướng bận vào hàng ngàn thứ lo toan và sợ hãi của 
đời sống sinh tồn và của kiếp người, để giúp cho tâm 
trong sạch và khỏe mạnh và đầy trí tuệ minh triết”. 

Có rất nhiều phưong pháp thiền đã được Đức Phật dạy 
và được ghi chép lại trong kinh điển. Những giảng giải và 
hướng dẫn về thiền cũng được nhiều thiền sư kim cổ chỉ 



Phần II -Thêm Nhiều Cấu Hỏi • 277 


dạy chi tiết giúp cho người đời nay dễ tìm hiểu và thực 
hành. 

Bạn có thể đến học thiền từ một người thầy tu thiền. 
Những nước Phật giáo ở Đông Nam Á có rất nhiều trung 
tâm thiền (tu viện, thiền viện... ) dành cho người học thiền. 


Câu hỏi 80: Tại sao có tên gọi là Phật giáo Tiêu 
Thừa và Phật giáo Đại Thừa? Đức Phật lịch sử có 
lập ra những trường phái Phật giáo như vậy hay 
không? 

Đây là một câu hỏi phổ biến và thường được trả lời 
theo những cách khác nhau, tùy theo quan điểm của người 
trả lời. 

Riêng câu hỏi này, xin được trích dịch bài tham luận rất 
hay của Tiến sĩ Hòa thượng Wapola Rahula: 

Phật giáo Nguyên Thủy và 
Phật giáo Đại Thừa 

“Để thảo luận vấn đề thường được nhiều người hỏi: 
Sự khác nhau giữa đạo Phật Đại Thừa và đạo Phật Nguyên 
thủy là gì? Đe hiểu được điều này chính xác, chúng ta hãy 
xem lại lịch sử của đạo Phật và tìm nguồn gốc của đạo 
Phật Đại Thừa và đạo Phật Nguyên thủy. 

Đức Phật đản sanh vào thế kỷ thứ 6 trước CN. Phật 
thành đạo năm 35 tuổi, sau đó đi thuyết giảng suốt 45 năm 
còn lại cho đến khi Bát-niết-bàn năm 80 tuổi. 



278 • Vấn Đáp về Phật Giáo 


Đức Phật đã chọn ngôn ngữ phô thông là tiêng 
Magadha (Ma-kiệt-đà) để thuyết giảng giáo lý cho mọi 
tầng lớp: vua chúa, hoàng tử, bà-la-môn, thuơng gia, 
những nguời bần cùng, trí thức, trộm cuớp, và thuờng dân 
lao động. Những gì Phật giảng dạy gọi là “Phật ngôn”. 
Thời điểm đó chua hề có có chỗ nào đuợc gọi là Phật giáo 
Truởng Lão Bộ (Themvàda) hay Đại Thừa {Mahàyana) gì 
cả. 

Sau khi Đức Phật lập ra giáo đoàn Tỳ Kheo và Tỳ 
Kheo Ni (hay còn gọi là Tăng Đoàn hay Ni Đoàn), Phật 
đua ra những nguyên tắc để bảo vệ và duy trì giáo đoàn 
đuợc gọi là Giới Luật (Vinaya). Những lời giảng dạy của 
Nguời, bao gồm trong những bài thuyết pháp cho những 
Tăng Ni và mọi nguời, thì đuợc gọi là Giáo Pháp 
(Dhamma). 


(I) Sự Xuât Hiện Của Đại Thừa 

Giữa thế kỷ thứ I truớc công nguyên đến thể kỷ thứ I 
sau công nguyên, hai thuật ngữ Đại Thừa (Mahayana) và 
Tiểu Thừa (Hinayana) xuất hiện trong “Diệu Pháp Liên 
Hoa Kinh” (Saddharma pundarika sutra), tức là Kinh Pháp 
Hoa của Đại Thừa. 

Khoảng thế kỷ thứ II sau công nguyên, chữ "Đại 
Thừa" dần dần đuợc định nghĩa rõ ràng hơn. Ngài Long 
Thọ (Nagarjuna) phát huy triết học Đại Thừa về “Tánh 
Không” và trong một quyển kinh văn nhỏ đuợc nguời ta 
gọi là '"Trung Luận Thuyết^ {Madhyamìka-karỉka\ còn gọi 
là Trung Quán Luận) chứng minh rằng vạn pháp đều là 
trống không (không thực là gì cả). 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 279 


Rồi khoảng thế kỷ thứ IV, có thêm ngài Vô Trước 
{Asanga) và Thể Thân ịVasubandhu) sáng tác một số tác 
phẩm về kinh điển Đại Thừa. Sau thế kỷ thứ I sau công 
nguyên, những nhà Đại Thừa bắt đầu tạo một lập trường rõ 
ràng, và từ đó, họ tự đưa vào các danh xưng "Đại Thừa" và 
"Tiểu Thừa". 

► Chúng ta không nên nhầm lẫn Tiểu Thừa 
(Hinayana) là Trưởng Lão Bộ (Theravada) bởi vì những 
danh từ này không đồng nghĩa nhau. Phật giáo Trưởng Lão 
Bộ được truyền đến Tích Lan vào thế kỷ thứ III trước CN, 
khi đó chưa có danh từ “Đại Thừa” nào tồn tại cả. Những 
bộ phái mà bên Đại Thừa gọi là “Tiểu Thừa” chỉ phát triển 
ở Ấn độ và tồn tại hoàn toàn độc lập, không phải hình thức 
của đạo Phật hiện có ở Tích Lan. Ngày nay, những bộ phái 
bị gọi là “Tiểu Thừa” đó [tức những bộ phái thuộc 18 
trường phái bảo thủ những kinh bộ Nỉkaya ghi lại lời của 
chính Đức Phật] đã không còn tồn tại ở bất cứ noi nào trên 
thế giới. 

Do đó, năm 1950, Hội Phật Giáo Thế giới (World 
Fellowship of Buddhists, WFB), khai mạc ở Colombo, 
nhất trí quyết định rằng danh từ "Tiểu Thừa" (Hinayana) 
phải được dẹp bỏ vì nó không có liên quan gì với Phật 
Giáo Nguyên Thủy hiện nay ở Tích Lan, Thái Lan, Miến 
Điện, Campuchia, Lào, vùng Hạ lưu sông Mekong của 
Việt Nam... 

Đó so lược về lịch sử và nghĩa của Phật Giáo 
Nguyên Thủy, Đại Thừa và Tiểu Thừa. 


(II) Đạo Phật Đại Thừa & Đạo Phật Nguyên Thủy 



280 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


“Bây giờ, chúng ta thử tìm hiêu sự khác nhau giữa 
Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Nguyên thủy là gì? 

Tôi đã nghiên cứu Phật giáo Đại Thừa nhiều năm, và 
càng nghiên cứu tôi càng thấy hầu nhu không có nhiều 
điều khác nhau giữa Phật giáo Nguyên thủy và Phật giáo 
Đại Thừa về mặt giáo lý căn bản. 


1. Cả hai đều chấp nhận Đức Phật Thích Ca là 
Người Thầy 

2. Tứ Diệu Đế trong cả hai trường phái đều giống 
nhau. 

3. Bát Chánh Đạo trong cả hai trường phái cũng 
tương tự. 

4. Lý thuyết Duyên Khởi trong cả hai trường phái 
cũng giống nhau. 

5. Cả hai đều không chấp nhận tư tưởng về thượng 
đế tạo ra thế gian này 

6. Cả hai đều chấp nhận Ba Bản Chất của sự sổng 
{Khổ, Vô thường, Vô ngã) và Ba Phần tu học {Giới, 
Định, Tuệ), mà không có bất kỳ sự khác biệt nào. 


Đây là những giáo lý quan trọng nhất của Đức Phật 
và đuợc cả hai truờng phái đều công nhận. 


Cũng có một sô ít điêm khác nhau. Khác nhau rõ 
ràng nhất là quan điểm về lý tuởng Bồ-tát. Nhiều nguời 
nói rằng Đại Thừa là quả vị Bồ-tát dẫn đến quả vị Phật, 
trong khi đó Phật giáo Nguyên Thủy thì đua đến quả vị A- 
la-hán. Tôi phải nói rằng Đức Phật Toàn Giác là một A-la- 




Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi •281 


hán. Phật Duyên Giác cũng là là một A-la-hán. Một đệ tử 
thanh văn cũng có thể là một A-la-hán. 

Kinh điển Đại Thừa không bao giờ nói bàn về “A-la- 
hán Thừa” (Amhant-yana) mà họ chỉ sử dụng ba thuật ngữ 
hay ba “thừa”: Bồ-tát thừa (Bodhisattva-yana), Duyên 
Giác thừa (Pmteka-Buddhayana) và Thanh Vãn thừa 
(Sravaka-yana). Theo Phật giáo Nguyên thủy thì ba quả vị 
này đuợc gọi là ba bậc giác ngộ (ba ""Bodhr). 

Có nguời cho rằng đạo Phật Nguyên thủy thì ích kỷ 
bởi vì chỉ dạy nguời ta đi tu để tìm sự giải thoát cá nhân. 
Nhung làm sao một nguời ích kỷ (là tâm xấu) có thể đạt 
đuợc “Giác Ngộ”? 

Cả hai truờng phái đều chấp nhận có ba thừa, hay ba 
bậc Giác ngộ (Bodhi), và cũng đều công nhận lý tuởng Bồ 
tát là cao quí nhất. Tuy nhiên, Đại Thừa đã hu cấu nhiều vị 
Bồ-tát huyền bí. Trong khi đó, Phật giáo Nguyên Thủy cho 
rằng Bồ-tát là một con nguời ở giữa chúng ta, và bậc bồ-tát 
cổng hiến trọn vẹn đời mình cho sự giác ngộ, chắc chắn sẽ 
trở thành vị Phật vì lợi ích của thể gian, vì hạnh phúc cho 
đời. 

Nhiều nguời cho rằng “Tánh Không” do ngài Long 
Thọ giảng luận hoàn toàn là giáo lý của Đại Thừa. Thật ra, 
ngài Long Thọ có thể đã căn cứ vào thuyết Vô Ngã và Lý 
Duyên Khởi vốn đã có sẵn trong kinh tạng Pàli từ nguyên 
thủy Phật giáo... 

Trong Phật giáo Đại Thừa, bên cạnh tu tuởng “Tánh 
Không” còn có khái niệm "Tàng Thức" (a-lại-da thức) vốn 
cũng có nguồn gốc từ kinh điển nguyên thủy. Những nguời 
Đại Thừa chỉ khai triển thêm những khái niệm này thành 
những học thuyết sâu xa hơn về triết học và tâm lý học. 



282 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


{dịch từ “Theravada & Mahayana Buddhism ” của 

Hòa Thượng Tiến sĩ w. Rahula, ỉn trong tuyển tập “Gems 
of Buddhỉst Wisdom ” {Những Viên ngọc Trí tuệ Phật giáo, 
năm 1996.) 


Câu hỏi 81: Phật giáo quan niệm và đối xử thế nào 
với môi trường sổng và các sinh vật trên trái đất? 

Chắn chắn là Phật giáo chủ trương chăm lo và bảo tồn 
môi trường sống và tất cả mạng sống sinh vật trên trái đất. 
Bạn chắc cũng chưa bao giờ nghe chuyện những tu sĩ hay 
những người theo đạo Phật một cách chân chính mà có 
những hành vi phá hoại môi trường hay hủy hoại sự sống 
trên trái đất. 

Cách đây hơn 2.500 năm, Đức Phật đã từng đề ra 
những giới luật và quy định cho các đệ tử là phải có ý thức 
giữ gìn môi trường môi sinh ở những nơi họ đi đến và lưu 
trú. Ví dụ về vài điều rất đời thường mà Đức Phật đã căn 
dặn, như sau: 

1. Không được vứt vãi chén bát và cơm thừa xung 

quanh chỗ ở. 

2. Không được đi tiện hay khạc nhổ lên trên cỏ (hay 

cây cỏ trong vườn). 

3. Không được đi tiện hay khạc nhổ vào nước (chỗ 

sông suối ao nước hay nguồn nước) 

4. Không cắt hay chặt phá cây cối. 

5. Không được đốt rừng. 

6. Không quăng rác rưởi, đồ bỏ qua cửa sổ. 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 283 


7. Không được để chỗ nhà vệ sinh dơ bẩn mà không 

chùi rửa hoặc không yêu cầu người khác giữ vệ sinh 

theo. 

Đạo Phật khuyên mọi người giữ cân bằng giữa thiên 
nhiên với sự phát triển phương tiện vật chất. Việc tận dụng 
những đồ còn dùng lại được cũng được khuyển khích trong 
Tăng Đoàn để tránh lãng phí và phế thải ra ngoài. Trong 
giáo lý Phật giáo, sự sống là một phần của tự nhiên và mọi 
sự sống của con người và vạn vật đều tương quan, tương 
tức và phụ thuộc lẫn nhau. Cho nên khái niệm về gìn giữ 
môi sinh và môi trường đã có trong giáo lý nguyên thủy 
của Phật giáo. 

Nếu bạn có dịp đến một ngôi tự viện ở vùng quê, bạn sẽ 
thấy trong khuôn viên chùa là luôn sạch sẽ, đầy cây cỏ, 
bông hoa, cả chim chóc, chó mèo và không khí trong lành, 
bình yên cùng đang sống chung với con người ở đó. 

Trong những giáo lý của đạo Phật, có ba giáo lý liên hệ 
trực tiếp đến vấn đề chăm sóc hành tinh trái đất, môi 
trường của trái đất và những sinh vật sống trên trái đất. 

(I) Một trong những giáo lý này là giáo lý về Duyên 
Khởi, tức là thuyết “tùy thuộc phát sinh” hay còn gọi là 
“quy luật nhân duyên”, tức là có cái này nên phát sinh cái 
kia. Mọi sự vật hiện tượng trên thế gian và vũ trụ đều tồn 
tại do điều kiện (duyên) và nguyên nhân (nhân) của nhau. 
Không có cái nào tự tồn tại độc lập, riêng biệt, và vĩnh cữu 
cả, xét về tất cả các mặt vĩ mô, vi mô, hữu hình và vô hình. 

Mọi hiện tượng, bao gồm cả chúng ta, đều là những 
“chuỗi” hay “mạng” chằng chịt của những “nhân” tạo nên 
sự hiện hữu (sự có mặt) của nó. Nguyên nhân (nhân) và 
điều kiện (duyên) là những tác động giữ cho cái “chuỗi” 



284 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


hay “mạng” chăng chịt đó hoạt động liên tục như một 
“dòng chảy”, không bao giờ ngừng lại. Nhân này tạo ra 
hậu quả kia và mỗi hậu quả kia tạo ra những hậu quả khác, 
một cách không ngừng và chằng chịt. 

Một ví dụ khôi hài hay được kể để ‘chọc’ những người 
hay ‘đổ thừa’, tuy nhiên ví dụ đó vẫn hoàn toàn là “hợp lý” 
theo lý duyên khởi. Ví dụ là: 


_ f r 

Vì trời mưa, nên mặt đât ướt, nên đât có nước, có nơi 

^ r 

sình lây, có nơi ngập nước, có nơi cây côi có nước nên 

r 


xanh tươi, có nơi nước chảy đi, nên suôi sông dâng 
nước, lũ lụt ở vùng cuối sông, cá lên ruộng, nên cá bị 
bắt lưới, cá bị giết và nướng trên bếp hồng, người nông 


dân mua rượu uống ‘mồi’ cá nướng, nên say rượu, nên 
cãi vã với người khác, nên xảy ra xô xát, nên bị té, nên 


bị gãy chân, nên cả hai tháng nay không đi làm... rôt 
cuộc là do trời mưa! 


Bạn khó nói cái nào là hậu quả trực tiêp của cái nào, 
tuy nhiên sự thật là do trời mưa đầu tiên, vì trời không mưa 
thì cũng không có nước, không có cá lên ruộng. Bạn lại nói 
không có trời mưa, không có cá thì cũng có thịt và người 
nông dân cũng mua rượu về uống... thì cũng có lý, vì đó lại 
là những nguyên nhân ban đầu khác. 

Tất cả mọi sự sống và mọi sự khác đều nằm trong vô 
vàn những nhân-duyên như vậy. Đời sống chúng ta cũng 
hoàn toàn phụ thuộc vào mọi hiện tượng trên trái đất. 
Những tác động xấu lên môi sinh sẽ gây hậu quả xấu cho 
đời sống loài người. Và như vậy, tốc độ tiến đến giai đoạn 
suy tàn và diệt vong sẽ càng nhanh. 

Từ quan điểm mọi sự phát sinh tùy thuộc lẫn nhau nhu 
vậy, chúng ta thấy được tại sao Phật giáo đưa vấn đề chăm 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 285 


sóc môi trường sông. Bởi vì rât nhiêu rât nhiêu loài sinh 
vật đã bị huỷ diệt và rất nhiều tác động xấu đã và đang xảy 
ra cho chúng ta vì những việc phá hoại môi trường. Vì vậy 
Phật giáo không chủ trưong vô trách nhiệm khai thác và 
phá hoại môi trường trái đất, vì theo lý nhân quả thì chính 
điều đó là làm hại con người. 

(II) Một giáo lý khác là “Không sát sinh”, được coi là 
giới cấm thứ nhất của Năm Giới Hạnh căn bản dành cho 
mọi người. Giới này có nghĩa là không giết hại, không gây 
ra giết hại mọi sinh vật, có cả con người. Giới “Không sát 
sinh” này rõ ràng được ràng buộc và biểu hiện bằng việc 
“Ăn chay” trong đạo Phật. 

Giới “Không sát sinh” này cũng khuyến dạy mọi người 
có thói quen luôn luôn nghiêm túc kiểm tra nguồn gốc của 
những sản phẩm tiêu dùng, xem chúng có mang nguồn gốc 
từ việc sát sinh hay hủy hoại môi trường hay không. Thông 
thường những nước tiên tiến khuyển khích những nhà sản 
xuất làm ra những sản phẩm mà tất cả yếu tố nguồn gốc, 
tiêu dùng và thải bỏ đều phải “thân thiện với môi trường”. 
Nhiều người có ý thức vãn minh cũng nên ưu tiên mua 
dùng những sản phẩm loại này, cho dù có cao giá hơn một 
chút. 

Thiền sư Nhất Hạnh đã khuyên như sau: 

“Chúng ta phải nhìn (quán sát) thật sâu sắc từng ngày 
để thực hành đúng với giới hạnh này. Mỗi lần chúng ta 
mua hay dùng thứ gì, là có thể chúng ta đang dung túng 
cho dạng sát sinh nào đó”. 

(III) Giáo lý thứ ba là Lòng Từ Ái thương yêu đối với 
tất cả chúng sinh. Lòng từ (tâm từ) không phải chỉ dành 
cho những con vật mà chúng ta yêu thương, và không dành 



286 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


cho những loài khác. Lòng từ ái thưong yêu là dành cho 
muôn loài, khởi sinh từ tâm từ và lòng bi mẫn sâu xa về 
những sinh vật bị tái sinh trong đau khổ. Kinh Tâm Từ 
(Metta Sutta) có ghi lại lời Phật khuyên dạy rằng: 

Không trừ chúng sinh nào, 

Nguyện cho tâm tất cả, 
được tràn đầy hạnh phúc! 

• •• ••• ••• ••• ••• • 

Như là một người mẹ, 
luôn che chở cho con, 
bằng cả mạng sổng mình. 


Tóm lại, chủ truơng của Phật giáo là tôn trọng và bảo 
vệ môi truờng xung quanh, sống hòa đồng với thiên nhiên, 
bao gồm cả sinh vật vô tình nhu đất, nuớc, cây cỏ, bầu 
trời... và những sinh vật hữu tình nhu động vật và con 
nguời với nhau đang cùng cộng sinh trên trái đất. 


Câu hỏi 82: Thòi bây giờ làm sao biêt được mình 
đang thực hành đúng đắn hay không, trong khỉ ở 
Việt Nam hiện nay có nhiều thầy tu chỉ cách này, 
nhiều thầy tu dạy cách khác: nhiều ỷ kiến và hướng 
dẫn khác nhau, thậm chỉ là trái ngược nhau? 

Phật giáo là giáo lý của Đức Phật. Đạo Phật là con 
đuờng thực hành theo giáo lý đó. Xua nay có kinh sách của 
nhiều nhánh phái bàn luận về hai đề tài giáo lý và thực 
hành. Phật tử thuờng thấy kinh sách quá mênh mông. Họ 
thấy khó mà nắm bắt hết đuợc giáo pháp và thực hành 




Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 287 


trong một đời sông hữu hạn ngăn ngủi. Nhiêu nguời cho 
rằng cần nhiều kiếp mới hiểu (ngộ) đuợc hết Phật Pháp và 
thực hành hết đuợc con đuờng đạo Phật? 

Các truyền thống (nhánh phái) lại truyền dạy khác nhau 
ít nhiều, có khi khắc hẳn, trong khi mỗi chỗ đều cho mình 
là đạo Phật chính quy. ở Việt Nam có ba nhóm (phái) đạo 
Phật chính là nhóm Tịnh Độ, nhóm Thiền Tông của Đại 
Thừa và nhóm Phật giáo Nguyên thủy. 

- Nhánh Tịnh Độ Tông chủ truơng việc tôn kính Đức 
Phật A-di-đà, thực hành việc tụng kinh, niệm Phật với tâm 
nguyện đuợc Phật A-di-đà dẫn độ về cõi Tịnh Độ sau khi 
chết. Thuờng đuợc gọi là pháp môn tụng kinh niệm Phật. 

- Nhánh Thiền Tông chủ truơng về thiền tập theo Thiền 
Tông Trung Hoa do ngài Bồ-đề Đạt-ma lập ra. Tiền Tông 
Việt Nam hiện nay là sự kết hợp giữa truyền thống này và 
dòng thiền Việt Nam (Trúc Lâm) do vua Trần Nhân Tông 
sáng lập, và đã đuợc khôi phục trong mấy chục năm nay 
bởi hòa thuợng Thích Thanh Từ. 

- Nhánh Phật giáo Nguyên thủy (Nam Tông) cũng chủ 
truơng tu thiền. Họ thực hành theo truyền thống nguyên 
thủy có từ thời Đức Phật và dựa vào kinh điển của Truởng 
Lão Bộ (Theravada), giống nhu ở các nuớc Nam Á (nhu 
Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia). 

Các Phật tử có thể chọn một cách thực hành để theo, 
tùy theo hoàn cảnh và cơ duyên của mình. 

Nhung có một số vấn đề mà mọi Phật tử cần suy nghĩ 
một cách thực tể để thực hành co có hiệu quả. Nhung 
thuờng thì có hai cách nói chung chung làm cho những 
Phật tử mới bắt đầu cảm thấy bối rối, đó là: 



288 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


+ Có người nói giáo lý là quan trọng, nêu không có nó 
thì lấy đâu ra để hiểu biết và thực hành con đường đạo 
Phật. Họ chủ trưong học hỏi giáo lý, kinh sách thường 
xuyên, thuộc nhớ, không rời xa, thậm chí tụng đọc thường 
xuyên. Ví dụ như có người ngày đêm dùi mài kinh điển, 
tụng đọc những bài kinh lầu lầu suốt ngày đêm. 

+ Có người lại nói rằng cứ tu đi, hãy thực hành, chứ 
đừng nói đến giáo lý, đừng bám vào lý thuyết nữa. Lý 
thuyết chẳng là gì, chỉ là “vọng ngôn”, không cần nó, 
không cần thuộc biết giáo lý kinh kệ, chỉ cần ‘trực chỉ nhân 
tâm, kiến tánh thành Phật’. 

Người chủ trương ‘chỉ thực hành’ làm cho người khác 
không còn hứng thú học hỏi giáo lý đến nơi đến chốn. 
Nhiều người hiểu nông cạn và đã kết luận Thiền Tông chỉ 
là vậy. Họ dựa vào một giai thoại kể rằng đức BỒ-ĐỒ Đạt- 
Ma {Bodhỉ Dharmà) đã tuyên dạy như vậy, nhưng có lẽ ý 
Ngài không phải là hoàn toàn như vậy. Có lẽ là ý Ngài 
muốn khích lệ phương cách tu thiền vốn phù hợp hơn, trực 
diện hơn cho những người Trung Nguyên thời xưa vốn ít 
chữ nghĩa đọc hiểu, cho nên khó mà truyền dạy bằng ngôn 
từ chữ nghĩa; do vậy nếu hiểu theo chữ nghĩa có thể không 
hiểu được đạo. Hơn nữa, Ngài cũng đã muốn truyền bá 
việc tu thiền của Phật giáo Nguyên thủy ở Ẩn Độ sang 
Trung Hoa. Tu thiền là phương pháp thực hành do chính 
Đức Phật chỉ dạy, là con đường trực chỉ để đi đến giác ngộ 
và chấm dứt khổ đau. 

- Có người lại cứ sao y và bám chặt vào lời dạy như 
vầy: '"Giáo lý của Phật không phải là chân tuyệt đổi, chỉ là 
"cái bè sông”. Không cần nẳm giữ cái bè làm gì”. Điều 
này có lẽ ý Phật muốn khuyên dạy những người hay bám 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 289 


vào ngôn từ, lý thuyết và suy diễn nên dễ sinh hiểu lầm và 
lạc đuờng. Chứ trong đời thật có mấy ai “qua đuợc sông” 
đâu mà vội bỏ bè. Nguời thành thật thì đáp thêm rằng: 
^"Anh còn có bè để vứt chứ tôi là có được chiếc bè nào đâu 
mà vứtr 

- Nguời khác lại bám vào lời Phật rằng: ""Giáo lý hay 
những lời dạy của Phật như là ngón tay chỉ mặt trăng, chứ 
không phải là mặt trăng”. Điều này có lẽ ý Phật muốn dạy 
rằng: Giáo lý là phuong tiện để nhắm đến chân lý tột cùng 
(giác ngộ), chứ bản thân nó (giáo lý) không phải là chân lý. 
Phật đua tay chỉ mặt trăng cho chúng ta, nhung chẳng mấy 
ai nhìn về huớng đó và chẳng mấy ai suốt 26 thế kỷ đã 
nhìn thấy "vầng trăng" đó. 

Nguời thành thật cũng đáp rằng: ""Tôi thà có được ngón 
tay đó để chỉ về phía mặt trăng”. Nguời thành thật khác thì 
đáp thêm rằng: ""Đâu mẩy ai nhìn thấy trăng đâu mà đưa 
tay chỉ.” 

Bạn hãy suy niệm về những câu chuyện xung quanh hai 
câu nói trên! 

Thật ra cái nào cũng cần thiết đối vói người Phật tử 
mói tu học. Học hiểu và tìm ra những lẽ thật và hướng dẫn 
thực tế mà Đức Phật đã dạy. Học để có sự hiểu biết. Nhưng 
cái hiểu biết (tri kiến) thông thường chỉ dừng lại ở đó. cần 
phải có thực hành để thực sự hiểu biết những lẽ thật đó 
bằng sự trải nghiệm trực tiếp. Đó là tự mình “thấy biết” 
những bản chất của mọi sự ""đúng như chúng thực là”. 

Ví dụ, khi trải nghiệm cảm nhận vui sướng, bạn sẽ 
“nhìn thấy” sự vui sướng đó sẽ phai phôi, phai biến, hoặc 
thậm chí nó sẽ biến đổi nhanh thành sự bất mãn và đau 

4 4 



290 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


khô. Lẽ thực là: mọi niêm vui sướng đêu chóng tàn. Những 
ngày vui củ chúng ta cũng vậy... 

Ví dụ như một người đọc quảng cáo nói về tiện nghi 
một chiếc xe hơi. Người đó tin và hiểu biết (tưởng tượng) 
cảm giác vui thích nếu ngồi lái trên chiếc xe đó (giáo lý). 
Điều cần làm nữa là phải tự lái chiếc xe (thực hành) để tự 
trải nghiệm cảm giác vui thích đó đúng như-nó-là. Lái 
thêm nhiều (thực hành nhiều lần), người đó bắt đầu “nhìn 
thấy” được cảm giác nhàm chán với chiếc xe, “thấy biết” 
cảm giác vui sướng cứ giảm dần... “Thấy biết” rằng bản 
chất thực sự của cảm giác khoái lạc đó (và mọi sự trên đời) 
là luôn thay đổi, vô thường, bất toại nguyện, và vẫn quay 
lại là khổ. Cảm giác vui thích (lạc thọ) nhanh chóng biển 
thành sự nhàm chán, bất toại nguyện (khổ thọ). 

—Trở lại vấn đề câu hỏi, rốt cuộc người mới tu học 
phải làm thế nào? Chúng ta thấy đường đi trung-đạo mà 
Phật đã nói từ ngày đầu. Không thiên về một cực đoan nào 
vì mỗi cực đoan sẽ không mang lại sự hài hòa và hiệu quả. 
Tương tự, không nên chủ trương ôn luyện ‘giáo lý thâm 
sâu’ trước, cũng không nên chủ trương ‘chỉ thực hành’. 
Phật tử mới tu học nên học hiểu giáo lý một cách căn bản 
và cùng lúc thực hành giáo lý đó. 

(i) Không phải cứ ôn luyện, thuộc lòng và tụng đọc tất 
cả kinh kệ Phật giáo là một người nắm vững (giác ngộ) đạo 
Phật. Phật giáo chỉ là vô dụng nếu Phật cổ thuyết giảng 
những gì chỉ để người đời sau ngồi ê a đọc tụng lại (như 
thể cho Đức Phật nghe lại) mà chẳng ứng dụng được gì! 
Rồi cứ bám vào kinh kệ như con mọt sách, rồi thất vọng 
rồi tự phán thán rằng ‘Phật Pháp thì vô biên’ hay ‘vô cùng’ 
gì đó. 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 291 


Thực ra Phật Pháp không phải là vô biên. Phật Pháp là 
những lẽ thật, là cái có thể thấy được ngay trong từng 
hành vi nhỏ nhặt của con người. Ví dụ ai cũng thấy rằng 
mình chửi người ta thì thường bị người ta chửi lại. Đó là 
quy luật nhân-quả. Mình chửi là nguyên nhân, và kết quả 
là bị người ta chửi lại. Câu nói ‘Phật Pháp vô biên’ chắc có 
nghĩa là những lẽ thật trong giáo lý Đức Phật (cũng giống 
như khoa học) là bao trùm khắp noi, mọi sự, vạn vật, ngay 
cả trong từng hành động, suy nghĩ của mỗi người. 

(ii) Tuy nhiên, cũng không phải cứ đến chùa quy y rồi 
về tu hành gì gì đó tại gia, ngồi tu hoài, làm đủ thứ Phật sự, 
thực hành đủ thứ cách liên tục... là thực hành đúng đạo 
Phật. 

Hoặc cũng không phải cứ cạo đầu đi tu rồi cứ ngồi 
nhắm mắt như tượng hay úp mặt vô vách năm mười năm 
nhịn đói là đắc đạo, là ‘kiến tánh thành Phật’. Không phải 
cứ bỏ qua giáo lý (cứ ngược với người chủ trưong giáo lý 
thông thuộc) là tu hành ‘đích thực’. 

(iii) Người muốn tu theo Phật thì phải có bước đầu học 
Phật giáo, tự học, hay được các sư thầy giảng dạy. Học 
một cách nghiêm túc, suy nghiệm, tìm hiểu, đổi chứng thực 
tể, so sánh với khoa học, so sánh với lẽ thật thể gian (trạch 
pháp). 

Kinh điển thì rất đồ sộ, người ta tính sao đó nên nói là 
Phật nói đến 84 ngàn phương cách (pháp môn) để “đối trị 
84 ngàn loại bệnh khổ và phiền não của chúng sinh”... Có 
thể là như vậy, nếu bỏ công thống kê. 

(iv) Tuy nhiên, những điều Phật muốn dạy chỉ gói gọn 
trong một sổ quy luật, triết lý... nhằm giúp cho con người 
học và có được phương tiện để hiểu biết, và từ đó chọn cho 



292 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


mình cách thực hành. Mục tiêu là ngăn-phòng, loại-bỏ, và 
dẫn đến chấm-dứt mọi sự khổ (dukkha). 

Vì vậy, những điều “cốt lõi” Đức Phật đã dạy thì nên 
học, học tuờng tận để có tầm-nhìn và quan-điểm đúng đắn 
(chánh kiến). Không có chánh kiến coi như chẳng có gì, 
mọi sự tu hành chỉ là sai lầm, chỉ là mày mò, chỉ là tà đạo, 
chỉ là dựa vào cái si mê sai lầm về một cái dôi’ hay "cách 
tu của tôi’ gì gì đó, vổn không có thực! 

(v) Vì vậy, lời khuyên của bậc chân tu là các bạn nên 
bắt đầu học hỏi giáo lý Phật giáo truớc: 

- Bắt đầu từ lý do tại sao có Phật giáo, nguyên nhân của 
Phật giáo là lẽ thật về bản chất “khổ” của mọi sự sổng, lẽ 
tạm bợ của kiếp nguời không ai tránh đuợc; rồi tìm xem 
nguồn gốc của nó và loại bỏ nó (Tứ Diệu Đố); Cách nào để 
loại bỏ nó (con đuờng Bát Chánh Đạo); Rồi cách nào thực 
hành con đuờng Bát Chánh Đạo đó để dẫn đến giải thoát 
khổ? Con đuờng đó chỉ rõ rằng phải bắt đầu sống theo giới 
đạo đức (Giói Hạnh), phải là biết tôn trọng đạo đức, luân 
thuờng đạo lý căn bản rồi mới nói chuyện tu hành trí tuệ. 
Sau đó phải thực hành việc buông bỏ, cho đi, giúp đõ, tốt 
bụng, lòng rộng luợng (Bố Thí), thực hành việc tu duỡng 
tâm (Thiền). Ba mảng này đều là nền tảng cho việc tu 
duõng tâm. Chính tâm (thức) mang nghiệp tốt hay xấu sẽ 
dẫn đến tái sinh tốt hay xấu. 

- Rồi đến khi tâm của một nguời đã đuợc trong sạch 
hơn nhiều, nguời ấy có thể buớc vào dòng thánh đạo bất 
thối chuyển (nhập luu, đắc đạo). Và cho đến khi tâm của 
một nguời hoàn toàn đuợc trong sạch, thì nguời ấy đạt đến 
sự giác ngộ hoàn toàn, không còn tái sinh, giải thoát hoàn 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 293 


toàn, trở thành bậc giải thoát A-la-hán, thảnh Phật... Đó 
"phần thưởng" cao nhất của con đường tu hành. 

- Nguyên lý là vậy, nhưng để có được sự hiểu biết đúng 
đắn để thực hành Bát Chánh Đạo, thì Phật tử cũng học hiểu 
kỹ những triết lý rất hay khác của Phật về nguyên lý vận 
hành sự sống: triết lý Duyên Khởi, quy luật Nghiệp, Chết 
và Tái Sinh, Vô Ngã... Đó là những điều Phật đã dạy. Và 
chúng ta học lời Phật dạy chính là học về chính cuộc đời 
mình, về chính sự sổng của mình. Giáo lý Phật giáo là để 
giúp cho con người hiểu và để thực hành. 

- Khi có sự hiểu biết căn bản, Phật tử dễ dàng thực 
hành, tu sửa tâm tính, tu chỉnh ba nghiệp (ý nghĩ, lời nói, 
hành động) để tạo nghiệp thiện; nghiệp thiện tích lũy giúp 
cho việc tu dưỡng tâm (thiền tập) để giúp tạo tâm thiện. 
Tâm thiện tạo thức thiện. Thức thiện đi tái sinh ở những 
cõi lảnh. Thức toàn-thiện thì không còn dính dục vọng ô 
nhiễm nên không còn tái sinh, được giải thoát hoàn toàn. 
Bởi vì, cái để “gây ra” tái sinh chính là những thức bất 
thiện chứa ô nhiễm vì dục vọng về khoái lạc giác quan, dục 
vọng vì muốn được sống tiếp... 

Nghe vẫn còn thấy ‘mênh mông’ quá phải không? 

- Thực hành đạo Phật là sống theo Bát Chánh Đạo. Tuy 
nhiên, bạn đừng quá cố học thuộc lòng lý thuyết Bát Chánh 
Đạo một cách máy móc. Đừng quá bám chặt vào nó, vì 
không có giáo trình hay bài bản nào có thể áp dụng hết 
được cho hàng tỷ người khác nhau. Bạn cứ sống tự nhiên, 
sống bình thường là theo đúng đạo rồi. Cũng không phải 
làm theo thứ tự các bước của Bát Chánh Đạo mới là đúng 
đạo đâu. Nó là con đường tám-phần chứ không phải con 
đường tám-bước. Cũng không phải làm cùng lúc hết tám 



294 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


phân đó. Chỉ cân làm đúng những phân này thì tự nhiên 
các phần kia sẽ đúng đắn theo. Tất cả các phần đều liên 
quan và hữu cơ lẫn nhau. 

Ví dụ, bạn đã hứa sổng không ăn cắp, không ngoại tình, 
không nhậu nhẹt, không nói láo lừa bịp (Chánh nghiệp), thì 
bạn sẽ có xu huớng chọn làm những nghề nghiệp luơng 
thiện để làm để sống (Chánh mạng). Khi bạn làm nhu vậy, 
thì bạn đã củng cố thêm sự hiểu biết về lý nhân-quả, làm 
thiện tránh ác, tránh nghiệp quả xấu. Nhu vậy bạn cũng 
củng cổ đuợc cách nhìn đúng đắn (Chánh kiến), và biết suy 
nghĩ đúng đắn (Chánh tu duy). Những hành động và quan 
điểm đúng đắn này sẽ giúp phát huy tâm thiện lành, làm 
trong sạch tâm và giúp cho việc tu tập tâm (thiền tập) đuợc 
dễ dàng vững chãi hơn (Chánh định, Chánh niệm). 

Nghe thấy có lý, nhung thực hành làm sao mới có hiệu 
quả vì mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi cuộc đời, mỗi hoàn cảnh... 
có hàng trăm thứ phải lo để liên tục sự sống, còn đâu mà 
nghĩ đến những phần thực hành đó. Thực ra, đạo Phật là 
đơn giản, dễ hiểu, dễ làm, có kết quả liền, tạo tâm huớng 
thiện, huớng thuợng. vấn đề là bạn ‘bám’ vào đâu, bạn 
nắm bắt đuợc cái gì sau khi đọc nhiều kinh sách, nghe 
nhiều giảng dạy? Thực ra, bạn chỉ cần nhớ đến "Tâm” của 
mình là đuợc. Mọi chuyện là tâm, là do tâm, mọi sự đều 
do “tâm dẫn dắt, do tâm điều khiển, do tâm tạo tác.” 

Trong nhiều kinh, Phật thuờng chỉ dạy cách “đóng cửa” 
(phòng hộ) các giác quan (căn) của con nguời. Thuờng thì 
trong một bài kinh, Phật không nói về những gì quá cao 
siêu, khó tưởng hay không tưởng, mà chỉ là những 
hướng dẫn rõ-ràng... để cuối cùng tuyên thuyết về một 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 295 


cách thực hành mà Phật cam đoan mang lại ích lọi cho 
người làm theo. 

Thực vậy, dù bạn có nghiên cứu Phật giáo thâm sâu đến 
đâu, hay dù cho bạn cố gắng thực hành đạo Phật đến đâu 
mà tâm không đuợc phòng hộ, tâm không đuợc “chú ý” 
từng giây phút thì cũng không đuợc gì. cốt lõi vấn đề đạo 
Phật là nằm chỗ đó! Chỗ này là chỗ trực chỉ, dễ áp dụng, 
nhung cũng là chỗ khó nhất, vì nếu bạn cố áp dụng thì 
thuờng bị “dính danh (dính ý đồ tâm) thì có thể lại thành 
một cách làm cho tâm bị ô nhiễm và bất thiện ngay lúc 
đang làm thiện, ngay lúc đang thực hành việc phòng hộ và 
tu duỡng tâm. 

Ví dụ: khi bạn thực hành hạnh bố-thí, đó là một phẩm 
chất mà Đức Phật khuyên mọi nguời nên làm từ bắt đầu. 
Bạn bố thí với suy nghĩ mình bố thí để có công đức, bố thí 
để Tàm đúng’ theo đuờng đạo Phật, bố thí càng lớn thì sẽ 
đuợc ‘gia hộ’ lớn để mình tiến bộ nhanh hon. Nếu tâm bạn 
khởi lên nhu vậy thì tâm không đuợc trong sạch, là nguợc 
lại với mục đích ban đầu là làm bổ thí để giúp tâm trong 
sạch (bớt tham lam, bớt ích kỷ). 

Vậy hãy để tâm tự nhiên, mọi sự bạn cần làm chỉ là 
phòng hộ cho nó. Phòng chặn những tâm xấu chua khởi 
lên, loại trừ những tâm xấu đã có mặt trong tâm, và tu 
duỡng những tâm tố đã có mặt. Đó là phuong pháp của 
Đức Phật! Đó là tu hành. Bạn cứ tu tập nhu vậy, không cần 
nghĩ đến việc to tát nhu kiểu ‘triển khai’ đuờng lối, pháp 
môn, bí quyết, kỹ thuật, bài bản, môn phái... gì gì cả. Vì 
cho dù bạn có thực hành cao siêu đến đâu đi nữa, tâm vẫn 
hiển hiện từng giây, luôn luôn hiển hiện, và chỉ có bạn biết 



296 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


được là tâm mình sạch hay không sạch, thiện hay bât thiện, 
trong từng giây khẳcỉ 

Không phải bạn thấy một sư thầy đang ngồi tụng kinh, 
thiền định, lễ lạy là bạn cho rằng tâm người đó (đang) là 
thiện, là trong sạch. Ai biết vị đó đang nghĩ thiện ác gì gì ? 
Đâu phải những doanh nhân đang đi phát chẩn đồ từ thiện 
là tâm họ đang tốt đâu, vì có thể họ làm vậy chỉ để đăng 
lên TV, báo chí vì mục đích quảng cáo cho công ty của họ 
mà thôi... 

Ngài Xá-lợi-phất đã từng nói ý: 

"Nếu một tu sĩ ẩn dật tu hành trong rừng núi yên tĩnh 
nhưng tâm người đó không trong sạch, thì cũng chẳng có 
gì là hay ho hơn một người bình thường đang sổng ở phổ 
chợ náo nhiệt nhưng có tâm trong sạch hơn." 

Ao cà sa không làm nên thầy tu. Pháp môn, bài bản 
hay bí quyết giáo phái hay sự nổi tiếng của một sư phụ 
hay của một ngôi chùa... không tạo nên những bậc chân 
tu. Chỉ có cái tâm trong sạch biến một kẻ phàm phu 

thành một vị Phật! 

• • • 

Như Phật cũng đã dạy đon giản: Hãy để ý đến tâm 
mình, và ""Giữ cho tâm trong sạch”, bằng cách “Làm 
những việc thiện tốt” và “Tránh làm việc xẩu ác”. “Làm” ở 
đây bao gồm cả ba nghiệp (hành động, lời nói, và cả ý 
nghĩ). Đặc biệt tâm ý (ý hành) là kẻ tạo tác, tạo nghiệp. 

Những phần thánh quả siêu xuất của con đường thánh 
Đạo có được cũng chỉ ra là kết quả của việc tu tập tâm như 
vậy. Lý của Phật là khi tâm được tu tập trong sạch, thì tâm 
sẽ trở nên sáng tỏ (trí tuệ). Và loại trí tuệ có được tâm được 
tu dưỡng là loại trí tuệ để giải-thoát. Đây là ánh sáng ở 



Phần II -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 297 


cuôì con đường hâm, là lôi ra nêu chúng ta đi theo con 
đường đạo Phật. 

Đạo Phật là một con đường, không phải là giáo điều 
hay kế hoạch cứng nhắc mà bạn phải o ép làm theo. Hãy 
bắt đầu với cách nhìn mới về cách thực hành đạo Phật. 

Người Phật tử bắt đầu một ngày mới một các bình 
thường. Bạn bước ra phố chợ, hàng quán với tâm bình 
thường, với mọi sự bình thường. Bạn cũng đi lại, cũng ăn 
uống, cũng làm việc. Ví dụ hôm nay ngồi chờ thức ăn sáng 
sao thấy lâu quá, tâm mình không khởi tâm khó chịu hay 
bực tức: thức ăn trễ là chuyện bình thường, vì lý do nào 
đó... Vì nếu bực tức thì mình khổ và ăn cũng chẳng ngon. 
Sáng sớm mà bực tức thì cả ngày dễ bực tức. Tránh được 
điều này, tâm sân giận không khởi sinh. Tâm sạch và 
thiện. 

Ví dụ: bạn là một Phật tử muốn tu tập phòng ngừa các 
tâm xấu khởi sinh khi các giác quan tiếp xúc với bên ngoài. 
Bạn gặp người khác phái, bạn vẫn giao tiếp thân thiện bình 
thường. Nhưng tập không nhìn quá lâu, không cổ để ý đến 
từng mắt, mũi, miệng, thân hình, dáng vẻ... để tránh khởi 
tâm nhục dục. Tâm của một người bị nhiễm sắc dục là do 
nhiều gặp gõ và tiếp xúc với phụ nữ trong một đời. Những 
thói tâm (tập khí) này tạo nghiệp và theo thức đi tái sinh, 
mang mầm mống (chủng tử) tham dục. Nay đang làm 
người, những mầm mổng đó rất dễ nảy mầm, dễ bộc lộ ra 
khi gặp đối tượng nhục dục của nó. Vì vậy, Phật dạy phải 
kiểm soát mắt, kiểm soát mũi và các giác quan... phòng 
ngừa những tâm tham dục khởi sinh lên trong tâm. Tâm bị 
làm ‘giàu’ với hàng trăm hàng ngàn tâm niệm về nhục dục 
như vậy thì thường dẫn đến những nghiệp xấu, lâu ngày trở 



298 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 


thành "nguôn lực lớn" thúc đây tái sinh vào những cảnh 
giới thấp xấu, trong địa ngục. 

Phật tìm ra một phương cách áp dụng đồng thời khác 
là suy xét (quán niệm, chánh niệm) về tâm, về những đối 
tượng của tâm (pháp) để trừ bỏ tâm xấu. Sân hận và Tham 
dục chỉ là do sự Si mê, ngu dốt, mê lầm. Si là do cái ý niệm 
mơ hồ về một cái 'Ta', 'Của Ta' mà ra. (Ai cũng mang ý 
niệm về cái ‘linh hồn’ của mình cả). Lúc nào cũng có phản 
xạ bảo vệ và săn tìm sự sung sướng khoái lạc cho cái 'Ta' 
đó, lúc nào cũng sợ mất thứ gì 'Của Ta'. Ai đụng đến cái 
'Ta', hoặc thứ gì, hay tư tưởng, quan điểm nào đó 'Của 
Ta' thì lập tức bảo vệ, phản ứng bằng sân hận, ác cảm. 
Thấy những thứ như thức ăn ngon, người đẹp gợi dục, xe 
đẹp, nhà đẹp... (sắc đẹp, tiền tài, danh vọng) mang lại 
khoái lạc cho thân-tâm, thì lập tức khởi tâm tham dục, 
muốn chiếm lấy, muốn có được, thậm chí nhiều lúc chỉ là 
trong mơ... Vậy là tâm nhiễm toàn Tham và Sân —hai tâm 
bất thiện và là chướng ngại lớn nhất nhì đối với việc tu 
hành. 

Cứ bắt đầu lại bằng một ngày bình thường, sống bình 
thường, hãy để mọi sự xảy ra bình thường, không nhất thiết 
phải vào chùa hay vô rừng, không nhất thiết phải đến các 
chùa chiền ‘nổi tiếng’ để lạy lục, lễ nghi, cúng bái sư thầy, 
mà hãy nên bắt đầu việc phòng-hộ tâm, kỉểm-soát và kiềm- 
chế sáu giác quan. Chính sáu giác quan kích thích khởi lên 
những tâm bất thiện thuộc nhóm tam độc Tham, Sân, Si. 

Chỉ có chính mình hiểu rõ tâm mình đang thiện hay 
đang bất thiện mà thôi! Có hàng tỷ tâm thiện và bất thiện 
khởi sinh hàng ngày! Chính mình kiểm soát giác quan, tạo 
thói quen (tập khí tốt) và điều kiện (duyên) giúp khởi sinh 



Phần II -Thêm Nhiều Cấu Hỏi • 299 


tâm tôt thiện, giúp phòng trừ không cho tâm bât thiện khởi 
sinh. 

Làm nhiều việc thiện tạo nhiều thời gian và cơ hội cho 
tâm hướng thiện chính là giảm đi thời gian và cơ hội để 
tâm xấu ác khởi sinh. Khi tâm tốt thiện có mặt, thì ba 
nghiệp (ý nghĩ, hành động và lời nói) theo đó cũng trở nên 
thiện lành: không còn ăn cắp, không ngoại tình, không nói 
láo, không nhậu nhẹt, không lừa thầy, phản bạn, bất hiếu, 
sa đọa, mê muội... Ngược lại, khi những nghiệp bất thiện 
này không xảy ra, tâm càng được tu dưỡng trong sạch hơn, 
mạnh mẽ hơn và sáng tỏ hơn. Lý ở đây cũng dễ hiểu. 

Làm cho tâm trong sạch là bước khởi-đầu mà cũng là 
mục-tiêu rốt ráo của đạo Phật ! Hãy ghi nhớ điều này mà 
bắt đầu con đường đạo một cách đơn giản. Bạn không cần 
phải thuộc bài về Bát Chánh Đạo, hoặc phải thuộc lòng và 
tụng miết nhiều kinh kệ, hoặc phải đi chùa cúng kính, vái 
lạy liên tục, hoặc phải lập tức xuất gia vô rừng lên núi thì 
mới có cơ hội chứng thảnh một Phật tử chân chính. 

Rốt cuộc, đạo Phật là làm cho tâm trong sạch (bằng 
việc học đạo và tu thiền, tức học giáo lý và thực hành Giáo 
Pháp). Mục tiêu của Phật giáo là vậy. 

Cầu chúc cho các bạn bước vào con đường của Đức 
Phật gặp nhiều duyên lành để tu tập được cái tâm hạnh 
phúc và bình an. 


-HET- 


300 • Vân Đáp Vê Phật Giáo 



Phần ĩĩ -Thêm Nhiều Câu Hỏi • 301 


Những điêu tâm niệm hàng ngày: 

Thân là tạm bợ, tâm mới là quan trọng. Thân có thể đau, 
nhung tâm có thể khổ. Suớng khoái của thân là phù du, 
nhung hạnh phúc thực sự là ở tâm. 

Sinh, già, bệnh, chết là điều không tránh khỏi. 

Hành động (ý, thân, miệng) thiện lành, tạo nghiệp lành; bớt 
làm những điều bất thiện. 

Bớt nghĩ tham, sân, và bất an bằng cách nghĩ tới sự cho đi, 
từ bi, và giữ giới hạnh đạo đức. 

Bớt nghĩ về cái ‘ta’, vì đó chỉ là giả tạo và không thực. 
Không có ‘linh hồn’ chắc chắn nào trong cái ‘ta’ đó cả. 

Tu tập "Thiền Chú Tâm vào Hơỉ-Thở" để tạo khả năng tập 
trung (chánh định) và khả năng chú tâm (chánh niệm) của 
tâm; thiền tập có khả năng dần dần nhìn ra lẽ thực của sự 
sống, tâm hiểu biết lẽ thực và nó đuợc bình an. Tâm thức 
thiện lảnh và trí tuệ đó dẫn đến sự bình an trong tuơng lai. 



VẤN ĐÁP VỂ PHẬT GIÁO 

Lê Kim Kha 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHẨ XUẤT BẢN HồNG ĐỨC 

Địa chỉ: 65 Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc@ yahoo.com 
Điện thoại: 04.39260024 Fax: 04.39260031 


Chịu trách nhiệm xuât bản 
Chịu trách nhiệm nội dung 
Biên tập 

Trình bày, minh họa 
Sửa bản in 
Kỹ thuật 


Giám đốc Bùi Việt Bắc 
Tổng biên tập Lý Bá Toàn 
Nguyễn Thế Vinh 
Le Kim Kha 
Lê Kim Kha 
Lê Kim Kha 


Đối tác liên kết: Lê Kim Kha 

Địa chỉ: 027 Mỹ Hào, Phú Mỹ Hung, Quận 7, TP.HCM. 


In 1.000 cuốn, khổ 16x24 cm, tại XN In Nguyễn Minh Hoàng. 
Địa chỉ: 510 Trường Chinh, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM. số 
ĐKKHXB: 2837-2014/CXB/11-80/HĐ. số QĐXB của NXB: 
2309-2014/QĐ-NXBHĐ cấp ngày 31/12/2014. Mã số ISBN: 
978-604-86-3641-8. In xong và nộp lưu chiểu năm 2015. 





